ĐÀO HỮU VINH (Chủ biên) - NGUYỄN DUY ÁI 


TÀI LIỆU CHUYÊN 


H0(HỌC -|[) 


2019 | PDE | 233 Pages 
buihuuhanh@gmai n TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
>>. 4 


ĐÀO HỮU VINH (Chủ biên) - NGUYÊN DUY ÁI 


TẢI LIỆU CHUYÊN 
HOA HỌC 10 


TẬP HAI 
(Tái bản lắn thứ mười ) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chương VII 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Các phản ứng oxi hoá khử luôn luôn xảy ra xung quanh ta : sự cháy, sự hô 
hấp, sự han gi,... ; chúng đóng một vai trò rất quan trọng đối với đời sống con 
người, đối với rất nhiều quá trình kĩ thuật công nghiệp. 


Lúc đầu, danh từ “sự oxi hoá” có nghĩa là phản ứng của oxi với các chất khác 
(đơn chất cũng như hợp chất. Chẳng hạn khi đốt nami trong oxi 
(4Na+O+ => 2Na+O) chúng ta đã thực hiện sự ow hoá nafr¡ ; còn danh từ “sự 


khử” có nghĩa là lấy oxi của chất đó. Chảng hạn khi cho luồng H; đi qua ống đựng. 
CuO nung nóng (co +H; —U ›Œ + n;o] „ chúng ta đã thực hiện sự khử CaO. 

Về sau, phản ứng oxi hoá - khử được mở rộng cho cả các phản ứng không có 
oxi tham gia. 


Ngày nay dưới ánh sáng của lí thuyết về cấu tạo nguyên tử, phân tử, khái niệm 
phản ứng oxi hoá - khử bao gồm mọi phản ứng trong đó có sự chuyển đời electron. 


§1. HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ 


I - HOÁ TRỊ : (XEM THÊM PHẦN LIÊN KẾT HOÁ HỌC) 


là một kim loại và một 
các nguyên tố bằng điện 


Đối với hợp chất ion nhị tố (gồm 2 nguyên tố, thườ 
phi kim) như NaCl, BaCl;, NaS, Na;O, ... thì hoá trị c 
tích ion. Trong NaCl thì các ion Na”, CỬ đều có hoá trị I, trong BaC]; thì ion Ba”" 
có hoá trị II, ion CÍ” có hoá trị Ï ; còn trong Na;S, NazO thì ion Na” có hoá trị I, 


các ion S””, O?” có hoá trị II. (Trước đây người ta hay nói hoá trị của các ion là 
điện hoá trị) l 

Đối với hợp chất ion đa nguyên tố (có từ 3 nguyên tô trở lên) thì hoá trị được 
tính như sau : 


~ Trong Na;CO; thì ion Na” có hoá trị I, còn ion Cof~ có hoá trị H, trong đó 
O có hoá trị II và C hoá trị IV. 


— Trong MgSO¿ thì ion Mg”” có hoá trị II, còn ion So” có hoá trị H, trong đó 
O có hoá trị H, S có hoá trị VI. 

Đối với hợp chất cộng hoá trị thì hoá trị của một nguyên tố bằng số cặp 
electron dùng chung của nguyên tử của nguyên tố đó với các nguyên tử khác, tức 
bằng số liên kết của nguyên tử đó với các nguyên tử khác. Ví dụ : trong phân tử ' 
NH; thì hiđro hoá trị I còn nitơ có hoá trị HI vì công thức electron của NH; là : 


Tương tự, lưu huỳnh trong HạS, SO;, SO; có hoá trị tương ứng là II, IV, VI vì 
công thức electron của chúng là : 


H:§:H ö 


Đối với các hợp chất có liên kết cho — nhận, 
ví dụ HNO; có công thức electron là 


` và công thức cấu tạo là 


Hoá trị theo quan điểm cập electron chung thì NÑ có hoá trị IV, 2 nguyên tử O có 
hoá trị II và 1 nguyên tử oxi có hoá trị I. Tuy nhiên có thể coi 1 liên kết cho nhận 
ứng với hoá trị II, lúc đó N vẫn có hoá trị IV và O đều có hoá trị II. 


II- SỐ OXI HOÁ 


Ở bậc trung học cơ sở thì hoá trị là một khái niệm rất quan trọng (thậm chí 
quan trọng nhất) đối với học sinh. Nhưng ở các bậc cao hơn thì chúng ta lại chú ý 


tới bản chất của các liên kết ion hay cộng hoá trị, ... ; và một đại lượng khác 
không kém phần quan trọng, đó là số oxi hoá. 

Số oxi hoá là một đại lượng quy ước với giả thiết phân tử được cấu tạo gồm 
toàn các ion. Như vậy đối với các hợp chất cộng hoá trị cặp electron chung bị 
nguyên tử có độ âm điện lớn hơn hút hẳn vẻ phía mình để trở thành ion âm và 
nguyên tử kia trở thành ion dương. 


Ví dụ : Đối với phân tử H;O thuộc loại hợp chất liên kết cộng hoá trị có công, 
thức electron là : H : 


ñ 


Giả thiết hai cặp electron chung giữa oxi và hiđro bị nguyên tử oxi hút hẳn tạo 
thành ion O?” và mỗi nguyên tử hiđro mất đi một electron để tạo thành hai ion H”. 
Như vậy, số oxi hoá của oxi là ~2 và của hiđro là +l. 


II CÁCH TÍNH SỐ OXI HOÁ 


1. Đơn chất 
Tất cả các đơn chất có số oxi hoá bằng không. 


0 0 0 00 
Ví dụ : Na, AI, Hạ, Os, Nạ 


Chú ý : Không nhầm lẫn giữa hoá trị và số oxi hoá. 
Ví dụ : Hoà tan kim loại R hoá trị III bằng dung dịch HCI : 


2R +6HCI -› 2RClạ +3H2 
Ở đây, R có số oxi hoá bằng không. 


2. Hợp chất 


Trong hợp chất, đối với liên kết giữa hai nguyên tử khác nguyên tố thì nguyên 
tố nào có độ âm điện lớn hơn sẽ có số oxi hoá âm, còn nguyên tố kia có số oxi hoá 


đương ; còn đối với liên kết giữa hai nguyên tử cùng nguyên tố thì cả hai nguyên 
tử đó đều có số oxi hoá bằng 0. 


Ví dụ : Trong HạO (H - O - H) thì số oxi hoá của hiđro là +1, còn oxi là -2 ; 
còn trong hiđro peoxit H;O; (H ~ O ~ O — H) thì trong liên kết O — O, oxi có số 
oxi hoá bằng không do đó trong H;O; hiđro có số oxi hoá +1, còn oxi là -I. 

Vì phân tử trung hoà điện, nên tổng số oxi hoá dương bảng tổng số oxi hoá âm ; 
nói cách khác tổng số oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử bằng không. 


Để tính nhanh số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất, trước hết tính số 
oxi hoá của các nguyên tố có số oxi hoá không đổi (chỉ có một số oxi hoá duy 
nhất), sau đó tính số oxi hoá của các nguyên tố còn lại. Cụ thể là : 


~ Kim loại kiểm (nhóm IA) luôn luôn có số oxi hoá +l. Ví dụ : 
+ +l 
NaCl,Li; CO¿,.... 
~ Kim loại kiểm thổ (nhóm HA) luôn luôn có số oxi hoá +2. Ví dụ : 


+2 32 +2 
CaO,CaC;, MgCOv,... 


+, +2 ¬ 
~ Nhôm AI, kẽm Zn, flo F. 


— Hiđro trong các hợp chất vô cơ cũng như hữu cơ luôn có số oxi hoá +l, trừ 
¬= 
hiđrua kim loại, ví dụ K H,Ca Hạ. 
— Oxi trong các hợp chất vô cơ cũng như hữu cơ luôn có số oxi hoá -2, trừ 
peoxit, siêu peoxit, ozonit, và hợp chất với flo. Ví dụ : 


~2 
Hạ ó.œ0, Als(SÓ4);, CsH¡; O6 


¬l 
Na; O;.HyOs, BaO; 


“. 
332 +1 
KO;.KOy.Os, O;F; 


Cách tính số oxi hoá của các nguyên tố khác. Vài ví dụ : 
+] x -2 


KMnO4 :— +l+x+(24)=0 -> x=+7 


+Ì x =2 


NaaCr2O; :  +l2+x.2+(-2.7)=0 -> x=+6 


+2 x-2 
Mg (ClO4);:  +2+x.2+(-24.2)=0 —> x=+7 


3. lon 
lon đơn : Chỉ có 1 nguyên tử. Số oxi hoá bằng diện tích ion. Ví dụ : ion Fe" 
có số oxi hoá +3 ; ion S”” có số oxi hoá - 2. 


Chú ý : ~ Điện tích viết dấu (+) hoặc dấu (—) ở phía sau con số ; còn số oxi 
hoá thì viết dấu (+) hoặc dấu (—) ở phía trước con số. 


~ Đối với ion điện tích bằng 1 thì không cần viết con số I ; ví dụ Na”, 
#+l =l 
CI” nhưng số oxi hoá thì nhất thiết phải viết số I, ví dụ Na,CI. 


lon đa : gồm nhiều nguyên tử. Tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng điện 
-2 
x 
tích ion. Ví dụ tính số oxi hoá của nitơ trong ion nitrat NO3 : 


x+(23)=-I => x=+5 


x 

trong NHÀ : x+ (+1.4) = +l -> x=-3 

Đối với ion gồm nhiều nguyên tử cùng nguyên tố cũng tính theo quy tắc trên, 
ví dụ, số oxi hoá của O, S, Hg trong các ion O3ˆ,S}”,HgŸ" lần lượt là —l, —1, 
và+I. 

4. Số oxi hoá trung bình 

Số oxi hoá trung bình là trung bình cộng của tất cả các số oxi hoá của các 
nguyên tử cùng nguyên tố. 


Ví dụ : Trong FezO¿, sắt có số oxi hoá trung bình là x : 


Ta có : x.3+(—2.4)=0->x = 
+2 + 
Thực chất FesO¿ có thể viết tách thành FeO.Fe; O, nghĩa là trong FeO¿ có 
+2 +3 
1 nguyên tử Fe và hai nguyên tử Fe. 
Š. Số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất hữu cơ 


Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn luôn có hoá trị IV nhưng nó có thể có 
các số oxi hoá từ -4 đến +4 tuỳ thuộc vào nguyên tử cacbon liên kết với các 
nguyên tử của nguyên tố nào. Trong liên kết của cacbon với các nguyên tố có độ 
âm điện lớn hơn như F, O, CI, Br, S, N,... thì cacbon có số oxi hoá dương, còn 
trong liên kết với hiđro và kim loại thì cacbon có số oxi hoá âm. Liên kết giữa 
cacbon — cacbon thì cacbon có số oxi hoá bằng không. Như vậy số oxi hoá của 
một nguyên tử cacbon bằng tổng đại số của 4 số oxi hoá ứng với 4 liên kết của 
nguyên tử cacbon đó với các nguyện tử khác. 


Vài ví dụ : Số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau : 
-4 +4 +2 0 -3 -3 
C Hạ, C Cl¿, C HCl:,HC HO,C Hạ - C Hạ 
Số oxi hoá trung bình của cacbon : 
- x4 -3 -3 +1 3 +3 
CH;y-CHạ-CHạ, CHạ~-CH;ạ-OH, CH;- COOH 
Trung bình: ẵ -2 0 


Có thể dựa vào công thức phân tử để tính số oxi hoá trung bình. 
Đối với các ví dụ trên ta có: 


CgHy - X3+Œ+18)=0 “ xã 

CạHạO x2+(+I.6)+(-2)=0 — x=-2 

C¿H¿O; x2+(+1.4)+(-2.2)=0 — x=0 
Và CgH2O x6+(+1.12)+(—2.6) =0 — x=0 


§2. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


I ~ BẢN CHẤT CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 
“Trước hết xét vài ví dụ : 
Ví dự 1. Phản ứng giữa natri và clo tạo thành hợp chất ion : 
2Na +Cl; —>2NaCl 


Theo sơ đồ cấu tạo nguyên tử 


@ 


Nguyên tử Na cho nguyên tử CI một electron để trở thành ion Na” và CI”, sau 
đó hai ion này hút nhau theo lực hút tĩnh điện tạo thành phân tử NaCl có bản chất 


liên kết ion. Tóm tắt : Na —» Na” + le 
Cl+le >CI” 
Còn theo số oxi hoá thì : 


0 +l 
Na — Na+ le 


0 ¬l 
Cl+ le => Cl 


Nghĩa là số oxi hoá của Na tăng từ 0 đến +1, còn Cl giảm từ 0 xuống ~. 
Có thể biểu diễn phản ứng giữa natri và clo theo cấu hình electron : 


Is2.28ˆ2pŠ.3sÌ + Is”.2s°2pŠ.3s23p” -» Is”.2s?2p + 1s”.2s”2pŠ.3s3p® 


Na Œ Na* lon 


Ví dụ 2. Phản ứng giữa cacbon và hidro (t”, xt) tạo thành CH¡ là hợp chất cộng 
hoá trị. 


” 
C+2Hạ ———>CHạ 


“Theo sơ đồ cấu tạo nguyên tử : 


Ta thấy 4 nguyên tử H góp 4 electron để tạo thành 4 cặp electron chung với C. 
Vì cacbon có độ âm điện lớn hơn hiđro nên cặp electron chung bị hút về phía 
cacbon, do đó số oxi hoá của hiđro là +I và của cacbon là -4. 


0 +1 
4x| H-»H+le 
0 ¬ 
1x! Ctr4e->C 


Để hiểu bản chất của phản ứng trên ta dùng cấu hình electron dạng obitan : 


2n 
— 


“Trạng thái kích thích (hoá trị) 


_—— 


li 
Trạng thấi cơ bản +aI[?] | 


Is 


en, [9|2|1v|tt 


Trạng thái lai hoá sp` 


10 


II CÁC ĐỊNH NGHĨA 

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra các định nghĩa liên quan đến phản 
ứng oxi hoá - khử. 

Chú ý : Có 3 cặp danh từ tương ứng, cùng nội dung : cho - nhận electron ; 
nhường - thu electron ; mất - lấy electron. 


1. Chất o; 
ứng với chất có 


loá : Chất oxi hoá là chất + electron (còn gọi là chất bị khử), 
oxi hoá giảm. 

2. Chất khử : chất khử là chất n/ưường electron (còn gọi là chất bị oxi hoá), 
ứng với chất có số oxi hoá tăng. 


Để xác định chính xác và nhanh chất oxi hoá, chất khử ta dựa vào sơ đồ biến 
đổi số oxi hoá dưới đây : 


Chiêu tăng số oxi hoá, chất khử - n.e 


4-3 -2 1 0 vÌ +2 +3 +4 +5 l6 +7 +8 


Chiều giảm số oxi hoá, chất oxi hoá + ne 


Mỗi một nấc ứng với cho hoặc nhận I electron. 


+3 0 
Ví dụ : Fe+3e —> Fe Sự khử 
-2_ +6 
§ => S+Ée Sự oxi hoá 
+5 3 
N+8e->N Sự khử 


3. Sự oxi hoá : Sự oxi hoá là quá trình cho electron. 


4. Sự khử : Sự khử là quá trình nhận electron. 


+ 0 
Trong ví dụ trên ta thấy quẩ trình Fe nhận electron thành Fe là sự khử, còn quá 


-2 +6 + 
trình S cho electron thành S là sự oxi hoá. Ta thường nói khử Fe thành Fe, oxi hoá 
b.- +6 
§ thành S. 


S oxi hoá và sự khử là hai mạt của một quá trình oxi hoá - khử, chúng phải xảy 
ra đồng thời. 

Š. Phản ứng oxi hoá - khử 

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển dịch 
(transfer) elecrron giữa các chất (hoặc trong một chất) tham gia phản ứng. Nói 
cách khác, phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá 
của các nguyên tố. 

Phản ứng oxi hoá - khử còn được gọi là phản ứng 0raø đổi electron (để phân 
biết với phản ứng trao đổi proton — phản ứng axit bazơ, trao đổi ion, trao đổi đồng, 
vị,...). Sự chuyển dịch electron ở đây cần hiểu là sự cho — nhận electron để trở 
thành các ion hoặc sự góp chung electron để tạo thành các liên kết cộng hoá trị 
#Ìữa các chất (nguyên tử, phân tử, hoặc ion). s 

6. Cặp oxi hoá - khử liên hợp 


Hai dạng trước và sau phản ứng của chất oxi hoá hoặc chất khử tạo thành cặp 
oxi hoá - khử liên hợp. 


Ví dụ: Zn + CuSOx —> ZnSO„ + Cu } Ề q) 


Hoặc Zn + Cu” ~›Zn”* +Cu } (2) 


V ENG 1á, +. Zn?t Za9// 
Cặp thứ nhất ứng với chất khử : V2 hoặc 2n 


_ 2+ +2 
h i ¡ hoá ; Cư ĐÁ cu % 
Cập thứ hai ứng với chất oxi hoá : €u hoặc €u 


Dạng có số oxi hoá cao hơn gọi là dạng oxi hoá, còn dạng có số oxi hoá thấp hơn 
oi là dạng khử. Tổng quát, cặp oxi hoá - khử liên hợp là : dạng oxi hoájdạng khử. 


Ý nghĩa của danh từ liên hợp là dạng oxi hoá nhận electron thành dạng khử và 
ngược lại. 


Ví dụ: Zn?† +2e —›Zn 


Zn —>Zn”* +2e 


§3. CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 
CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

“Thường người ta cân bảng phương trình hóa học của phản ứng oxi hoá - khử 
theo phương pháp ion - electron (không dựa vào số oxi hoá). 
I- CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - 
KHỬ THEO PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON 

Ví dụ 1. Cân bằng phương trình phản ứng khử sắt (III) oxit bằng hidro : 

FezO¿ + Hạ —› Fe + HạO 
“Ta xác định theo các bước sau : 


a) Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong phản ứng để tìm xem chất nào 
`_ là chất oxi hoá, chất nào là chất khử 


+3 -2 0 0 +l-2 
Fe O3 + Hạ —> Fe + HạO 


+3 
Số oxi hoá của sắt giảm +3 đến 0 : Fe (trong Fe;Oa) là chất oxi hoá. 
Số oxi hoá của hiđro tăng từ 0 đến +1 : H; là chất khử. 
b) Viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình 


+l 
Hạ —2H +2e 


+3 
Fe + 3e — Fe 
c) Tìm hệ số của chất oxi hoá và chất khử sao cho số electron do chất khử cho 
bảng số electron do chất oxi hoá nhận 
~ Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) cho hai hệ số electron (ở đây là 3.2 = 6). 
BSCNN 


~ Hệ số của mỗi chất= ————————— 
hệ số electron 


Đối với Fe là : 


Đối với H; là : Ổ = 
2 
+l 
Hệ số:3 | Hạ ->2H+2e 
+3 
2 Ì' Fe+3e-sFe 


+3 
— Các hệ số 2 và 3 có nghĩa là 2 ion Fe đã nhận 6 electron do 6 nguyén tử ` 
hiđro cho. 
đ) Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào phương trình hoá học và 
kiểm tra lại : 


Fe;O; + 3H; —› 2Fe + 3H;O Œ) 
Ví dụ 2. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng đốt khí hiđro sunfua : 
HS + O; —› SO; + HạO. 
a) Tìm số oxi hoá của các nguyên tố trong phản ứng 
+2 0 +4-2  +l -2 
H2 § +O2 > SO2 +HạO 
= 
Số oxi hoá của lưu huỳnh tăng từ -2 đến +4, vậy § (trong H;S) là chất khử. 
Số oxi hoá của oxi giảm từ 0 đến. ~2, vậy O¿ là chất oxi hoá. 
b) Viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình 
2 + 
S^S+6e 
- 
O¿ +4e—>2O 


©) Tìm hệ số của chất oxi hoá và chất khử 
~ Bội số chung nhỏ nhất cho hai hệ số electron ở đây là 12. 


SEN la tú J2 
— Hệ số của § kg 


~ Hệ số của O; là a3 


d) Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào phương trình hoá học và 
kiểm tra lại. 
2H;S + 3O; —› 2SO; + 2H;O (2) 
Ví dụ 3. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng điều chế clo từ axit 
clohidric và mangan đioxit. 
3) HCI + MnO; —› MnCl; + Cl; + HạO 


-1 +4 +2 0 
HCI + MnO; — MnCl; + Clạ + HạO 


4 +4 
Ở đây Mn (trong MnO;) là chất oxi hoá. 


„—] 
CI (trong HC) là chất khử. 


¬ 0 
b)1 | 2C1— Clạ +2e 


+4 +2 
1 | Mn + 2e > Mn 


©) Tìm hệ số của hai chất oxi hoá và chất khử ở dây là 2 nguyên tử clo và I 
nguyên tử mangan 
d) Đặt hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào phương trình và trên cơ sở đó 
cân bằng toàn phương trình : 
2HCI + MnO; —› MnCl; + Cl; + 2H;O 
Nhận xét : 


Đối với phương trình hoá học trên, ngoài chất oxi hoá và chất khử còn có 
những chất không trực tiếp tham gia phản ứng oxi hoá - khử mà làm môi trường 
cho phản ứng, cần thiết để cho phản ứng xảy ra. 


Ở vế phải của phương trình có 4 nguyên tử clo, ở vế trái có 2 nguyên tử clo, do 
đó ở vế trái phải thêm 2 phân tử HCI. 


Như vậy, tổng cộng có 4 phân tử HCI,.2CI” trong 2 phân tử HCI là chất khử, còn 


+4 
4HŸ trong cả 4 phân tử HCI hoá hợp với 2O? để phản ứng khử Mn có thể xảy ra. 
ˆ Vậy phương trình đã cân bằng là : 


MnO +4HCI —› MnCl; + Cl; + 211;O @®) 


15 


Chú ý. Khi đã quen với việc cân bằng phương trình hoá học của phản ứng oxi 
hoá - khử không nhất thiết phải chia ra từng bước như trên mà tuỳ theo sáng kiến 
làm thế nào cho thuận tiện và nhanh. 

Ví dụ 4. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng giữa hiđro peoxit 
(H;O;) và chì sunfua (PbS). 

+l -l +2-2 +2 +6~-2 +] -2 
^) Hạ O2 + Pb § —> Pb § O4 + Hạ O 
~ Cần lưu ý rằng, trong hidropeoxit có ion O~ và số oxi hoá của oxi là ~l. 


Trong phản ứng trên, số oxi hoá của oxi từ ~1 giảm xuống ~2. Vậy HO; là 
chất oxi hoá. 


Lưu huỳnh là S Ÿ là chất khử. 
-2 +6 
b) 1 §~>§ +8e 


¬I - 
4 20+2e2O0 
©) Đặt các hệ số vào phương trình phản ứng : 
4H;O; + PbS —> PbSO¿ + 4H;O 4) 
Ví dự 5. Cân bằng phương trình phản ứng giữa hiđro peoxit (HạO;) và axit 
iodic (HIO;) : 


+ -Í +l+$-2 0 +1-2 0 
H2O¿ + H10; — lạ + HạO + O2 


“Trong phản ứng trên, số oxi hoá của oxi từ —1 tăng lên 0, vậy HO; là chất khử. 
Số oxi hoá của iot từ +5 giảm xuống 0, vậy HIO; là chất oxi hoá. 


¬ 
5 | 20>0¿;+2e 


+5 
1|2I+l0e->l; 


Đặt các hệ số vào phương trình : 
SH;O;¿ + 2HIO; —> I; + 6H;O + 5O; @) 
Nhận xét : Qua các ví dụ (4) và (5) ta thấy, trong phản ứng (4) H;O; đórg vai 
trò chất oxi hoá, trong phản ứng (5), H;O; đóng vai trò chất khử. 


16 


Như vậy, H;O; vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. Một số chất khác như lưu 
huỳnh đioxit (SO;), nitơ đioxit (NO), ... cũng vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. 


II - CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - 
KHỬ THEO PHƯƠNG PHÁP ION - ELECTRON HAY PHƯƠNG PHÁP BÁN 
PHẢN ỨNG 

Theo phương pháp bán phản ứng thì các bước cân bằng như sau (ví dụ hoà tan 
Cu bằng dung dịch HNO; loãng) : 

a) Bước 1 : Viết sơ đồ.phản ứng (có thể chưa cần viết đây dủ tất cả các chất 
trong phương trình phản ứng, dĩ nhiên phải viết đầy đủ các cặp oxi hoá - khử) 

Củ+ HNO¿ — Cu(NOàj; + NO T +H2O (H;O có thể chưa viết) 

b) Bước 2 : Tính số oxi hoá của các nguyên tố có số oxi hoá thay đổi (bước 
này giống như phương pháp thăng bằng electron) 

e) Bước 3 : Khác với phương pháp thăng bằng electron, theo phương pháp bán 
phản ứng ta phải viết các quá trình cho và quá trình nhận electron dưới dạng. các 
bán phản ứng theo quy tắc sau : các dạng oxi hoá và dạng khử của các chất oxi 
hoá và chất khử nếu thuộc chất điện li mạnh (axit mạnh, bazơ mạnh, muối tan, trừ 
vài chất như HgCl; tan nhưng không phải là chất điện l¡ mạnh) thì viết dưới dạng, 
ion chứa nguyên tố cho hoặc nhận electron ; còn các chất điện li yếu, không điện 
li (kể cả chất rắn — kết tủa, chất kh?) thì viết dưới dạng nguyên tử hoặc phân tử. 
Như vậy phương pháp bán phản ứng chỉ áp dụng cho các phản ứng xảy ra trong 
dung dịch. 

Trong ví dụ ở trên ta có : 


Cu —› Cu?! +2e Bán phản ứng khử 


NO3 +4HŸ + 3e —› NO Ÿ +2HạO Bán phản ứng oxi hoá 
Chú ý : 
+ Số electron cho, nhận cũng giống phương pháp thăng bằng clectron. 
sẻ Tuỳ theo môi trường (axit, bazơ, trung tính) và tuỳ số nguyên tử oxi, ta cần 
thêm vào vế trái ion H” hoặc OHˆ hoặc HạO vào vế phải tạo ra HạO, hoặc ion 
HỶ,OH.. 


2A-TLKCHOA10-T2 


+ Tổng đi tích 2 vế bao giờ cũng phải bảng nhau và như vậy có thể cân bảng 
các phản ứmg tco điện tích: 
đ) Bước: ‡: Cân bằng số electron cho, nhận ở hai bán phản ứng, sau đó cọng 
8ộp lại ta có 
3 ¡Cu->Cu?* +2e 
2 ÏNO +4H” +3e -> NO † +2HạO 
3Cu +8HT+2NO3 — 3Cu”" +2NO † +4H2O 


Để chuyển phương trình dạng ion thành dạng phân tử, cần cộng thêm vào hai 
vế những lượn: như nhau các ion trái dấu để bù trừ điện tích. Ở ví dụ trên. cần 


cộng vào hau ví 6NO3, ta có : 
3Cu +8§HNO; -> 3Cu(NO;)„ +2NO † +4HạO 
Chú ý quai trọng : Khi viết và cân bằng các phương trình cần đặc biệt chú ý 


tới môi trường Cũng hai chất A, B tác dụng với nhau, nhưng tuỳ môi trường thu 
được các sảm piẩm khác nhau. 


Ví dụ điiểnhình: 
= Môi trường axit: 

2MnOx +5SO$” +6H ->2Mn?* +5§O2 +3HạO 

Màu hồng rất nhạt, gần như không màu. 

~ Môi trường trung tính : 

2MnOx +3SO3~ + HạO —>2MnO; Ả +3SO2~ +2OH~ 

Kết tủa nâu đen 

= Môi trường bazơ : 

2MnO4 +SO3- +2OH ->2MnO2_ +SO- + HạO 

Màu lục 

Ngoài c:ác! sử dụng số oxi hoá, chúng ta có thể cân bằng theo phương pháp 


bán phản ứmg nà không dùng số oxi hoá. 


18 28-TLKCEOA10-T2 


Nguyên tác như sau : 


1. Viết chất oxi hoá, chất khử và những sản phẩm phản ứng. 


2. Viết các bán phản ứng oxi hoá và khử rồi cân bằng. 

~ Trước hết cân bằng khối lượng nghĩa là làm cho số nguyên tử của nguyên tố 
ở hai vế của phương trình bằng nhau. 

— Sau khi đã cân bằng khối lượng thì chuyển sang cân bằng điện tích, nghĩa là 
làm cho điện tích ở hai vế bằng nhau. 


Ở đây, ta dùng cách thêm bớt electron để thay đổi điện tích. Chẳằng hạn khi 
cần thêm điện tích âm và bớt điện tích dương thì ta cộng thêm một số ellectron, còn 
khi cần thêm điện tích dương hoặc bớt điện tích âm thì phải trừ đi một số electron 
tương ứng. 

3. Sau khi đã viết xong các bán phản ứng cần tập hợp lại thành phương trình 
đầy đủ. Trước hết cần làm cho số electron tham gia trong các bán phảin ứng phải 
bằng nhau bằng cách nhân bán phản ứng này với số electron tham gia trong nửa 
phản ứng kia,... Sau đó cộng chúng lại theo từng vế. 

Để kiểm tra xem phương trình đã cân bảng chưa, trước hết cần kiiểm tra cân 
bằng khối lượng bằng cách tính số nguyên tử của mỗi loại nguyên tố trong từng vế 
để xem đã bằng nhau chưa. Sau đó kiểm tra tổng điện tích ở mỗi vế. 


Ví dụ 1. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng giữa brom và ien sắt (II). 
Fe?" + By —> Fe"" + Bế ï 
a) Chất oxi hoá là Br; và sau phản ứng sẽ tạo thành Br. Ta có cặp Blr/Br . 
Chất khử Fe?" và sau phản ứng sẽ tạo thành Fe”". Ta có cặp Fe””/Fe:`*. 
b) Nửa phản ứng Brz/Brˆ đã cân bằng : 
Br; + 2e —> 2Br 
Nửa phản ứng Fe”'/Fe” đã cân bảng : 


Fe?' ~y Fe" + le 


c) Tổng hợp lại thành phương trình đầy đủ : 
1| Br; + 2e —>2Br” 
2| Fe?* ~y Fe*" + le 
Br; + 2Fe”" —» 2Fe”" + 2Brˆ 
Ví dụ 2. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng giữa ion pemanganat 


(MnO1) và ion iotua (L) trong dung dịch axit (trong dung dịch axit có ion H}). 
MnO2 + HỲ + -> MnŸ* + I; + HạO 
a) Chất oxi hoá là MnO¿, trong dung dịch axit nó bị khử thành MnŸ` và nước. 
Oxi trong MnOz kết hợp với ion H” trong quá trình phản ứng để tạo thành nước. 
Chất khử L, trong phản ứng nó bị oxj hoá tạo thành bụ. 
b) Nửa phản ứng MnO2 /Mn?” trong dung dịch axit : 
MnO¿ + H* —› Mn?* + HạO 
Vì ion MnO4 chứa 4 nguyên tử oxi, nó có thể tạo thành 4 phân tử HạO. Điều 
đó có nghĩa là cần 8 ion HỶ để tạo thành 4 phân tử nước. 
MnO¿ + 8H.» Mn”* + 4H;O 


Bây giờ ta cân bằng điện tích 

'Vế bên trái ta có điện tích =—l + 8 = +7 

'Vế bên phải ta có điện tích = +2 

Điều đó có nghĩa là phải thêm vào vế trái 5 electron để cân bằng điện tích. 


MnO¿ + 8H* + 5e —› Mn?* + 4HzO 
Nửa phản ứng [ /1: 


2T >l;+2e 


20 


c) Để có toàn phương trình, cần nhân nửa phản ứng MnOj /Mn?* với 2 và 
nhân nửa phản ứng /1; với 5 ; như vậy là có sự chuyển dịch 10 electron. 
2MnOx + 16H +10e — 2Mn”* + 8HyO 


10T” —› 5l; + lÚe 


2MnOj +16H + I0I” —› 2Mn”* + 8HzO + 51; 


§4. CÁC CHẤT OXI HOÁ, CHẤT KHỬ THÔNG DỤNG 
VÀ CÁC KIỂU PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ QUAN TRỌNG 


I- CHẤT OXI HOÁ THÔNG DỤNG 

~ Các phi kim (như O, Clạ, Br;,...). 

~ Các hợp chất như kali pemanganat (KMnO/), kali đicromat (KạCr;O;), kali 
clorat (KCIO)), natri hipoclorit (NaCIO),... 

~ Các axit như H;SO¿ đặc, axit HNO; đặc. 

~ Một số chất có tính oxi hoá như hiđro peoxit (HạO;) nhưng cũng có tính khử. 


lI- CHẤT KHỬ THÔNG DỤNG 
~ Các kim loại ; cacbon. 
~ Các hợp chất như hiđro sunfua (HS), cacbon oxit (CO),... 
~ Một số chất có tính khử như lưu huỳnh đioxit (SÒ;) nhưng cũng có tính oxi 


lục CÁC KIỂU PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ QUAN TRỌNG 
1. Phản ứng giữa kim loại và phi kim 
Để điều chế một số oxit, một số muối. 
Ví dụ : 2Mg +O; —2MgO 
2Fe + 3C; —› 2FeCl; - 


21 


2. Phản ứng giữa kim loại và axit 
Để điều chế một lượng nhỏ hiđro và một số muối. 
Ví dụ : Zn +2HCI —> ZnCl; + H; 
3. Phản ứng giữa kim loại hoạt động với nước 
Để điều chế hiđroxit tương ứng. 
Ví dụ : 2Na + 2HạO -> 2NaOH + H; 
4. Phản ứng cháy 
Để sản xuất nhiệt năng trong công nghiệp, trong cơ thể 
Ví dụ : C+O; —> CO; 
(than) 
CH¿ + 2O; —> CO; + 2HO 
C¿H¡;O, + O; —!Ê ẾP_, 6CO; + 6H;O 
(đường) 
5. Phản ứng khử oxit kim loại (quặng) thành kim loại (luyện kim) 
Ví dụ : FezO; + 3CO —> 2Fe + 3CO; (Cơ sở phản ứng luyện gang) 
'WO¿ + 3H; —> W + 3H;O (Để sản xuất một lượng nhỏ vonfam). 
Fe;O; + 2AI —> AlạO; + 2Fe (Để sản xuất một lượng nhỏ sắt) 
6. Phản ứng điện phân 
Để sản xuất các kim loại hoạt động như Na, Ca, AI. 
Vídg: — 2AlyO; —HẾPHÂ", 4AI + 3O, 


(nóng chảý) 
§5. THẾ OXI HOÁ - KHỬ 
Thế oxi hoá - khử là thước do khả năng oxi hoá và khả năng khử của các chất. 


Trong phần này ta sẽ xem xét thế oxi hoá - khử là gì và cách sử dụng chúng 
như thế nào ? 


2 


I- ĐIỆN CỰC. THẾ ĐIỆN CỰC 


Một thanh kim loại nhúng vào dung dịch muối của nó tạo thành một điện cực. 

~ Chẳng hạn : Một thanh kẽm nhúng vào một cốc đựng dung dịch muối ZnSO, 
tạo thành điện cực kẽm. Một thanh đồng nhúng vào một cốc đựng dung dịch muối 
Cu§O; tạo thành điện cực đồng. 

Giữa kim loại và dung dịch bao quanh nó phát sinh một hiệu điện thế gọi là 
thế điện cực. 

Do các kim loại hoạt động mạnh yếu khác nhau (khả năng khử khác nhau) nên 
mỗi kim loại có một thế điện cực riêng đặc trưng cho hoạt động hoá hộc của kim 
loại đó. 


II ~- PIN 


Lấy hai điện cực chẳng hạn điện 
cực kẽm và điện cực đồng đặt bên 
nhau và lấy ống chữ U đựng dung 
dịch KNO; trong aga (thạch) hoặc 
một bảng giấy lọc tẩm dung dịch 
KNO¿ đậm đặc làm cầu nối ta được 
một pin (pin Zn - Cu) (H.1) 

Dùng một dây dẫn nối thanh kẽm ddZn§O, 
với thanh đồng và mắc vào giữa một 
bóng đèn nhỏ. 

Khi mạch điện được đóng kín thì bóng đèn sáng lên, chứng tỏ rằng electron đã 
đi qua dây dẫn. Nếu thay bóng đèn bằng một điện kế thì ta sẽ đo được dòng điện. 

Kẽm trong điện cực kẽm tan vào dung dịch và giảm khối lượng, trong khi đó 
đồng kết tủa trên điện cực đồng. Phản ứng xảy ra như sau : 


Zn + Cu?" —› Zn”? + Cụ 


Câu nối 
Hình ï : Pin Zn - Cụ 


Điều đó cũng giống phản ứng xảy ra khi cho kẽm trực tiếp vào dung dịch CuSO/. 
Tuy nhiên điểm khác nhau là ở chỗ khi cho kẽm trực tiếp vào dung dịch CuSO/ thì 
năng lượng của phản ứng giải phóng ra dưới dạng nhiệt làm nóng ống nghiệm (ví dụ 
2, phần §1) ; còn trong thí nghiệm này thì năng lượng giải phóng ra dưới dạng điện 
năng. Chính nhờ phản ứng oxi hoá - khử trên mà pin sinh ra dòng điện. 


2 


Phản ứng trên có thể viết thành hai nửa phản ứng : 
Zn ->Zn”" +2e trên điện cực kẽm. 


2: 


và Cu”” + 2e — Cu trên điện cực đồng, 


Ở điện cực kẽm, các nguyên tử Zn cho electron và tạo thành các ion Zn”" đi 
vao dung dịch. Các electron di từ điện cực kẽm qua mạch ngoài (bao gồm cả bóng 
đèn) đến điện cực đồng. Ở đó các ion đồng nhận electron để tạo thành các nguyên 
tử đồng. Vậy : 

Điện cực kẽm là điện cực âm (anot). Ở điện cực âm xảy ra quá trình oxi hoá. 

Điện cực đồng là điện cực dương (catot). Ở điện cực dương xảy ra quá trình khử. 

Còn nhiệm vụ của cầu muối là gì ? 

Cầu muối có hai nhiệm vụ chính : 

— Nó làm kín mạch điện bằng cách cho các ion dịch chuyển từ nửa phản ứng 
này sang nửa phản ứng kia. 

— Ngoài ra nó còn giữ cho dung dịch muối luôn được trung hoà điện. 

Trong quá trình xảy ra phản ứng, ở cực âm nồng độ các ion Zn?' ngày càng, 
tảng và ngược lại ở cực dương khi các ion Cu?“ bị khử, ngày càng dư các ion 
SO”.. Điện tích dương (của Zn””) dư ra sẽ được trung hoà phẩn lớn bởi các ion 
NOÿ từ trong cầu muối đi vào dung dịch hoặc các ion Zn" đi vào cầu muối. Điện 
tích âm (của SOT- ) dư sẽ được trung hoà phần lớn bởi các ion KỶ từ cầu muối đi. 
vào dung dịch hoặc các ion SO4 đi vào cầu muối. 

Sức điện động của pin - 

Nếu dung dịch CuSO và ZnSO/ trong điện cực đồng và kẽm có nồng độ 1 mol/1 
ở nhiệt độ 25°C thì thế hiệu giữa hai thanh kim loại đo được là 1,1 von. 


Với một von kế có điện trở trong rất lớn thì thế hiệu đo được đó bằng sức điện 
động của pin. Sức điện động (viết tắt là sđđ) được kí hiệu là E và biểu thị bằng von 

Sức điện động của pin bằng hiệu số các thế điện cực. Thực nghiệm cho biết 
sđđ của pin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ các chất tham gia phản ứng 
oxi hoá - khử, nhiệt độ, ... Vì vậy, để tiện so sánh người ta quy định lấy nồng độ 
của các chất đó là 1 mol/1 và ở nhiệt độ 25°C. 


24 


Sức điện động đo được trong những điều kiện đó gọi là sđd tiêu chuẩn EP. 

Sức điện động tiêu chuẩn, F“của một pin rất quan trọng vì nó là thước de 
khuynh hướng xảy ra của một phản ứng oxi hoá - khử: 

Nếu E” có giá trị dương thì phản ứng oxi hoá - khử xảy ra theo chiều ta viết. 
nếu EŸ có giá trị âm phản ứng diễn ra theo chiều ngược lại. 


Zn + Cu”" ->Zn”" + Cụ E°=l1,I0V 


Zn?" + Cụ —> Zn + Cu?" E°=-I,I0V 


lII. XÁC ĐỊNH THẾ ĐIỆN CỰC 

Người ta không thể đo được thế của một điện cực vì trong bất kì pin nào cũng 
xảy ra hai phản ứng ở hai điện cực. 

Người ta chỉ có thể đo được hiệu của hai thế điện cực. 


Vì vậy muốn xác định thế của một điện cực nào đó, người ta phải mắc điện 
cực đó với một điện cực khác mà thế của nó được quy ước bằng không. Đó là điện 
cực hiđro chuẩn. 


~ Điện cực hiẩro chuẩn 


Điện cực hiđro chuẩn gồm một tấm 
platin phủ muội platin, trên bể mặt của nó 
: được bão hoà bởi khí Hạ (áp suất latm) 

' Cẩu nối - nhúng trong dung dịch axit có nồng độ H 
R ' Tà I mol/l (Hình 2). 


Lỗ Trên bề mát điện cực, xảy ra quá trình : 
thoát + 
khí H; H; —> 2H + 2e 
Hình 2. Điện cực hidro Như trên đã nói thế điện cực chuẩn 


của hiđro được quy ước chọn bằng không. 
(Ptở đây không tham gia phản ứng oxi hoá - khử) 
Ghi chú. Các điện cực khí khác cũng tương tự như điện cực hiđro. 


~ Đo thế điện cực chuẩn 


Ví dụ 1. Chẳng hạn muốn đo thế điện cực chuẩn của điện cực đồng Cuˆ"/Cu, 
người ta lắp thiết bị như hình vẽ. Khi mạch kín thì đo được E” = 0,34 V. 

Điện cực hiđro là điện cực âm. 

Điện cực đồng là điện cực dương. 

Phản ứng trên điện cực âm là : Hạ -> 2H” + 2e. 

Phản ứng trên diện cực dương là : Cu?" + 2e —> Cu. 


.€lectron 


~— Khí H; (laU 
Điện cực 
cu 


Dd CuŸ" 0,1atm Dd axit HỲ 1,0M 


Hình 3. Đo thế điện cực tiêu chuẩn 


Sức điện động của pin bằng hiệu của hai thế điện cực mà một thế điện cực 
được quy ước chọn là 0. 


Vậy thế điện cực của đồng là + 0,34 V. 
CuŸ" + 2e — Cụ E°=+0,34 V h 


Ví dụ 2. Khi nối điện cực chuẩn kẽm, Zn”'/Zn với điện cực chuẩn hidro, 
HỶ/H; thì sức điện động của pin là 0,76 von. Trong trường hợp này điện cực kẽm 
là điện cực âm. Vậy thế điện cực chuẩn của kẽm là ~ 0,76 V. 


Phản ứng xảy ra trên điện cực âm : Zn —> Zn”" + 2e 
Phản ứng xảy ra trên điện cực dương : 2H” +2e -> Hạ 


Chú ý rằng phản ứng xảy ra trên điện cực hidro bây giờ ngược với trường lợp 
ở ví dụ I. 


26 


IV- ĐỘ MẠNH CỦA CHẤT OXI HOÁ, CHẤT KHỬ 
'Thế điện cực chuẩn là thước do trực tiếp độ mạnh của các chất oxi hoá và chất khử. 


Chẳng hạn thế điện cực chuẩn của các bán phản ứng kẽm Zn”"/Zn, hidro 


HỶ/H; và đồng Cu”"/Cu. 
Bảng 1. Thế điện cực chuẩn của các nửa phản ứng 
Chất oxi hoá Chất khử E° 
2 
Khả năng Cu” + 2e — Cụ Khả năng +034 
oxi hoá 2H” +2c — H; khử 0/00 
tăng Zn?* + 2e — Zn tăng ~0,76 


Các giá trị thế điện cực chuẩn ghỉ trong bảng ứng với các quá trình khử, đó là 
thế khử chuẩn. Ngược lại thế ứng với các quá trình oxi hoá là thế oxi hoá. chuẩn. 

Đối với mỗi bán phản ứng, thế oxi hoá và thế khử chuẩn có giá trị về số bằng 
nhau nhưng ngược dấu. 

Như vậy, giá trị của E” là thước do độ mạnh của cả chất oxi hoá và chất khử. 

Trong bảng trên, Cu”" là chất oxi hoá mạnh nhất, nó có giá trị thế khử chuẩn 
lớn nhất (dương nhất) còn Zn”" là chất oxi hoá yếu nhất, nó có giá irị thế khử 
chuẩn nhỏ nhất (âm nhất). - 

Mặt khác, Zn là chất khử mạnh hơn Hạ và Cu. : 

Zn —>Zn”* + 2e ; Thế oxi hoá chuẩn E” = + 0,76 V 
Hạ —› 2HỶ + 2e ; Thế oxi hoá chuẩn E” = 0,00 V 
Cu —› Cuˆ" + 2e ; Thế oxi hoá chuẩn E° = ~ 0,34 V 

Ở đây Zn là chất khử mạnh nhất nên có giá trị thế oxi hoá chuẩn lớn nhất 
(dương nhất), còn Cu là chất khử yếu nhất nên có thế oxi hoá chuẩn nhỏ nhất. 

Thế khử chuẩn của một số lớn nửa phản ứng oxi hoá khử thường dùng được 
ghỉ trong bảng 2. 

Chất oxi hoá mạnh nhất là F; có giá trị E° dương nhất được xếp ở đầu bảng. 
Chất oxi hoá yếu nhất là KỶ có giá trị E° âm nhất được xếp ở cuối bảng. Như vậy 
flo là chất dễ nhận electron nhất trong các chất có mặt trong bảng, còn ion K” là 
chất ít khuynh hướng nhận electron hơn các chất khác. 


27 


Ngược lại K là chất khử mạnh nhất trong bảng trong khi đó thì Fˆ là chất khử. 
yếu nhất. 

Điều đó cho thấy tính chất đảo nhau của một cặp oxi hoá - khử. Chất oxi hoá 
càng mạnh thì chất khử liên hợp với nó càng yếu và ngược lại. 


Bảng 2. Thế khử chuẩn của một số nửa phản ứng oxi hoá - khử. 


[cha em hóa 1:°vol 
mạnh nhất „ n 

" Es(k) + 2e — 2F (dd) +. 287 

H,O;(4g) + 211 (đd) + 2e — 2H,O() + 177 

MnO( r) + 4H”(dd) + 3e —= MnO,(r) + 3I1;O(l) Í + 170 

2HCIO(aa) + 2H (dd) + 2e — Cl,(đd) + 2H,O(I) | + 159 

MnO, (4q) + 8H*(dđ) + 5e —* Mn`*(dđ) + 4H;0() + 15L 

€l; (aq) + 2e —> 2CT' (đđ) + 146 

'MnO,(r) + 4H“(đđ) + 2e ~> Mn”*(đđ) + 2H,O(I) +. 1/23 

» Br(ag) + 2e — 2Br (dd) t +09 

Ä NO, (4q) + 2H (dd) + ẹ — NO,(k) + H,O(1) B +080 

wÍ Ag (4g) + e — Ag(r) m„ + 080 

sỊ Fe`“(aq) + e —» Fe`*(dd) & +02 

H 2H (4q) + O,(k) + 2e — H;O, (dd) ~ + 068 

d 1, (44) +'2e — 2L (đđ) Š +05 

kì Cu”* (aq) + 2e — Cu(r) ®. ,a34 

Ta 2H (aq) + 2e — H, (k) 0.00 

PbỶ* (4q) + 2e — Pb (r) ` - 013 

Ee°* (aq) + 2e — Ee (r) - 0/44 

ZnÈ* (4q) + 2e — Zn (r) ~ 0/76 

AI'* (aq) + 3e —~ AI (9) - 166 

Mẹ” (4q) + 2e — Mỹ (t) - 241 

Na” (aq) + © — Na (r) - 8 

K? (4q) + € — K(n) - 292 

Chất khử 
manh nhất 


V - SỬ DỤNG THẾ ĐIỆN CỰC 

1. Sử dụng thế điện cực để dự đoán xem một phản ứng oxi hoá - khử có 
khả năng xảy ra hay không 

Ví dụ 1. Xét xem phản ứng sau có khả năng xảy ra hay không : 


Cu?" +Zn -> Zn”' + Cu 


28 


~ Như ta đã biết, thế điện cực chuẩn E” là số do trực tiếp độ mạnh của chất oxi 
hoá và chất khử. 


Quá trình khử : Cu?! + 2c -> Cụ E°=+034V 
Quá trình oxi hoá : Zn —>Zn”°+2e  E°=+0/76V 
Công lạ: Củ”+Zn->Zn” +Cu ES 2 „yy =110V 


Thế của phản ứng có giá trị dương, Ep „ > 0, vậy phản ứng trên có thể xảy ra. 
Ví dụ 2. Xét xem phản ứng sau có khả năng xảy ra không : 


Zn”" + Cu ~> Cu?" + Zn 


Quá trình khử : Zn”' + 2e => Zn E°=~0,76 V 
Quá trình oxi hoá : Cu Cu °+2e  E°=~-0/34V 
Cộng lại : ZnŸ”" + Cụ —> Cụ” +Zn E8 =— 1,10 V 


Thế của phản ứng có giá trị âm, Ep.„ < 0, phản ứng không có khả năng xảy ra. 
Ví dụ 3. Xét xem phản ứng sau có khả năng xảy ra không : 
AI+3Ag` — AI” +3Ag 


Quá trình khử 3Ag` + 3e  3Ag E°=+0,80 V 
Quá trình oxi hoá AI >Al°+3e  E°=+l/66V 
Cộng lại : 3Ag* + Al—> 3Ag +AI** Ep,„= 2.46 V 


Ep.y > 0, phản ứng có khả năng xảy ra. 

Chí ý : 

+ Khi sử dụng E” để dự đoán khả năng xảy ra phản ứng, cần chú ý rằng giá frị của 
E° chỉ đúng trong điều kiện chuẩn (nông độ các chất tham gia phản ứng là 1 mol/1, nhiệt 
độ là 25°C) và trong dung dịch nước. Nếu thay đổi các điều kiện đó, các giá trị của E” 
sẽ thay đổi. 


29 


+ Trong ví dụ 3, ta thấy khi cân bàng phương trình hoá học của phản ứng oxi 
hoá - khử không cần phải nhân hệ số với các giá trị của thế điện cực, E” 


2. Sử dụng thế điện cực để tính sức điện động của một pin 
+ 


Cách tính sđđ của pin 
cũng tương tự như cách làm Điện cực Zn 


Điện cực C\ 
trên (tính thế của phần ứng kh -a 
oxi hoá ~ khử). Bình xốp. 

Một trong những pin đầu 
tiên có ý nghĩa thực tiến là  dd/Zn$O, T 
pin Đanien (Daniel, người b 


Anh phát minh năm 1836). : 
Đó là pin Zn — Cu ta đã xét ở Hình 4. Pin Đanien 

phần “Pin”. Cách sắp xếp pin 

tương tự như hình 1. Điều khác nhau là ở chỗ trong pin Đanien, thay cho bảng giấy 
lọc tẩm KNO¿ là một bình xốp để cho các ion có thể di chuyển giữa hai dung dịch. 


Khi pin Đanien hoạt động, kẽm tan vào dung địch thành ion Zn”", đồng kết 
tủa trên bề mặt điện cực đồng. 


Ở điều kiện chuẩn, sức điện động của pin là : 


Quá trình oxi hoá : Zn —>Zn?"+2e E°=+0,76 V 
Quá trình khử : . CWŸ* +2e —› Cụ E°=+0,34 V 
Cộng lại : Zn + CU” => Zn  +Cu ES,=1,10V 


3. Sử dụng thể điện cực để sắp xếp dãy hoạt động của các kim loại, các 
phi kim 


Đã giải thích trong phần IV : Độ mạnh của chất oxi hoá, chất khử. 


§6. PIN THƯƠNG MẠI 


Pin và äcquy là những phương tiện thu năng lượng giải phóng ra từ các phản 
ứng hoá học một cách thuận lợi và rẻ tiền 


30 


I-PIN 


Pin là một nguồn điện trong đó hoá năng biến thành điện năng. Nhà vật lí học 
người Ý Vonta (Volta) là người đầu tiên phát minh ra pin vào năm 1800. Pin 
'Vonta gồm các điện cực bằng bạc và kẽm, xen vào giữa là một lớp vải tẩm dung 
dịch muối. 

Nhưng mãi đến năm I886 nhà vật lí học người Pháp Lơclángsê (Leclanché) 
mới là người nhận bảng phát minh đầu tiên vẻ pin khô Lơclãngsẻ. Pin khô được 
thương mại hoá nhanh chóng. 

Ngày nay, pin Lơclãngsê là pin phổ biến nhất, rẻ nhất, dùng thuận tiện nhất để 
tháp sáng (đèn pin), chạy radio, chuông điện, máy tính... 

Pin Lơclăngsê (Ví dụ pin ®con thỏ”) 

Nứm đồng của thanh tNN Điện cực trở (anot) của pin là kẽm 
than chì (đồng thời làm vỏ bọc pin). 


Xi — Điện cực dương (catot) của pin là 
một thanh than chì được bao bọc bởi một 
hỗn hợp mangan (IV) oxit và bột than. 


— Chất điện li ở đây là NHạCI, ZnCl; 


ở dạng bột nhão. Các quá trình xảy ra 
trong pin như sau : 


j 


ÑNwœwyg 


Bột than + Mangan (IV) 


oxit (MnO,) Điện cực kẽm cung cấp nguồn 


lectron. 
Hình 5. Pin Lơclangsê Quá trình oxi hoá : 
Zn->7n”"+2e _ E°=+0/76V 


Electron chuyển dịch qua mạch ngoài từ ' điện cực âm (Zn) đến điện cực 
dương, tạo ra dòng điện : 


Quá trình khử : 2MnO; + 2H” + 2e -› MnzO; + HạO E°= 1,04 V 
Sức điện động của pin là : 


+0/76 V 
=+1/04V 


Zn —> Zn”" +2e 
2MnO; + 2H + 2e ~» Mn2O; + HO E 


Phản ứng trong pin : Zn + 2MnO; + 2H” ~› Zn”" + Mn;O; + HạO 
9= 1,80 V 


31 


Theo lí thuyết thì sức điện động của pin Løclangsê là 1.80 V nhưng thực tế chỉ 
đạt được 1,5 V. Có sự chênh lệch đó chủ yếu là do có nhiều phản ứng phu khác 
xảy ra chưa biết hết. Ý 

Có thể ghép các pin thành bộ có sđđ tới 100 V hay lớn hơn nữa. 

Dũng pin được một thời gian thì vỏ bị ăn mòn do kẽm bị biến thành ion 2n. 
Dần dân vỏ kẽm bị hỏng và lớp bột nhão rò rỉ qua lớp bìa cứng ra ngoài. 

II- ÄCQUY 

Rö ràng là không thể dùng pin khô để cung cấp điện nâng vô thời hạn. Cũng. 
không thể “nạp” để dùng lại được. Loại pin chỉ dùng được một lần là pin sơ cấp. 
Ngược lại pin thứ cấp có thể nạp điện và dùng lại được, đó là äcquy. 

'Về nguyên tắc, ãcquy là một pin mà các điện cực hoạt động theo hai chiều : 

~ Khi phóng điện thì hoạt động như một pm. 

~ Khi nạp điện thì hoạt động như một bình điện phân. 

“Trong số các ácquy thì ãcquy chì là thông dụng nhất. 

Ẵcquy chỉ: 

Trong ãcquy chì, cực âm là một tấm chì xốp, cực dương là chì (IV) oxit và 
chất điện li là dung dịch H;SO¿. 

Khi phóng điện : 

~ Ở cực âm, Pb cho electron tạo thành ion PbỶ' : 

Pb —y PbỶ" +2e 


~ Ở cực dương, PbO; nhận electron, kết hợp với các ion HỶ (của chất điện li) 
và cũng tạo thành ion Pb”” : 


PbO; + 4H + 2e ~ Pb?” + 2HạO 
Các ion Pb? tạo ra trong quá trình phóng điện phản ứng với các ion Soï” 
trong chất điện li tạo thành muối PbSO¿ không tan. 


PbỶ' + SO2” ->PbSO, 


Khi nạp điện 


Phải dùng một đồng điện (mọt chiều) bên ngoài. Cúc quá trình điện cực xảy ra 
theo chiều ngược lại với chiều xảy ra khi phóng điện và tạo thành các chất ban dầu. 


PbSO, + 2e —» Pb+ SO2ˆ 


PbSO; + 2HạO ~> PbO; + 411” + SO2 +2e 


Phản ứng oxi hoá - khử xảy ra dưới tác dụng của dòng điện (một chiểu) như 
trong các chương sau). 


trêr được gọi là sự điện phân (ta sẽ học 


Sức diện động của äcquy chì vào khoảng 2 V. Khi ghép nối tiếp äcquy chì, ta 


sẽ được một bộ äcquy có sức điện động tới I0 hay 12 von. 

Điều quan trọng cần chú ý là không thể cho äcquy phóng điện liên tuc quá 
lâu. Nó sẽ tạo thành một lớp Pb§O, quá dày không biến đổi thành Pb và PbO; khi 
nạp điện. 


BÀI TẬP. 


§1. Định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử 
§2. Số oxi hoá 


7.1.a) Thế nào là “sự oxi hoá” 2 "sự khử” ? 
b) Trong mỗi phản ứng sau dây, nói rõ chất nào bị oxi hoá, chất nào bị khử ? 
©) Chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ? 
d) Viết các nửa phản ứng để biểu diễn quá trình oxi hoá, quá trình khử trong 
mỗi phản ứng. 


1/2Na + Cl; —> 2NaCl 
2/4AI + 3O; —> 2AlsO; 
3/Zn + 2HCI —> ZnCl; + H; 


4/Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu 


3Ạ TU UA ti 


Š/ Ca + Clạ-> CaCl„ 


71:2. ŠQxi hoá là gì ? Lấy ví dụ minh hoạ. 


71:3. Xc định số oxi hoá của mỗi nguyên tố trong các chất, ion sau : 


MỹgCI;. SO;, CO, NaOH, P:Cl;, SO4ˆ, MnOz. 


71-4- X: định số oxi hoá của lưu huỳnh trong các hợp chất sau : 


Lễ 


LÃ 


NaHSO,, CS;, SO;Cl;, Na;S, S;Cl. 
5. Xe định số hoá của clo trong các hợp chất, ion sau : 
HCI, HCIO, CIO3 , PCl;, NayAIClạ, POCl;. 


6. 8)Viết công thức các oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và chu kì 
3. 


Ð)xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các oxit đó. 
©) Nhận xét về sự biến đổi số oxi hoá của các nguyên tố trong một chu kì. 


7:7- Vi công thức của các hiđrua của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và chư kì 3. 


7:8: 4)Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? 


34 


Ð)Nếu là phản ứng oxi hoá - khử, hãy viết phương trình của các nửa phản ứng 
và nói rõ quá trình nào là quá trình oxi hoá, quá trình khử. Chất nào là chất 
oxi hoá ? Chất nào là chất khử ? 


1) CaO + HạO —> Ca(OH); 
2) Clạ+2OH- — CŨ: + CIO” + HạO 
3) Cu?" +2OH: —› Cu(OH); 

4) CaCO; ~> CaO + CO; 

5) 2CrO2~ +2HỲ - C;OŸ” + H;ạO 


6) Fe;O; + 3CO —» 2Fe + 3CO, 


38-TLKCHOA'0-T2 


7.9. Các quá trình nào sau đây là quá trình oxi hoá ? Quá trình khử ? Cả tá trình 
oxi hoá và quá trình khử ? Không có quá trình oxi hoá và quá trình khí ? 


a)2HÌ+2e — Hạ 
b) Cu —> Cu?" +2e 
e)Mg —> Mg?* +2c 
đ) Ag* +CL —> AgCl 
e) 2Na + Cl;ạ -> 2NaCl 
ø) Cu” — Cu? +e 

.h)2Cu”  ->Cu?“+Cu 
ĐINH; + H” -> NHẬ 

7.10. Viết phương trình của các nửa phản ứng biểu diễn các quá trình biến đổi SAU : 


-2 0 +4 +6 
So=S=SoS 


+6 0 -2 +6 +4 
S§<=SoSoSễS 


§3. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử 
7.11. Cân bằng các phương trình sau theo phương pháp tháng bằng electrorÌ : 

a) Zn + H;SO¿ (loãng) => ZnSO¿ + Hạ 

b) Zn + H;SO¿ (đặc) => ZnSO¿ + S + HạO 

©) Cu + H;SO/ (đặc) —> Cu§O; + SO; + H;O 

d) Cụ + HNO; (đặc) => Cu(NO¿); + NO; + HạO. 

e) Zn + HNO;¿ (rất loãng) —> Zn(NOa); + NH„NO; + HO 


7.12. Cân bằng các phương trình sau theo phương pháp thăng bằng electronl : 


35 


a) HCI + KMnO¿ —> KCI + MnCl; + Cl; + HạO 
b) HCI + HCIO; -› Cl; + HạO. 
7.13. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thảng bằng 
electron : 
3) AI + NaOH + HạO —> NaAl(OH), + H; 
b) Zn + NaOH -> NazZnO; + Hạ 


7.14. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bảng 
electron : 


a) SO; + HạS —>§+H;O 
b) §O; + H;ạO + Cl; ->H;SO; + HCI 
Có nhận xét gì về vai trò của SO; trong hai phản ứng trên ? 
7.15. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau : 
a) ... NÓ; + HạO, —> HNO; + HNO; ' 
b)... NaOCIl  ->NaClO;+NaCl 
c)... Cu" —> Cu?" +Cu 


Có nhận xét gì về ba phản ứng trên ? (Chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là 
chất khử ?) 


7.16. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau : 

a) KCIO; -> KCl + O; 

b)HgO  ->Hg+O; 

©) H;S;O; —> S + SO; + HạO 

"Trong các phản ứng trên, chất nào là chất oxi hoá ? Chất khử ? 
7.17. Hoàn thành phương trình phản ứng : 

AszS; + HNO; —> HạAsO; + H;SO¿ + NO; + HạO 


“Trong phản ứng trên, chất nào là chất oxi hoá ? Chất khử ? 


36 


7.18. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp ion — electron : 
SO'” +Cl;-> SO4” +Cl 
SO$” + HạS —> §+ HạO 
Nhận xét về vai trò của ion SO$ trong hai phản ứng trên. 


7.19. Cân bằng phương trình sau bằng phương pháp thăng bằng electron và 
phương pháp ion — electron. 


CpOŸˆ + Fe”? + HỶ —> Cr”” + HạO + Fe” 
Nhận xét về kết quả của hai phương pháp. 
7.20. Câu hỏi trên đối với các phương trình phản ứng sau : 


a) CO3 +l“+HỶ >CL +HạO +]; 
b) NOj + HỈ + Cu -> Cụ?" + NO + HạO 


7.21. Hoàn thành các phản ứng sau (viết đầy đủ các chất trong phản ứng và cân 
bằng) : 


a) Fe,Oy + HÌ + NO3 —> NO; +... 

b) AI + HỶ + NOš — NO + N;O +... 

Với lệ thể tích Vo : Vy,o =3: 1 

©) FesO„ + H”+ NO3 -» N,O, +... 
7.22. Cho phản ứng : 


CuFeS, + Fe;(SO,); + O; + HạO —> CuSO, + FeSO, + H;SO, 


Cân bằng và cho nhận xét vẻ các hệ số tìm dược. 


37 


§5. Thế oxi hoá - khử 


7.23. Cân bằng phương trình các nửa phản ứng sau, nói rõ quá trình nào là quá 


trình oxi hoá, quá trình khử ? 

a) Fe*" +e —y Fe 

b) CạO,H; -> CO; + H”+e 

e) MnOz + HỶ+e —> Mn”" + HạO 
đ) CzOj~ +HỲ +e => Cr”” + HạO 


e) NO +H+e~>NO+... 


7.24. Các phản ứng sau đây có khả năng xảy ra được hay không ? 


a) Cụ + Fe?" ~› Cu?" + Fe 
b) Cụ + 2H† —› Cu?" + H; 
©) Cu + Hg”* —› Cụ?" + Hg 
d) Fe + Zn”! -› Fe?" +Zn 


Chú ý — Ngoài giá trị các thế điện cực đã ghỉ trong bảng 2 (trang 28), cho biết 
thêm thế điện cực chuẩn của nửa phản ứng Hg”” + 2e = Hp là E° = 0,85.V. 


7.25. Phản ứng nào sau đây có thể xảy ra ? Vì sao ? Nếu có thì cân bằng phương 


trình phản ứng bằng phương pháp ion — eleetron. 


a) Fe + 2H" + SO2 —› Fe?" + SO2_ +H; 


b) Cu + 2H + SOẬ” -› Cu?" + SO2” +H; 


7.26. a) Cho các kim loại : Zn, Fe, Cu, Ag. Các kim loại nào có thể hoà tan trong, 


38 


axit HCI 2 Vì sao ? 
b) Khi cho một số kim loại trên, chẳng hạn Fe và Cu hoà tan trong axit nitic 
(HNO) thì không thấy có hidro bay ra mà lại là khí NO¿. 

~ Giải thích tại sao. 

~ Cân bằng phương trình phản ứng bảng phương pháp ion - electron. 


7.27. Dựa vào bảng thế cực chuẩn, hãy xét xem có phản ứng xảy ra giữa các chất 
sau đây không ? 


a) F; và Na 
b) ET và Na" 
€) F; và Na” 
d) Cl; và Fe?" ˆ 
e) lạ và Br” 
7.28. Dưới dây là thế điện cực tiêu chuẩn đối với một số nửa phản ứng : 
Zn”°+3e-»Zn — E°=-076V 
Fcf°+2e-»Fe  E°=-044V 
lạ+2e  ->2EƑ E°=+0.544V 
Ee°“+e ->Fe°"” E°=+077V 
Cc'°+e ->Ce'” E°=+l61V 
a) Hãy cho biết, chất nào là chất oxi hoá mạnh nhất ? 
b) Hãy cho biết, chất nào là chất khử mạnh nhất ? 
©) Những chất nào có khả năng oxi hoá ion I” thành I;2 
Trường hợp nào có khả năng thì viết phương trình hoá học và cân bằng. 


7.29. Cho các thanh kim loại sau : AI, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, và các dung dịch muối 
có nồng độ I mol/1: 


AICl;, Zn§O¿, FeSO¿, Pb(NO;);. CuSO¿, AgNO;. 
a) Có thể lắp được những pin nào ? 


b) Đối với mỗi pin, hãy nói rõ cực nào là cực âm ? Cực nào là cực dương ? 
Tính sức điện động của mỗi pin đó. 


39 


Chương VIII 
ĐIỆN PHÂN 


I- ĐỊNH NGHĨA. 


Điện phân là quá trình oxi hoá - khử xảy ra trên bể mạt các điện cực khi cho 
dòng điện một chiều đi qua dung dịch chất điện li hoặc chất điện li nóng chảy. 

Để hiểu hiện tượng điện phân chúng ta xét ví dụ điện phân nóng chảy NaCl. 
Khi nóng chảy NaCl phân li thành các ion. 


NaCl — Na” + CI” 


Lúc đó các ion chuyển động hỗn 
loạn. Nhưng nếu ta đặt vào một điện 
trường (hình 6) nghĩa là nối 2 điện cực 
với nguồn điện một chiều (1) thì các ion 
không còn chuyển động tự do nữa mà 
chuyển động định hướng : cation Na" đi 
về phía catot (cực —) và anion Cl' hướng, 
về phía anot (cực +) (chú ý : khác với pin, 


trong điện phân catot là cực âm còn anot là Hình 6. Sơ đồ điện phân NaCl nóng chảy. 
cực dương), ở catot xảy ra phản ứng khử 1. Nguồn điện một chiểu ; 2. Bóng đèn. 
3. NaCl nóng chảy. 


anot (+)¡ 


ion Na” ; còn ở anot xảy ra phản ứng 


oxi hoá ion CL : 
Ở catot : Na” + le —> Na x2 
Ởanot: 2C —¬>Cly+2e x1 


2Na` +2CL- —SP + 2Na + Cl, † œ) 


Phản ứng (1) gọi là phản ứng điện phân dạng ion. Khi viết lại phản ứng (1) 
dưới dạng : 


40 


2NaCI _> 2Na + Cl; † (2) 


ta có phương trình phản ứng diện phân (dạng phân tử). 

Nếu ta mắc một bóng đèn ở mạch ngoài (hình 6, vị trí (2)) thì bóng đèn sáng vì có 
dòng điện đi qua (dòng electron định hướng). Tuy nhiên dòng electron đó chỉ chuyển từ 
anot sang catot theo mạch ngoài, còn sự dẫn điện giữa 2 điện cực là do các ion Na”, CL.. 
Vì vậy người ta thường nói : kim loại là chất dẫn điện loại [ (nhờ electron tự do), còn 
ion là chất dẫn điện loại II. 

Bây giờ ta hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa phản ứng oxi hoá - khử và 
điện phân. 

Giống nhau : Chúng đều là các quá trình oxi hoá - khử nghĩa là cho nhận 
eletrron, nhưng khác nhau ở chỗ trong phản ứng oxi hoá - khử, sự cho nhận 
electron xảy ra trực tiếp do sự va chạm của các nguyên tử, phân tử, ion và quá 
trình đó là tự diễn biến. Ví đụ : khí phân tử Cl; gặp Na thì xảy ra phản ứng : 


2l1e 


r¬¬ 
2Na + Cl, —› 2NaCl 
Còn trong phản ứng điện phân thì quá trình cho nhận là gián tiếp (anion 
nhường electron ở anot, còn cation nhận electron ở catot) và quá trình không tự 
diễn biến mà phải nhờ nguồn điện bên ngoài. Ở đây, người ta thường nói biến 
“điện năng” thành “hoá năng”, nghĩa là dùng dòng điện để thực hiện phản ứng 
oxi hoá - khử. 


II- CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỆN PHÂN 


1. Điện phân nóng chảy 

Điện phân nóng chảy được thực hiện ở nhiệt độ cao, ở trạng thái nóng chảy 
của các chất điện li. Điện phân nóng chảy thường dùng để điện phân một số muối 
(chủ yếu muối halogenua), oxit và hiđroxit của các kim loại kiềm, Mg, AI, nghĩa 
là những kim loại không thể điện phân dung dịch để có được các kim loại đó. 
Chúng ta lấy mỗi trường hợp một ví dụ điển hình. 


a) Điện phân muối NaCI nóng chảy (như ở trên). 


4I 


b) Điện phân Al;O; nóng chảy. Nhớ rằng AlzOa nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, 
trên 2000°C, nên trong sản xuất AI kim loại, người ta phải thêm criolit NayAIE, để 
làm giảm nhiệt độ nóng chảy xuống 900°C. Khi nóng chảy : 

Al;Os-> 2AIÊ* + 302“ 

Ởcatôt: ` AIl“+3e->Al x4 

Ởanôt:  20Ÿ” ->O;+4e x3 


2AI;O¿ _› 4AI+3O, 
Ghỉ chú : + AlsO; không tan trong nước và do đó không phân li thành ion 
trong dung dịch. 
+ Khi điện phân AlzOs nóng chảy, các điện cực thường dùng là cực 
than (graphit) do đó anot bị đốt cháy bởi phản ứng : 
C+O;—› CO; 
(một phần nhỏ thành CO hoặc Os bay ra) 
Do đó, thường xuyên phải bổ sung anot. 
c) Điện phân NaOH nóng chảy : 


Khi nóng chảy : NaOH —> Na” + OH” 
Ở catot: Na” + le-> Na x4 
Ởanot : 4OH ->O;†+2H;O+4eÌ x3 


4NaOH == ANa + O;† +2H;O 
Gihỉ chú : Có thể một phần nhỏ hơi nước tác dụng với Na, nếu không cô lập 
hoàn toàn hai khu vực điện cực. 
2. Điện phân dung dịch 


Vấn để điện phân dung dịch phức tạp hơn nhiều so với điện phân nóng chảy 
do sự có mật của nước. Dựa vào dãy thế điện hoá của các cập oxi hoá - khử của 
các ion kim loại, kim loại, các anion của các axit, chúng ta có thể tổng kết thứ tự 
điện phân của các ion như sau : 


42 


Ở catot : Các ion có tính oxi hoá càng cao, tức khả năng thu electron càng lớn 
càng dễ bị điện phân trước, cụ thể thứ tự điện phân là : Hg”", Ag, Fe** -» Fẹ”", 
Cu”", HỶ của axit với nồng độ khá lớn, sau đó là các ion kim loại đứng trước H", 
rồi đến các ion Ni”", Fe”", Cr`", Zn”". Nếu nồng độ axit nhỏ, hoặc môi trường 
trung tính thì xảy ra đồng thời cả quá trình khử H” thành Hạ và khử ion kim loại 
thành kim loại. Các cation của kim loại kiểm, kiểm thổ, Mg”*, Al'* không bị điện 
phân, ở catot chỉ thoát ra H; do H;O bị điện phân. 

Ở anot : Các anion có tính khử càng mạnh, tức khả năng cho electron càng dễ 
thì bị điện phân trước, cụ thể thứ tự điện phân là : S””,T, Br, CÍ”, sau đó tới anion 
OH- của kiếm hoặc của HạO, các anion NOy, SO?”. CO3”, PO} coi như 
không bị điện phân (đối với học sinh PTTH). 

"Trường hợp anot làm bằng kim loại, hợp kim thì anot bị tan (xem phần dưới). 

Dưới đây là một số trường hợp điển hình. 

a) Điện phân dung dịch muối của các axit không chứa oxi (HCI, HBr,...) với 
các kim loại kiềm, kiểm thổ, Mg, AI. 

Ví dụ : Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. 

Trong dung dịch : 


NaCl —> Na” + CŨ” 
HạO © HỶ +OH~ 


Khi điện phân, các cation Na", HỶ di chuyển về phía catot, và các anion CI”, 
OH' di chuyển về phía anot : 


Ở catot: 2H +2c —>H;† 
Hoặc 2H;O + 2e —> H;Ÿ + 2OH” 
Ởanot: 2CT —CI; Ÿ +2e 


2CT +2H;O ¬— Hạ + Cl;† +2OH” 


43 


Đây là phản ứng điện phân dạng ion : còn dạng phân tử như sau : 
2NaCI +2H;O ——SP—>H,† + Cl,† + 2NaOH 


Điện cực trơ là những điện cực chỉ đóng vai trò chất dẫn điện, không tham gia 
cho nhận electron ở các điện cực khi điện phân. Đó là các điện cực làm bằng, 
cacbon (than, graphit), platin (PD). 


Màng ngăn xốp là một loại màng làm bằng các vật liệu xốp như thuỷ tỉnh,. 
amiäng,... ; nó có tác dụng không cho phân tử đi qua, nhưng các ion thì lại đi qua được. 


Nếu không có màng ngăn xốp thì một phần Cl; tác dụng với NaOH (ở vùng 
catot) tạo thành nước Gia - ven : 
Cl; + 2NaOH —> NaCl + NaCIO + HạO. 


b) Điện phân dung dịch muối của axit không chứa oxi với các kim loại thoát 
ra ở điện cực khi điện phân (trừ các kim loại kiểm, kiểm thổ, Mg, AI). 


Ví dụ : Điện phân dung dịch CuCl›. 
„Trong dung dịch : CuCl; —» Cu?" + 2C” 


H;O = HÌ +OH- 
Ở catot: Cu?" + 2e —> Cu} 
Ởanot: 27 >GC†+2e 
Cu?* +2CI- —Ê-> CuỶ + CI;† @) 
Hoặc CuCl; —'P—> CuỶ + Cl,† @) 


©) Điện phân dung dịch muối của các axit chứa oxi (H;SO,, HNO¿,.... 
Ví dụ : Điện phân dung dịch CuSO,,. 
Trong dung dịch : CuSO; —> Cu?" + SO2~ 


HạO = HÌ+OH 


Ở catot: Cu”” + 2c —› Cụ x2 
Ởanot : 4OH ->O;+2H;O+4e 


Hoặc : 2HO  ->O;+4Hf+4e | x1 


2Cu?* +2H,O — P_› 2Cu + O„† + 4H" 


Hoặc 2CuSO, + 2HạO —P~> 2CuŸ + O;f + 2H;SO, 


đ) Các trường hợp khác 
Căn cứ vào 3 trường hợp trên, ta để dàng suy luận để viết phương trình điện 
phân với một dung dịch bất kì. 


Ví dụ : Điện phân dung dịch NazSO, 
Trong dung dịch : Na;SO; -> 2Na' + SOẬ” 
HạO © HỶ +OH 
Ở catot: 2H;O+2e->Hạ+20OH_ |x2 
Ởanot: 2H2O -> O› + 4H” + 4e xI 


2H;O —RÐ0” 2H;†+O;† 
Vì HạO nguyên chất thực tế không dẫn điện, nên phải có mặt chất điện li 
(Na;SO,). _ 


TÍ Biện phán các hợp chất hữu cơ 


Đối với các hợp chất hữu cơ, cơ chế điện phân phức tap hơn nhiều so với hợp chất vô cơ. Về 
nguyên tắc quá trình điện phân cũng là quá trình oxi hoá - khứ (cho - nhân electron) xảy ra ở 
các điện cực, nghĩa là có thể sử dụng sự oxi hoá hay sự khử ở các điện cực. Sau đây là vài ví dụ 
điển hình. 


1. Phương pháp Cônbê (Kolbe) 
Điện phân dung dịch muối kim loại kiểm của các axit hữu cơ (axit cacboxylic). ví dụ điện 
phân dung dịch natri axetat : 


Trong dung dịch: CHyCOONa ->Na" + CHCOO 


45 


HO C— HỶ +OH" 
Ở catoL: 2HạO+2e ->Hạf+2OH— 


ỞanoL 2CHạ~COO- —› C;H¿? + 2CO¿T + 2e 


2CH¡COO” + 2HạO —> HạT + CaH¿Ÿ + 2CO¿T + 30H” 

Cơ chế ở anot 

CH;-COO”~› CHỊ + CO;Ï + le 
sau đó 2 gốc tự do CHỊ kết hợp tạo thành phân tử ctan 

CHỊ + CHỊ —> (CạHạ). 
2. Khử các hợp chất nitro bằng hiđro mới sinh ở catot 

R~NO; + 6H ~> R~NH; + 2HạO 
(Cơ chế rất phức tạp : qua nhiều sản phẩm trung gian). 


3. Điện phân hỗn hợp 


Giả sử tiến hành điện phân dung dịch chứa hỗn hợp các chất sau : KBir, 
MgSO¿, CuCl;, FeC];, HCI. 


Trong dung dịch: KBr —> KỶ + Br” 

MgSO, —› Mẹ”" + SO2— 

CuCl; —› Cu?" + 2C” 

FeCl; — Fe*" + 3CI” 

HCl — HỶ + CI” 

HạO : HẦ +OH~ 
Các phản ứng xảy ra lần lượt ở các điện cực như sau : 
Ở catot : Fe “+le —> Fe?" 

Cu” +2e —>Cul 

Fe”°+2e —y Fel 


2H;O + 2e — H;Ÿ + 2OH" 


46 


ở anot : 2Brˆ —> Br;Ÿ +2e 
2CT- —> Cl; +2e 
2H;O —> O¿Ï +4H” +4e 
4. Điện phân với anot tan 
Điện phân dung dịch NiSO/ với anot làm bằng Ni. 
Lúc đó ở catot : Ni" + 2 —x Ni. Cồn ở anot không xảy ra quá trình oxi hoá 


“H;O hoặc ion SOT- „ mà xảy ra sự oxi hoá Ni thành Ni”" tan vào dung dịch. 


Trong dung dịch: _NiSO, —> Ni” + SOẠ” 


H;O £> H + OH” 
Ở catot : NIÊT +2e — Ni 
Ởanet : Ni —Ni?* +2e 


Kết quả là trong dung dịch nồng độ Ni?" không bị biến đổi. 


III- ĐỊNH LUẬT FARADAY 


Có thể phát biểu định luật như sau : “Lượng chất thoát ra ở điện cực tỉ lệ thuận 
với khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của chất thoát ra ở điện cực, với cường độ 
đòng điện, thời gian điện phân và tỉ lệ nghịch với số electron tham gia phản ứng 
điện cực (trong trường hợp ion kim loại bị khử thành kim loại thì số đó bằng hoá 
trị kim loại)”. 

Định luật Faraday được mô tả dưới dạng công thức sau : 

AIt 
m== 1 
nE Œ) 

Trong đó :  —m là lượng chất thoát ra ở điện cực, tính theo gam. 

— A là khối lượng mol nguyên tử (đối với kim loại hoặc khối 
lượng mol phân tử (đối với các chất khác)). 
~ Là cường độ dòng điện, tính theo ampc. 


47 


~ t là thời gian, tính theo giây (s). 
~ F là số Faraday 96500 Culông. 
—n là số electron tham gia phản ứng điện cực. 
Ví dụ đối với trường hợp : Cu” + 2e — Cu thì n= 2 ; A = 64. 
còn trường hợp : 2H;O —> O; + 4H + 4e thì n = 4 và A = 32. 
và trường hợp : Fe`" + le —» Fe”” thì n= 1 và A = 56. Ề 
Gihủ chú : a) Tích số Q = It gọi là điện lượng, trong đó I tính theo ampe, t tính 
theo giây và Q tính theo Culông. 


b) Hằng số Faraday chính xác là 96487 C.mol'. 
Nếu t tính theo giờ thì F lấy giá trị là : 


36500 _ ao, 
3600 


e) Công thức (1) có thể viết dưới dạng, 
m=klt 
D\ S. h P 
Trong đó k= n được gọi là đương lượng điện hoá. 
n 
4) Công thức (1) cũng có thể viết đưới dạng khác : 


= œ) 


TT 
^ ĐA nF 


Trong đó nạ, là số mol chất thoát ra ở điện cực. 


IV- HIỆU SUẤT ĐIỆN PHÂN HOẶC HIỆU SUẤT DÒNG 


Trong quá trình điện phân, không phải tất cả clectron đều tham gia quá trình 
khử ở catot và oxi hoá ở anot đối với chất chính, nó còn tham gia các quá trình phụ 
khác (ví dụ điện phân các tạp chất có mặt, điện phân thành sản phẩm phụ khác, ...) 
đo đó lượng chất thực tế thoát ở điện cực (I„) nhỏ hơn lượng tính theo định luật 
Faraday, theo công thức (1). (1')(1„, lượng lí thuyết... Hiệu suất điện phân được 
tính theo công thức : 


48 


1ụ100 
lụ 


h% = 


Hiệu suất điện phân phụ thuộc vào nhiều yếu tố : Bản chất phản ứng điện 
phân, môi trường (pH), mật độ dòng (xem dưới)... 


V- MẬT ĐỘ DÒNG (d) 


Mật độ dòng là cường độ dòng trên một đơn vị diện tích điện cực : 
=— @4) 


Trong đó: —I có thể tính theo ampe, miliampe. ` 
— § có thể tính theo mỸ, dm”, cm?, mm”. 
Mật độ dòng có ý nghĩa rất lớn trong thực tế, nó ảnh hưởng tới hiệu suất điện 
phân, tới màu sắc của kim loại thoát ra ở điện cực và đặc biệt trong mạ điện, nó 
ảnh hưởng tới độ bám dính của kim loại lên bề mặt vật mạ. 


VI- ỨNG DỤNG ĐIỆN PHÂN 


Điện phân có ứng dụng rất to lớn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như luyện 
kim (điều chế và tỉnh luyện các kim loại kiểm, kiềm thổ, Mg, AI, cũng như Cu, 
Ag, Au, ...) ; trong tổng hợp các hợp chất vô cơ cũng như hữu cơ (Hạ, O¿, Cl;, 
NaOH, anilin CgHạNH;, ...) ; mạ điện (mạ Cu, Ni, Cr, Ag, Au, ...). 


BÀI TẬP 
8.1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các quá trình oxi hoá - khử trong 
điện phân và trong phản ứng oxi hoá - khử. 


8.2. Hãy giải thích tại sao lượng chất thoát ra ở điện cực khi điện phân tỉ lệ thuận 
với KLNT (hoặc KLPT), với cường độ dòng điện, thời gian điện phân mà lại tỉ 
lệ nghịch với số electron tham gia phản ứng điện cực (n). 


49 


À TLKCHOA0.T2 


8.3. Mắc nối tiếp 3 bình điện phân : Bình 1 đựng dung dịch CuCl; ; bình 2 dựng 
dung dịch KCI (có màng ngăn xốp) ; bình 3 đựng dung dịch AgNO¿. Hỏi khi 
ở catot bình I thoát ra 1,6 gam kim loại, thì ở các điện cực còn lại thoát ra 
những chất gì ? bao nhiêu gam (đối với chất rắn) và bao nhiêu lít (đktc, đối với 
chất khí) ? 


Gihỉ chú : Không dùng định luật Faraday. 


8.4. a) Viết các phương trình điện phân nóng chảy các chất sau : MCI,, M,O¿, 
M(OH),, trong đó M là kim loại. 
b) Viết các phương trình điện phân các dung dịch sau : CuSO¿, BaCl; (có và 
không có màng ngăn xốp), NaOH, HCI, Na;SO¿. 


8.5. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa a mol 
NaCl, b mol Cu(NO;); đối với 3 trường hợp a = 2b ; a > 2b và a < 2b. Viết các 
phương trình điện phân xảy ra cho tới khi HạO bắt đầu bị điện phân cả ở 2 
điện cực. 

8,6. Mắc nối tiếp 3 bình điện phân sau đây : 

Bình 1 : 100 ml dung dịch CuC]; 0,1 M 
Bình 2 : 100 mÌ dung dịch FeCl; 0,1M 
Bình 3 : 100 ml dung dịch AgaSO, 0,02 M. 


Giả sử cho dòng điện một chiều không đổi đi qua I = 1,34 A. Tính khối lượng 
kim loại thoát ra ở các catot sau 6 phút ; 12 phút ; 18 phút và 24 phút. Hỏi sau 
thời gian bao lâu (kể từ bất đầu điện phân) khối lượng kim loại ở các catot 
không đổi, tại sao ? 


8.7. Tiến hành mạ huân chương bạc có tiết diện 8 cm với dung dịch điện phân là 
AgNO¿, anot làm bằng Ag, mật độ dòng 1 AfdmỶ, thời gian điện phân 16 phút 
5 giây, hiệu suất điện phân 80%. Tíảh bẻ dày của lớp mạ (theo micromet. #), 
biết khối lượng riêng của Ag là 10,5 g/cmẺ. 


30 4B-TLKCHO/10-T2 


8.£. Tiến hành điện phân một muối clorua kim loại nóng chảy. Người ta nhận thấy 
sau khi ở catot thoát ra 7.8 g kim loại thì ở anot thoát ra 2, 24 lít khí (đktc). 
Hỏi đó là muối clorua kim loại gì ? 


8.9. Tiến hành điện phân 500 ml dung dịch NaCl 0,6M (D = I,1 g/ml) với điện cực 
trơ, màng ngăn xốp. Sau khi ở catot thoát ra 5.6 lít khí (đktc) thì ngừng điện 
phân. Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch sau điện phân, giả sử nước 
bị bay hơi không đáng kể. 


8.10. Có 200 ml dung dịch Cu(NO;); và AgNO. Để điện phân hết các ion kim 
loại trong dung dịch cần dùng dòng điện cường độ 0.402 A ; thời gian 4 giờ. 
Giả thiết hiệu suất điện phân 100%. Tính nồng độ mol của các muối nitrat 
trong dung dịch ban đầu, biết rằng khối lượng các kim loại thoát ra ở catot là 
3,44 gam. 


8.11. Có thể dùng phương pháp điện phân để kiểm tra số Avogadrô không ? Nếu 
được, hãy trình bày nguyên tắc xác định số đó. 


s1 


Chương IX 
NHÓM HALOGEN 


§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM 


I- VỊ TRÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Như chúng ta đã biết, dựa theo tính chất của các nguyên tố, người ta chia 
chúng thành hai nhóm : kim loại và phi kim. Số nguyên tố phi kim không nhiều 
(22 trong tổng số 117 nguyên tố đã biết) chúng nằm ở góc phải của bảng luần 
hoàn (bảng 3) 


Bảng 3. Sự phân bố của các nguyên tố phi'kim 


Chu kì ll§ 

Nà lạ | Hạ II, | IV. | Vụ | VIA | VHẠ | VMA 
ï | He 
2 | B|C|N|o]|F ị Ne 
3 [slP |s|al|x 
4 As | % | B | Kr 
5 Các nguyên tố kim loại Te | I †= 
6 [At | n 
5 


Đặc điểm vẻ cấu tạo nguyên tử của phí kim là lớp electron ngoài cùng (trừ 
hiđro) đều là electron p nên các phi kim thuộc nhóm các nguyên tố p (nhớ rằng 
nguyên tố p còn có một số loại như AI, Ga, Ge, In, Sn, Sb, TI (tali), Pb, B, Po 
(poloni)). 


52 


Độ âm điện của các phi kim khá lớn (> 2) do đó các phi kim có khả năng nhận 
một số electron để có cấu hình clectron bền vững của khí hiếm và trở thành ion âm 
(dĩ nhiên trừ các khí hiếm), ví dụ H trong NaH, CÏ trong HCI, s“ trong 
HạS,... 


II- MỘT VÀI TÍNH CHẤT CHUNG CỦA PHI KIM 


1. Ở điều kiện thường ; một số phi kim là chất khí (khí hiếm, Hạ, O;, F;„ Cl;, 
N;), chất lỏng (Brạ) hoặc rắn (các phi còn lại B, C, Sĩ, P, S, As, Se, Te, At), trong 
khi đó tất cả các kim loại đều là chất rắn (trừ Hg). 

2. Các phân tử khí hiếm chỉ gồm I nguyên tử (do lớp electron ngoài cùng đã 
đủ 8 electron ; không có electron độc thân), còn các phi kim khác gồm 2 nguyên 
tử Hạ, Nạ, O¿, F;. Clạ, Br;, l; ; hoặc nhiều nguyên tử như Pạ, 8, C (rất nhiều 
nguyên tử). Điểm đặc biệt là phí kim có nhiều dạng thù hình như O¿ và Ox (ozon), 
photpho trắng, đỏ và đen ; kim cương, graphit,.... 

3. Các phi kim không có ánh kim, khó dát mỏng, kéo đài, không dẫn nhiệt, 
không dẫn điện hoặc dẫn điện rất kém ; một vài phi kim có đặc tính bán dẫn như 
Si, P đen. 

4. Các phân tử phi kim có bản chất liên kết cộng hoá trị do đó thực tế không 
tan trong nước, trừ những phi kim có tác dụng với nước như Fz, Clạ, Br; (xem 
đưới) ; một số tan tốt trong các dung môi hữu cơ, ví dụ : brom, iot tan tốt trong. 
benzen, ancol etylic,..., lưu huỳnh tan tốt trong cacbon đisunfua CS;, ... 

5. Tính chất hoá học đặc trưng của các phi kim là tính oxi hoá do chúng có độ 
âm điện lớn. 


+ a) Phi kim tác dụng với các kim loại tạo thành oxit hoặc muối có bản chất liên 
kết ion. 


Vídg: — 2Li+ s0 ~> LizO 
Cu +Cl; —> CuCI, 


Na+ 21: ~> NaH (natri hiđrua) 


Ex) 


b) Các phi kim tác dụng với nhau tạo thành nhiều loại hợp chất khác nhau có 
bản chất liên kết cộng hoá trị có cực (cực âm về phía phi kim nào có độ âm điện 
lớn hơn). 

Ví dụ: 

C+O¿; CO; \ : 
OXit axit 
Pạ +50; —>2P„Os [ 
Hạ +Cl; -> 2HCI| 
; axit 
Hạ +S->HạS Ï 


3Hạ+N¿ ->2NHạ} bazơ 


2H¿ +C ~> CHạ} hiđrocacbon 


IIl- HIĐRO (HIĐROGENIUM) 


1. Cấu tạo nguyên tử và trạng thái tự nhiên 


Hiđro là nguyên tố nhẹ nhất (KLNT 1,0078 đv.C). Hiđro là nguyên tố rất 
phổ biến trong tự nhiên, có trong thành phần của nước, khí tự nhiên, dầu mỏ, 
trong cơ thể động thực vật, ... Hàm lượng hiđro khoảng 1% khối lượng vỏ Trái 
Đất ; 10,72% khối lượng nước biển, khoảng nửa khối lượng Mặt Trời và một số 
hành tính. 


Cấu hình electron của hiđro là 1s hay [T ]_ 


Hiđro có 3 loại đồng vị : }H (H, proti) ; †H (D, đơteri) và †H (T, triú, là 
đồng vị phóng xạ). Hidro có số oxi hoá +l và ~I. 

2. Tính chất vật lí 

Hidro là khí nhẹ nhất (khối lượng riêng 0,0899 g/ít ở đktc), nhẹ hơn không 
khí 14.4 lần. Hidro là khí không màu, không mùi, không vị, hầu như không tan 


54 


trorg nước và các dung môi thông thường. Hiđro bị hấp thụ mạnh bởi các kim loại 
xốp như Ni, Pd, Pt. Nó nóng chảy ở -259°C và sôi ở -252,6°C. 


3. Tính chất hoá học 
Tính chất hoá học đặc trưng của H; là tính khử. 
a) Phản ứng cháy : Hạ + 2Ó —Ủ> H;O 
b) Tác dụng với halogen, lưu huỳnh,... : 
H;+Cl; —È* ; 2HCI 
Hạ + §—> HạS 
©) Khử một số oxit kim loại : 
Vidụ: — FeO;+3H; —Ủ—> 2Fe+3H;O 
đ) Tác dụng với các kim loại hoạt động tạo thành hiđrua : 
Ví dụ : Na+ 2H —> NaH 
“Trong phản ứng này H; đóng vai trò chất oxi hoá. Ngoài ra hiđro còn tham gia 
phản ứng cộng hợp, phản ứng khử với nhiều hợp chất hữu cơ. 


Đặc biệt hiđro mới sinh (H) rất hoạt động, nó khử được FeCl; thành FeCl; 
chẳng hạn : 


FeClạ + H —> FeCl; + HCI 
4. Điều chế 
“Trong công nghiệp : 
a) Điện phân nước (khi có mặt chất điện li như H;SO¿, NazSOx, ...). 


2H;O “mp” 2H;† + O;† 


$ 


b) Cho cacbon hoặc cacbon oxit tác dụng với hơi HạO ở nhiệt độ cao : 
° 
C+H;O ——› CO+H; 


° 
Hoặc CO +HạO ——> CO;+H; 


€) Đi từ metan : 


CH, —Ứ—> C+2H; 


CHạ+H,O —”—> CO+3H; 


Trong phòng thí nghiệm : Có thể điều chế Hạ nhờ điện phân nước hoặc cho 
axit clohiđric hoặc xút tác dụng với Zn : 


Zn + 2HCI ~> ZnCl; + H;T` 
Zn +2NaOH —> NazZnO; + H;† 


5. Ứng dụng 
Hidro được dùng để khử một số oxit kim loại ; nó chủ yếu được dùng để tổng, 
hợp HCI, NHạ, ancol metylic CHạOH, một số hợp chất hữu cơ, hiđro hoá chất béo. 


lỏng thành chất béo rắn ; hiện nay người ta đang nghiên cứu sử dụng hiđro làm 
nhiên liệu. Các đồng vị của hiđro có giá trị lớn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 


§2. NHÓM HALOGEN 


I- MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM VIIA 


Nhóm halogen gồm các nguyên tố thuộc nhóm VIIA : flo (F), clo (C1), bom 
(@r), iot (1) và atatin (At) (atatin không gặp trong tự nhiên, nó được tạo thành trong 
các phản ứng hạt nhân nên chúng ta không xét ở đây). Cấu hình electron lớp ngoài 


cùng của các halogen là ns”npŠ hoặc 


$6 


HỊ tj] 


Do có I electron độc thân nên ở trạng thái tự do, 2 nguyên tử halogen hoá hợp 
(theo liên kết cộng hoá trị) thành phân tử. 


Ví dụ: 


hoặc CI-Cl 


Dựa theo cấu hình electron của ílo Is22s”2pŠ và do flo có độ âm điện lớn nhất 
nên trong tất cả các hợp chất flo chỉ có số oxi hoá -I, trong khi các halogen khác 
ngoài số oxi hoá -1, còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7 ; trạng thái oxi hoá +4 
không bền, còn +2 chưa tìm thấy. 

Độ âm điện giảm từ F (4,0) đến CI (3,0), Br (2.8) và I (2,5). Bán kính nguyên 
tử tăng dần và tính phi kim giảm gần từ flo đến iot. Do năng lượng liên kết của 
phân tử X; không lớn lắm (từ 159 đến 242 kJ/mol) so với Nạ (941 kJ/mol), nên các 
phân tử X¿ dễ bị tách thành 2 nguyên tử và các nguyên tử này rất hoạt động vì 
chúng dễ thu thêm 1 electron. 


III- TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Trong nhóm halogen, tính chất vật lí biến đổi có quy luật từ flo đến iot (xem 
bảng 4). 

Các khí F;, Cl; và hơi Br;, cũng như nước brom đều rất độc, iot tỉnh thể dễ bị 
thăng hoa khi đun nóng. Phản ứng giữa iot và hồ tỉnh bột rất đặc trưng, tạo thành 
hợp chất màu xanh chàm. Vì không có chất nào cho phản ứng này nên nó được 
dùng để nhận biết iot cũng như tỉnh bột. 

Các hagogen khi tan vào nước có những đặc điểm khác nhau (xem phần tính 


chất hoá học). Các halogen tan tốt trong một số dung môi hữu cơ như benzen, 
ancol, ... 


57 


Bảng 4. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm VIIA. 


Nhiệt Cái Bán 
“Trạng + | hồ Bến | | Nài 
Số hiệu | nại ự độ | Nhiệt | hình |  n | kính | Năng | 4ï rự. 
INguyên| Si lập| Màu | nóng | độ sôi lecton| len" lượng, I Độ âm 
tổ bạa hợp chảy | œœ | !P Inguyên|[lon lạ ho diện 
B Í£” šlÌh+ c 
(00C) đœ ngoài tử(A)| (Ã) (eV) 
cùng 
F 9 | khí keo ~219,6|~188,1|asÄap | 064 | 133 |1742 | 345 | 4.0 
vàng 2. 5 
G | 17 | khí | Tuệ |—1010| 341 |3s 3p | 099 | 181 | t2? | 361 | 30 
L : T— 
Br | 35 | lồng |nauđỏ| ~7.3 | +59/2 |as2ap | 114 | 196 | 1184 | 337 | 28 
1 | 53 linhthể[ tm | 113,6 | 1855 [ss2sp | 133 | 220 | 1045 | 308 | 25 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Có thể nhận xét chung là tính hoạt động hoá học, tính oxi hoá giảm từ flo đến 

`iot. Flo tác dụng với tất cả các nguyên tố kể cả nitơ, oxi và khí hiếm nặng tạo 

thành các hợp chất như NFạ, OF;, XeF¿, ... Sau đó đến clo tác dụng với nhiều 

nguyên tố, brom cũng tương tự clo, nhưng tốc độ phản ứng chậm hơn, còn iot phản 
ứng với số ít chất. 


1. Tác dụng với nước 


Eạ+HạO —————> HF + HFO 
ở-50°C 


2F; + 2HạO —————— 4HF +O;† 
ở t”thường 


{do HFO bị phân huỷ thành HF và O;) 


Clo, brom tác dụng tương tự nhau : 


C1; + HạO  HCI + HCIO 


hoặc Cl; + HạO => HỶ + CI + HCIO 


58 


Tot thực tế không tan trong nước, nhưng tan trong các dung dịch iotua kim loại kiểm : 
KI+l;—› KI; 
hoặc T+l>B§ 


2. Tác dụng với hiđro 
Các halogen đều tác dụng với H; nhưng mức độ rất khác nhau : 


a) Phản ứng của flo xảy ra trong bóng tối và ở nhiệt độ thường : 

21 + TP: ~> HE A Hạsyy = — 270,7 k]/mol 
b) Phản ứng của clo xảy ra khi có chiếu sáng : 

; Hạ+ 2C —®> HCl ÄHzssy =- 92.32 kJ/mol 
©) Phản ứng của brom cần phải đun nóng : 

2b + 2% —Ẻ š HBr AH„sgy=~35/95 kJ/mol 
đ) Phản ứng của iot xảy ra ở nhiệt độ cao và thuận nghịch : 

l 2h + +b cử m AHjyạ,=25.9 kim 


Axit HF là một axit yếu, trong khi đó HCI, HBr, HI là các axit mạnh. Điểm 
đặc biệt là HF ăn mòn các đồ vật bằng thuỷ tỉnh, sành sứ do phản ứng ; 
4HF + SiO; —› SiF,† + 2H;O 
3. Tương tác giữa-các halogen 


Các halogen không những tương tác với nhiều nguyên tố khác, chúng có thể 
tương tác với nhau tạo thành các hợp chất giữa các halogen với bản chất liên kết 
cộng hoá trị kiểu CIE, BrCI, ICL... 


59 


4. Phản ứng thế halogen 


Halogen mạnh hơn có thể đẩy được halogen yếu hơn ra khỏi muối của chúng. 
theo thứ tự F > Cl > Br > I. 


F¿ + 2NaCl —> 2NaF +Cly (trạng thái nóng chảy) 


Clạ+2KBr ->2KCl+Br; — (dung dịch) 


hoặc Cạ+2Br —>2Cl + Br; 
Br; + 2KI => 2KBr + l; (dung dịch) 
hoặc Brạ+2[ —>2Br +l; 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG CỦA FLO, BROM, IOT 


Do có tính hoạt động hoá học lớn, nên các halogen chỉ tồn tại trong tự nhiên 
dưới dạng các hợp chất. Flo thường gặp trong các quặng /ïori CaF; (chất, này 
dùng làm chất đễ nóng chảy khi luyện gang), criolir Na;[AIF,] và ƒloaparit 
CaF(PO,)¿. Clo phổ biến hơn cả, clo chiếm 4,5.10 2% vỏ Trái Đất, hàm lượng 
trung bình trong nước biển là 20 g/lít dưới dạng NaCl ; các dạng quặng khác trong. 
vỏ Trái Đất là ximin KCI, xinvinir KCI.NaCI, cacnalit KCI.MgCI;.6H2O và một 
vài quặng khác. Brom và iot ít phổ biến hơn, chúng tồn tại dưới dạng các muối 
bromua, iotua trong nước biển và nước ngầm ; đặc biệt một số. loài rong biển rất 
giàu iot và là nguồn nguyên liệu để khai thác. Sự tồn tại của iot ở dạng KIOa (kali 
iođat), KIO¿ (kali peiođat) là trường hợp hiếm có (ở Chỉ Lê). 

Flo nguyên tố (F;) được dùng làm chất oxi hoá các nhiên liệu lỏng tên lửa, 
trong kĩ nghệ nguyên tử (điều chế UF„, UFạ) ; một lượng lớn flo dùng để điều chế 
chất dẻo ứeflon-€ CF;-CF;-3ạ (politetrafloetilen), các ƒ'eon, chất làm lạnh như 
CCI;F, CCI;F;, CBrF;,.... (dùng trong tủ lạnh và các dàn máy lạnh ; các chất này 
đang được thay thế dần vì gây ô nhiễm môi trường và phá huỷ tầng ozon trong khí 
quyển). 


60 


Brom chủ yếu được dùng dẻ diều chế một số dán xuất brom như etyl bromua 
(C¿H;Br), đibrometan (C;H,Br;), được dùng làm dược phẩm, một lượng 
lớn brom dùng để điều chế bạc bromua (AgBr) là chất nhạy cảm ánh sáng 


(AgBr — —> Ag(đen) + Br;), được dùng để tráng lên phim, ảnh. 


lot và các hợp chất của nó được sử dụng trong y tế (làm thuốc sát trùng, chống 
bệnh bướu cổ) ; một lượng nhỏ được dùng đề sản xuất bạc iotua (Agl cũng là chất 
rất nhạy cảm ánh sáng). 


V- ĐIỀU CHẾ FLO, BROM, IOT 

1..Fl: Phương pháp duy nhất là điện phân nóng chảy KF hoặc hỗn hợp KE + 2HF dễ 
nóng chảy (ở 70°C) trong các bình điện phân bằng thép niken đỏng thời làm catot, còn anot 
là than chì ; catot và anot được ngăn cách bởi một màng xốp để đề phòng phản ứng nồ giữa 
H; vàF,, 

2. Brom, iot : Nguồn chủ yếu của brom, iot lấy từ nước ngầm và nước biển. 
“Trong công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm người ta điều chế Brạ, ly nhờ 
phản ứng oxi hoá Br ˆ, L bằng Cl;. 


§3. CLO 


I- CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

Nguyên tố clo có kí hiệu là CI, số hiệu nguyên tử là 17, thuộc nhóm VIIA, chu 
kì 3 của bảng tuần hoàn. Trong tự nhiên, clo là hỗn hợp các đồng vị bền j7CI 
(15,53%) và ]ÏCI (24,47%) ; ngoài ra clo còn nhiều đồng vị phóng xạ như *“CI, 
*5CI và '8CI. 


Cấu hình electron của clo là : 


hạc [1| [W| [N[NIWN] [MỊ [MHIMIT 


6l 


Ta thấy clo có thể thu thêm electron để trở thành ion CỊ” ; mặt khác nguyên tử 
clo còn có thể ghép chung I electron với ! nguyên tử clo khác để tạo thành phản tử 
Cl; với công thức electron là : 


:CI:CI: hoặc :CI-Cl: 


và công thức cấu tạo là : Cl CI. 
hoặc với hiđro, cacbon, ... 


Mặt khác, clo có thể sử dụng 1, 2 hoặc 3 cặp electron ở lớp 3s, 3p để tạo thành 
các liên kết cho nhận với oxi, với các ion kim loại. 


Vì độ âm điện của clo (3,0) nhỏ hơn độ âm điện của flo (4,0), oxi (3,5), nitơ 
(3.07), nên trong các hợp chất của clo với các nguyên tố này, clo có số oxi hoá 
dương, còn trong tất cả hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hoá âm. 


II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Ở điều kiện bình thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc, rât có 
hại cho đường hô hấp. Ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng là 3,214 ¿/lít 
(nặng hơn không khí 2,5 lần) và hoá lỏng ở -33,6°C, hoá rắn ở ~100,98°C. Người 
ta thường hoá lỏng clo dưới áp suất 760 mmHg và ở 20C, độ tan của clo là 0,729p, 
trong 100 g nước. Nước clo màu vàng nhạt. Độ tan của clo giảm rõ rệt trong dung, 


địch HCI hoặc NaCl đậm đặc. Clo tan tốt trong nhiều dung môi hữu cơ như 
benzen, cacbon tetraclorua,... 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Clo là một halogen rất hoạt động, do lớp ngoài cùng có 7 electron nên clo rất 
để thu 1 electron để trở thành anion CI”. Liên kết trong các hợp chất của clo với 
kim loại có đặc tính ion, còn liên kết trong các hợp chất của clo với các phi lim 
khác có đặc tính cộng hoá trị. 

1. Tác dụng với kim loại 

Clo tác dụng với hầu hết các kim loại, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc 
không cao lắm, tốc độ nhanh, toá nhiệt nhiều 


62 


Natri nóng chảy cháy trong clo với ngọn lửa sáng chói, tạo thành natri clorua : 
2Na + Cl; —» 2NaCl 

Bột sắt nung đỏ cháy trong clo tạo thành khói màu nâu là những hạt FeCl; : 
2Fe + 3Cl; —› 2FeCl; 


2. Tác dụng với hiđro. 


Ở nhiệt độ thường và trong bóng tối, clo phản ứng chậm với hiđro, nhưng nếu 
được chiếu sáng bởi ánh sáng Mật Trời hoặc đốt dây magie thì phản ứng xảy ra 
nhanh, nếu đúng tỉ lệ clo : hiđro bằng l : 1 thì có thể nổ : 


Hạ + Cl; ~> 2HCI 


3. Tác dụng với các phi kim khác. 
Clo tác dụng trực tiếp với hầu hết các phi kim khác, trừ oxi, nitơ và khí hiếm. 
Ví dụ : 
Pạ + 6Clạ —> 4PCl; 
Pạ + 1OCl; —> 4PCI; 


4. Tác dụng với nước 
Khi tan vào nước, một phần clo tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp axit 
clohiđric và axit hipoclorơ : 


r1 +l 
Cl; + HO + HCI+ HCIO 


Phản ứng trên là phản ứng tự oxi hoá - khử (dị li), có tính chất thuận nghịch 
nghĩa là khi thêm HCI hoặc muối clorua vào, thì cân bằng chuyển dịch vẻ phía 
trái, tạo thành Cl; và do đó làm giảm độ tan của Cl; ; ngược lại khi làm giảm nồng, 
độ của axit HCI hoặc HCIO cân bằng chuyển dịch vẻ phía phải (xem phần cân 
bằng hoá học, Tập một). Axit HCI là một axit mạnh, ngược lại HCIO là một axit 


63 


yếu, yếu hơn cả axit cacbonic. Hằng số axit của HCIO bằng 3,6.10 (ở 25C). 
Axit HCIO không bền dễ bị phân huỷ thành oxi nguyên tử. 


HCIO -> HCI +O. 


Vì vậy HCIO và các muối của nó (hipoclorit như NaClO) có tính oxi hoá 
mạnh. Tính chất này được sử dụng để tẩy trắng vải sợi. 


5. Tác dụng với các dung dịch kiểm 


Clo tác dụng với các dung dịch kiểm loãng, nguội tạo thành hỗn hợp muối 
clorua và hipoclorit : 


2NaOH + Cl; —> NaCl + NaClO + HạO 
nước Gia - ven 
2Ca(OH); + 2Cl; —> CaCl; + Ca(ClO); + 2H;O. 
Clo tạo thành clorua vôi với Ca(OH); khan hoặc CaO : 


Ca(OH); + Cl; -> CaOCI; + HạO 
c O-CI 
"Œ 
hoặc CaO + Cl; —> CaOCl; 
Còn khi đun nóng thì tạo thành hỗn hợp muối clorua và clorat : 


3Cl; + 6KOH —”—> 5KCI+ KCIO¿ + 3H;O 


6. Tác dụng với các muối 

— Clo đẩy được brom, iot khỏi muối của nó : 
Cl;+2KI —>2KCI + ly 

~ Clo oxi hoá được FeCl; tạo thành FeC]; : 


2FcCl; + Cl; —» 2FCl; 


7. Clo tham gia phản ứng thể, công hợp với nhiều hợp chất hữu cơ 


NG ánhsáng 
Ví dụ : CHạ + CŨ — TC TTẺ —› CH;CI + HCI 


CH; = CH; + Cl, -› CH;CI ~ CH;CI 
Đặc biệt khí clo làm phân huỷ axetilen : 


C1; + CạH; — 2C + 2HCI 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ CLO 


1. Trạng thái tự nhiên 


Clo không tổn tại ở trạng thái tự do trong tự nhiên ; nó chủ yếu có trong muối 
ăn NaCI (nước biển chứa khoảng 2% clo), trong huyết thanh động vật, trong dạ 
dày dưới dạng HCI. 


2. Điều chế - 
a) Trong phòng thí nghiệm : Để điều chế một lượng nhỏ Clạ, ta có thể cho 
MO; hoặc KMnO, tác dụng với axit HCI đặc : 


MnO; + 4HC| —8/8560E_, C1,2 + MnCI; + 2H¿O 


2KMnO/ + I6HCI -> 2KCI + 2MnCl; + 5C; + 8H;O 


65 


SA-TUKCHOA10.T2 


Nước để gÌỮ'.  H$O, đạc 
Ẹ ,SO; đặc để 
MÀ giữ hơi nước 


Hình 7. Sơ đồ điều chế Cl trong phòng thí nghiệm 


Khí Cl; điều chế theo hai phản ứng trên thường bị lẫn HCI và hơi nước, do đó 
để có Cl; khô phải cho Cl; lần lượt đi qua bình 1 đựng nước (giữ HCI) và bình 2 
đựng HạSO, đặc (hút nước) (hình 7). 

Cũng có thể điều chế Clạ bằng phương pháp điện phân. 

b) Trong công nghiệp : Người ta kết hợp điều chế Cl;, Hạ và NaOH bàng cích 
điện phân dung dịch muối ăn gần như bão hoà với catot bằng sắt, và anot bìng 
sraphit, màng ngăn xốp để ngăn 2 vùng dung dịch catot và anot. Khi điện phân, ở 
catot xảy ra quá trình khử H;O còn ở anot, xảy ra quá trình oxi hoá anion CI” 
(H.8) (xem thêm ở phân “Điện phân” trang 40). 


2NaCI +2H,O —_“P—› H,† + Cl,† + 2NaOH 


hoặc 2CT +2H,O —_ÊP — Hạ† + ClŸ + 20H” 


66 5B-TLKCH2A1-T2 


LƑƑ Anot 
:| than chì 


{_ nao 


Hình 8. Bình điện phân để 
điều chế Cl;, Hạ, NaOH 


NAOH được tạo ra ở vùng catot. Nếu 
không có màng ngăn xốp thì một phần CỊ; tác 
dụng với NaOH tạo thành nước Gia - ven. 

Hiệu suất phân khá cao, khoảng 
95%. Sau điện phân ta có thể thu được 
dung dịch chứa 600 — 700 g NaOH/lít và 
10 ~ 20 g NaCl/lít. Cô cạn bớt dung dịch, 
NaCl bị tách ra dưới dạng tỉnh thể và được 
dùng trở lại. 

Bên cạnh phương pháp cổ điển như 
nói trên, người ta còn điện phân dung dịch 
NaCl với catot là thuỷ ngân và anot là 


graphit, lúc đó ở anot xẩy ra sự oxi hoá CI” : 


2CI — Cly? +2e 


Còn ở catot thì Na” bị khử thành Na kim loại tan ngay vào thuỷ ngân tạo thành 
hỗn hống, lớp catot thuỷ ngân di động chuyển sang khu vực khác và được khuấy 
trộn với nước để tạo thành NaOH và giải phóng Hạ. 

2Na + 2H;O -> 2NaOH + H;† 


Hạ) 


cử——— —Rơn (dd) 
Nước —= ° H: — 


° 
° 


Nguồn diện 


Na/Hg —=, 


Hình 9. Sơ đỏ điện phân với catot thủy ngân 


67 


Thuỷ ngân giải phóng ra lại được quay trở lại theo chư trình kín. 

Phương pháp dùng catot Hg cho phép sản xuất NaOH nguyên chất, nồng độ 
40 — 50%. Tuy nhiên phương pháp này có giá thành cao hơn và đặc biệt phải chú ý 
tới sự ô nhiễm thuỷ ngân trong nước thải của nhà máy. 


V- CÁC HỢP CHẤT CỦA CLO 


1, Hiđro clorua HCI. Axit clohiđric và các muối clorua 


a) Hiáro clorua 


Công thức electron của hiđro clorua là H : €I: hoặc H-CI, liên kết H-CI là 


liên kết cộng hoá trị có cực do sự xen phủ của obitan s của nguyên tử H với obitan 
p của nguyên tử Cl. 

Hiđro clorua là một chất khí không màu, mùi xốc, rất độc (nồng độ cho phép 
HCl trong không khí là 0,005 mg/]) ; trong không khí ẩm nó tạo thành các hạt nhỏ 
như sương mù ; tỉ khối so với không khí là 1,268. Hidro clorua lỏng sôi ở 
~ 84,8°C và hoá rắn ở - 1 14,2°C. 


Hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành axit clohiđric. Độ tan trong 100 g 
HạO ở 0°C là 82 g, ở 30°C là 67,2 g, ở 60°C là 56, g. 


Để thấy rõ độ tan nhiều của hiđro clorua ta làm thí 
nghiệm sau : Lấy một chai thuỷ tỉnh trong suốt và nạp 
đầy hiđro clorua, đậy chai bằng một nút cao su, dùng 
ống thuỷ tỉnh vuốt nhọn xuyên giữa nút cao su, phần 
ống còn lại nhúng vào cốc nước có chứa vài giót rượu 
quỳ màu tím. Qua một thời gian ngắn ta quan sát thấy 
Hình 10. Quan sát tính tan CÓ những tỉa nước màu đỏ phun từ đầu nhọn của ống 

của hiđro trong nước thuỷ tỉnh ; sở dĩ thế vì HCI tan vào nước, làm giảm áp 
suất trong bình, do đó nước bị hút vào bình tạo thành axit clohiđric làm cho quỳ có 
màu đỏ. 


Điểm đặc biệt lí thú là hiđro clorua khan có tính chất hoá học khác hoàn toàn 
với dung dịch axit clohiđric như hiđro clorua khan không tác dụng với các kim 


68 


loi, thậm chí kim loại kiểm cũng tác dụng rất khó, không tác dụng với canxi 
cacbonat để giải phóng CO; ; không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. Nói tóm lại 
hiđro clorua khan không thể hiện các đặc tính của axit. Hiđro clorua tan trong các 
dung môi như benzen cũng có tính chất tương tự hiđro clorua khan. 

Trong công nghiệp hidro clorua được diều chế từ Hạ và Cl; bằng cách đốt 
cháy êm dịu : 

Hạ + Cl; -> 2HCI AH=-92,3kJ.mol 

Phản ứng toả nhiệt khá lớn. 

Ngoài ra hiđro clorua là sản phẩm phụ trong các phương pháp clo hoá (phản 
ứng thế) các hợp chất hữu cơ. 

Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế một lượng nhỏ HCI nhờ tác dụng của 
axit sunfuric đặc lên muối ăn : 


NaCl + HạSO¿ —Ÿ—>NaHSO, + HCI? 
tỉnh thể đặc 


b) Axi clohiáric : 

Hidro clorua tan vào nước tạo thành dung dịch axit clohiđric không màu, mùi 
xếc. Dung dịch HCI đặc (ở 20°C) đạt tới nồng độ 37%. Axit đặc “bốc khói” trong, 
không khí. Thông thường axit HCI chứa tạp chất FeCl, Cl; nên dung dịch có màu 
vàng nhạt. Khối lượng riêng D của các dung dịch HCI ở 20°C như sau : 

Dung dịch HCl 4% có D= 1,018 g/ml 

10% D=1/047 - 
36% D=l,179 - 

Tính chất hoá học 

1. Axit clohiđric là một axit mạnh, nên trong dung dịch phân li hoàn toàn 
thành ion : 


HCI + H;O —> HạO” + CI” 


69 


Để đơn giản có thể viết : HCI ~> HỶ + CI 


Axit HCI tác dụng được với các bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat, muối sunfit,... 
theo cơ chế trao đổi proton : 


HCI + NaOH -> NaCl + HạO 
CaO + 2HCI -> CaCl; + HạO 
BaCO; + 2HCI -> BaCl; + HạO + CO;Tˆ 
Na;SO; + 2HCL ~» 2NaCl + HạO + SO;† 
2. Axit HCl tác dụng với một số muối theo cơ chế trao đổi ion, ví dụ : 
HCI + AgNO; -> AgCH + HNO; 
3. Tính chất oxi hoá - khử : 
Axit HCI tác dụng được với các kim loại đứng trước hiđro trong dãy thế điện 


hoá, giải phóng H; ; trong phản ứng này kim loại đóng vai trò chất khử và ion H” 
đóng vai trò chất oxi hoá. Ví dụ : 


Fe + 2HCI —> FeCl; + H;†' 
hoặc Fe +2H” -> Fe?" + HạT 


Khi tác dụng với các chất oxi hoá mạnh như KMnO,, MnOs, PbO;, KạCr;0;, 
O¿, .... axit HCI đóng vai trò chất khử. 
Ví đụ : 


2KMnO, + 16HCI —> 2KCI + 2MnCl; + 5CI;† + 8H;O 


4. Axit HCI có thể tạo thành phức chất với nhiều ion kim loại như AuCz, 
PbClT—,... 


Điều chế và ứng dụng. 


T0 


Nước Trong công nghiệp dùng 
[L, phương pháp hấp thụ hidro 
clorua (Hình 11). 

Trong phòng thí nghiệm 
dùng NaCl tỉnh thể và H;SO, 
đặc (xem phần trên). 

Axit HCI có rất nhiều ứng 
dụng trong nhiều ngành công 


Tu h Dung dịch nghiệp : hoá chất (điều chế các 
CỊ, TICI đặc muối clorua : ZnClạ, BaCl;,..) 

- Hình 11. Sơ đồ thiết bị Một lượng lớn axit HCI được 
điều chế axit clohiđric dùng để tẩy han gỉ, làm sạch bể 


mặt các vật bằng sắt thép trước 
khi sơn, mạ, ... 

Axit HCI cũng được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, tổng 
hợp hữu cơ (PVC,..). 

Axit HCI tỉnh khiết được dùng để điều chế các dung dịch chuẩn. 

€) Các muối clorua 

Đa số các muối clorua tan tốt trong nước, trừ một số nhỏ ít tan như : AgCl, 
CuCI, Hạ;Cl;, PbCI,, 

Những muối clorua quan trọng nhất là : 

— Natri clorua (NaCl)-: Là những tỉnh thể lập phương không màu ; nóng chảy 
ở 801°C và sôi là 1413°C. Dung dịch bão hòa NaCl (40,7 g NaCl trong 100 g 
HO) sôi ở 108,8°C. Dung dịch NaCl 23% có điểm kết tỉnh ở =21,1°C. 

NaCl tỉnh khiết rất ít hút ẩm, nhưng vì có lẫn tạp chất (ví dụ các muối magie) 
nên bị ướt khi để trong không khí. 

Độ tan của NaCl trong nước tăng theo nhiệt độ. Nồng độ dung dịch NaCl bão 
hoà ở các nhiệt độ như sau : ở 0C 26,28% ; ở 25°C 26,43% và ở 100°C 28,12%. 
Như vậy ở 25°C : cứ 100 g dung dịch có 26,43 g NaCl và 100 - 26,43 = 73,5 g 
nước, tức cứ 100 g nước hoà tan được 


7I 


26,43.100 


=35.92 g NaC1 
T3,57 


Muối ăn, đĩ nhiên, là một thực phẩm không thể thiếu được trong đời sống hàng 
ngày của con người và của các động vật, nó còn là nguyên liệu rất quan trọng đối với 
nhiều ngành công nghiệp hoá chất để điều chế Cl;, Hạ, NaOH, nước Gia - ven, thuốc 
trừ sâu, polime, ... 

Muối ăn chủ yếu lấy từ nước biển và khai thác ở một số mỏ muối NaCl. 

— Các muối clorua khác như KCI làm phân bón, ZnCl; dùng chống mục, mọt, 
dùng tẩy gỉ trước khi hàn kim loại, CaCl; khan dùng làm chất hút ẩm (biến thành tỉnh 
thể CaCla.6H;O) ; AICls khan được dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ. 

4) Nhận biết HCI và các muối clorua 

Để nhận biết axit HCI hoặc muối của nó ta dùng thuốc thử AgNO; ; lúc đó tạo 
thành kết tủa AgCl màu trắng, không tan trong dung dịch HNO; và bị phân huỷ 
ngoài ánh sáng thành Ag và Cl; làm cho kết tủa trắng trở thành xám rồi đen dần 


Ag` +CL —> AgCl 


2. Các hợp chất chứa oxi của clo 

a) Nước Gia - ven và clorua vôi (xem trang 64) 

b) Các oxit của clo và các axit tương ứng. 

Tuy không tác dụng trực tiếp với oxi, bằng con đường gián tiếp người ta đã 
điều chế được nhiều oxit của clo : clo (1) oxit hay điclooxit (ClạO) ; clo (HD) oxit 
hay điclotrioxit (ClzO¿ hay Cl¿O¿) ; clo (IV) oxit hay clođioxit CIO; ; clo CYH) 
oxit hay đicloheptaoxit (Cl;O;). Trừ Cl,O; không màu, các oxit khác của clo có 
màu vàng với các ánh sắc khác nhau ; CIO; không bền. Các axit và muối tương 
ứng của chúng là : 


+ 


HCIO : axit hipoclorơ ; NaClIO:  natri hipoclorit 


72 


+3 
HCIO; : axit clorơ ; NaClO; : naưi cloriL 


+15 
HCIOA : axit cloric ; KCIO; : kali clorat 


+7 
HCIO4 : axit pecloric ; KCIO; : kali peclorat 


Ví dụ : 
2CaOCl; + CO; —› CaCO; + CaCl; + CI;O? 


Công thức electron và độ mạnh của chúng như sau : 


pK=7,3 pK=2 pK=-—l pK=-8 
Chúng ta nhận thấy số nguyên tử oxi trong phân tử càng lớn thì axit càng, 
mạnh, tức độ axit tăng theo chiều từ HCIO đến HClO¿ (axit pecloric mạnh nhất 


trong tất cả các axit). 

Axit hipoclorơ và muối của nó không bền, đều có tính oxi hoá mạnh. Axit 
HƠO rất yếu, yếu hơn HạCO; nên nó bị CO; đẩy khỏi muối hipoclorit. Axit clorơ 
không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch và nhanh chóng bị phân huỷ thành axit 
clohiđric và axit cloric : 


3HCIO; -> HCI + 2HCIO+ 
Axit clorơ được tạo thành khi cho ClO; tác dụng với nước : 


2C1O; + HO -> HCIO; + HCIO; 


Axit cloric là một axit mạnh, chỉ tồn tại trong dung dịch nước. Khi bị đun 
nóng, nó phân huỷ theo phản ứng : 


8HCIO; -> 4HCIO, + 2CI,T + 3O; + 2H;O 


73 


Muối clorat, đặc biệt là kali clorat KCIO; dễ bị phân huỷ khi đun nóng : 
4KCIO; —› 3KCIO, + KCI 


2KCIO; — KCIOx + KCI + OzŸ' 


Nếu ở nhiệt độ cao (trên 500°C) hoặc khi có mặt xúc tác MnO; thì KCIO; bị 
phân huỷ hoàn toàn theo phản ứng : 


2KCIO; —› 2KCI + 3O; 


Các muối clorat được tạo thành khi cho khí Cl; tác dụng với các dung dịch 
kiểm nóng. 


6KOH +3Cl; —”—› 5KCI + KCIO; +3H;O 

Kali clorat chủ yếu được dùng trong sản xuất diêm (đầu que diêm thường chứa 
tới 50% KC]Oa ngoài ra có một số chất khác như bột than, lưu huỳnh, photpho), 
sản xuất thuốc nổ ; một lượng nhỏ KCIO; được dùng trong luyện kim, trong sản 
xuất dược liệu và điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 

Axit pecloric (HCIO,) khan không màu, bốc khói, nhưng không bền nhiệt, 
ngay ở nhiệt độ thường nhanh chóng bị chuyển. thành màu vàng (do tạo thành 
các oxit của clo), để lâu bị chuyển thành màu nâu ; ở trạng thái này, nó rất nguy 
hiểm vì có thể bị nổ, nhất là khi có ánh sáng Mặt Trời. Do đó, khi làm việc với 
HCIO¿, phải rất thận trọng, tránh va chạm mạnh, tránh đun nóng hay phơi nắng. 

Các muối peclorat có thể điều chế bằng cách cho dung dịch HCIO¿ 50 - 70% 
tác dụng với các oxit, hiđroxit, muối cacbonat của các kim loại tương ứng. HOO¿ 
cũng như peclorat được dùng làm chất oxi hoá mạnh, làm nguồn điều chế oxi và 
đặc biệt magie peclorat Mg(ClO,); được dùng làm chất hút nước rất mạnh (chỉ 
thua PO). 


74 


BÀI TẬP 


§1. Đại cương về các nguyên tố phi kim 


9.1, Viết cấu hình electron của các nguyên tố phi kim có số hiệu nguyên tử Z, = 7, 
16. 18, và 35. 


9.2. Hãy nói rõ sự biến thiên về độ âm điện của các phi kim trong chu kì 2 và của 


các halogen. 


9.3.Nói rõ bản chất liên kết trong các hợp chất của phi kim với phi kim : HE, CO;, 
SO;, PCIs, SFạ. 


9.4. Viết công thức electron và công thức Liuyt của : Hạ, Cl›, HCI, HạO, PCIs, HNO¿. 


9.5, Căn cứ vào đâu để phân biệt một nguyên tố là kim loại hay phi kim : vào độ 
âm điện, vào cấu hình electron hay vào các tính chất vật lí ? 

9.6. Tại sao các nguyên tử mới sinh như : H, O, Cl hoạt động hơn các phân tử 
tương ứng : Hạ, O¿, Cl; ? Cho các ví dụ minh hoạ. 

9.7. Khí hiđro điều chế được từ một loại nước, có KLNT bằng 1,008. Hiđro đó 
ôm 2 loại đồng vị ịH và 1H (đơteri). Hỏi trong 100 gam nước cho trên có 
bao nhiêu đồng vị đơteri ? 


9.8. Có thể điều chế H; bằng cách điện phân HạO (có mật chất điện li làm xúc 
tác), bằng cách cho Zn tác dụng với dung dịch HCI hoặc dung dịch NaOH, 
Phương pháp nào cho H; nguyên chất hơn ? Muốn có H; hoàn toàn tỉnh khiết 
phải dùng biện pháp gì ? 


§2. Nhóm halogen 


9.9, Hãy giải thích vì sao flo chỉ có số oxi hoá —1, trong khi đó các halogen khác 
ngoài số oxi hoá —1 còn có các số oxi hoá khác +l, +3, ...., +7. 


75 


9.10. Hãy nói rõ sự biến đổi có tính quy luật của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
màu sắc, độ âm điện của các halogen. 


9.11. Tại sao HF là một axit yếu, trong khi đó các axit halogenhiđric khác (HCI, 
HBï, HỊ) lại là axit mạnh ? 


9.12. Làm thế nào để phân biệt dung dịch KBr với KI bằng phương pháp hoá học ? 


9.13.Tại sao HF là một đơn axit nhưng ta lại có thể điều chế được muối axit, ví dụ” 
NHạHF; ? 


9.14. Người ta có thể điều chế iot nguyên tố (I;) bằng cách oxi hoá I có trong, 
nước khoáng, nước biển nhờ clo, hoặc natri hipoclorit, natri nitrit, ozon. Viết 
các phương trình hoá học. 


9.15, Để xác định thành phần dung dịch A chứa các ion Na”, CL, Br, F người ta 
làm 3 thí nghiệm sau : 


~ Lấy 20 ml dung dịch A, cô cạn thì thu được 1,732 g. 


~ Lấy 20 ml dung dịch A, lắc kĩ với nước brom (dư), sau đó cộ cạn thì thu 
được 1,685 g muối khan. 


~ Lãy 20 ml dung dịch A, sục khí clo tới dư, sau đó cô cạn thì thu được 1,4625 g 
muối khan. ` 


a) Tính nồng độ mol của mỗi ion trong dung dịch A. 
b) Từ I mỶ dung dịch A có thể điều chế được bao nhiêu brơm, iot nguyèn tố 
(Br;, lạ) ? 

9.16. Tuỳ theo môi trường, Cl; có thể oxi hoá I' thành I; (môi trường axit), IO3 


(môi trường trung tính) hoặc IO+ (môi trường bazơ). Viết các phương trình 


hoá học. 


76 


§3. Clo 

9.17. Tại sao khí clo ẩm (hơi nước) lại có tính oxi hoá. Nước Gia - ven là gì ? Nó 
được sử dụng chủ yếu để làm gì ? Có thể điều chế trực tiếp nước Gia - ven 
bằng phương pháp điện phân dược không ? 

9.18. Kể một số phương pháp điều chế Cl;. Phương pháp nào được dùng trong, 
công nghiệp ? 

9.19. Từ một lượng như nhau KMnO, hoặc MnO;, hoạc K;Cr;O; khi tác dụng với 
axit clohiđric đặc, dư, thì chất nào cho nhiều Cl; nhất ? 


9.20. Cho 1 lít Hạ tác dụng với 0.672 lít Cl; (ở đktc) rồi hoà tan sản phẩm vào 
19,27 gam nước ta được dung dịch A, lấy 5 gam dung dịch A cho tác dụng với 
AgNO; dư thì thu được 0,7175 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng giữa H; 
và Cl;. 

9.21. Viết công thức phân tử và gọi tên các axit chứa oxi của clo. Hãy sắp xếp (có 
giải thích) các axit đó theo thứ tự tăng dần tính axit. 


9.22. Clo trong tự nhiên gồm 2 loại đồng vị jÿCL và j7Cl và khối lượng nguyên 
tử của Cl là 35,453. Tính % số mol của mỗi loại đồng vị. 


9.23. Cho Cl; tác dụng với bột Fe ta được muối A ; cho 0, 2708 g muối A tác dụng, 
với AgNO¿ dư ; thấy tạo thành 0/7175 gam kết tủa. Xác định công thức phân 
tử của muối A. 

9.24. Hãy lấy 3 phản ứng oxi hoá - khử trong đó có một phản ứng axit clohiđric 
đóng vai trò chất oxi hoá, một phản ứng axit clohidric đóng vai trò chất khử và 
một phản ứng trong đó axit clohiđric không tham gia cho nhận electron. 

9.25. Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng lẻ từng dung dịch của 4 chất sau : HCI, NaCl, 
BaCl;, NaCIO. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 chất đó. 

9.26. Trộn V lít dung dịch A chứa 9,125 gam HCI với V' lít dung dịch B chứa 
5,475 gam HCI ta được 2 lít dung dịch C (biết thể tích có tính chất cộng tính, 
nghĩa là V + V° = 2) và hiệu nồng độ mol của dung dịch A và B là 0,4 mol/1. 
“Tính nồng độ mol của các dung dịch A, B, C. 


T7 


9.27. Trộn V lít dung dịch HCI 0,5M với 2 lít dung dịch Ba(OH); 0,05M ta thu 
được dung dịch X có pH = 2,3 (biết lg2 = 0,3). Tính V. 


9.28. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch 
HCI 0,01M và NaCl 0,1M. Vẽ đồ thị biến thiên của pH dung dịch theo thời 
gian điện phân, biết cường độ dòng điện không đổi bằng 1,34A ; hiệu suất 
điện phân 100% và thể tích dung dịch coi như không thay đổi trong suốt quá 
trình điện phân. k 


9.29. Khi bị nung nóng, kali clorat có thể bị phân huỷ theo 2 cách : 


KCIO—Ứ—›KCI+0; 


KCIO¿ ——›KCIO¿ +KCI 


a) Cân bằng các phương trình trên theo phương pháp thăng bằng electron. 
b) Tính số gam các chất trong chất rắn còn lại khi nung 147 gam KCIOa, biết 
rằng có 20,16 lít O; (đktc) thoát ra, KClOa bị phân huỷ hoàn toàn. 


9.30. Có 6 gói bột màu tương tự như : CuO, FeO, Fe;O¿, MnO;, Ag;O và hỗn 
hợp Fe + FeO. Chỉ được dùng thêm dung dịch HCl, có thể nhận biết được 
6 gói bột đó không ? Nếu được, hãy trình bày cách phân biệt bằng phương 
pháp hoá học. 


9.31. Chỉ được dùng thêm Cu, hãy trình bày phương pháp hoá học để nhân biế các 
dung dịch sau : HCI, HNƠạ, NaOH, AgNO¿, NaNO; và HẹgCl;. 

9.32. Nung 1026 gam hỗn hợp X chứa 49,52% CaOCl; ; 28,85% Ca(CIO); và 
21,64% CaCl; thu được chất rắn Y chỉ có canxi clorua và canxi c]orat. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính % khối lượng của CaC]; trong hỗn hợp Y. 


c) Nung hỗn hợp Y tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn chỉ có một nuối 
duy nhất và V lít khí Z (đktc). Tính V. 


78 


9.33. Cho cân bằng hoá học : 
Hạ +Clạ c>2HCL 
a) Tính hiệu ứng nhiệt AH của phản ứng thuận, biết năng lượng liên kết (E, 
kJ/mol) của Hạ, Cl„ và HCl tương ứng bằng 436 ; 242 và 432. 


b) Hỏi cân bằng trên chuyển dịch về phía nào khi thay đổi nhiệt độ, áp suất và 
khi chiếu sáng (xúc tác) ? 


9.31. Cho cân bằng hoá học : 
Clạ +HạO © H* +CI” +HCIO @) 
'Trong dung dịch bão hoà Cl;, nồng độ [H ] = 0,03M. 
Biết hằng số cân bằng của phản ứng (1) ở 20°C là 4,5.10 “Í. 
1. Tính độ tan của Cl; trong nước (số mol Cl; trong Ì lít nước). 
2. Cân bằng (1) bị chuyển dịch như thế nào khi : 
a)Thêm NaOH vào b) Thêm axit nitric vào 
c) Thêm NaC] vào đ) Để lâu ngày 
9.35. Cho biết hợp chất xianogen (CN); có nhiều tính chất giống halogen X. 
a) Viết công thức electron của (CN);. 


b) Viết các phương trình hoá học khi cho (CN); tác dụng với dung dịch NaOH. 


THỰC HÀNH 
Bài 1. 
~ Giới thiệu nội quy phòng thí nghiệm. 


~ Vấn đề an toàn và các phương pháp cấp cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm : 
chảy máu (đứt tay), bỏng axit, bazơ. 


~— Giới thiệu một vài loại cân : cân kĩ thuật, cân phân tích thường và cân phân 
tích điện. Học sinh tập sử dụng cân phân tích thường và cân kĩ thuật. 


79 


Bài 2. Điều chế và tính chất của Cl„ 

Thí nghiệm 1. Điều chế Cl; 

Lắp dụng cụ như trong hình 7 (có thể thay H;SOx đặc bằng ống dựng CaCl;, 
nếu muốn được C]; tỉnh khiết thì mắc thêm ống đựng P„Os). 

Tính toán lượng KMnO, và dung dịch HCI đặc để điều chế khoảng 0,5 lít Cl›. 
"Thêm vào bình một ít nước ngập thuốc tím để tránh phản ứng quá mãnh liệt lúc 
đầu. Đun nhẹ. l 

Khí Cl; rất độc, phải làm việc trong tủ hốt. 

Thí nghiệm 2. Điều chế nước clo : Cho khí Cl; sục rất từ từ (khoảng vài phút) 
vào ống nghiệm đứng 10 mÌ nước. Hãy quan sát màu và mùi của nước clo. (Nhớ 
lấy tay vẫy hơi clo, không ghé mũi ngửi trực tiếp vào ống nghiệm). 


Thí nghiệm 3. Thử tính chất của nước clo : Chia nước clo thu được ở trên 
thành 2 phần vào 2 ống nghiệm. Thêm ít dung dịch NaOH vào ống nghiệm thứ 
nhất. Quan sát màu Và mùi của dung dịch thu được, giải thích. 

Thêm ít hồ tinh bột vào ống nghiệm thứ hai, sau đó thêm một vài giọt dung 
dịch KI. Quan sát màu của dung dịch, giải thích. 

Thí nghiệm 4. Thử tính tan của PbCl; và Pbl; trong nước nóng. Lấy vào 2 ống 
nghiệm mỗi ống 0,5 ml dung dịch Pb(NO2);, sau đó thêm vài giọt dung dịch NaCI 
vào ống thứ nhất và vài giọt dung dịch KI vào ống thứ hai. Quan sát các kết tủa tạo 
thành rồi đun nóng các ống nghiệm cho tới tan các kết tủa, sau đó làm nguội dung 
dịch và lại quan sát kết tủa. 


Bài 3. Điều chế và tính chất của HCI 

Thí nghiệm 1. Điều chế HCI : Lắp dụng cụ điều chế HCI như hình 12: I. là 
bình cầu đựng khoảng 6 gam NaCl và cho ngập H;SO¿ đặc (đủ để điều chế khoảng, 
0,1 mol HCI) ; 2, 3, 4 là các cốc đựng nước cất, mỗi cốc chứa khoảng 50 m nước, 
5 là phễu đựng dung dịch H;SO¿ đặc. 

Đun nhẹ bình I để khí thoát ra từ từ (đếm từng bọt được). Lấy dung địch HCI 
thu được ở ống 2, 3 để làm các thí nghiệm tiếp theo. ' 


80 


Thí nghiệm 2. Thử tính chất của at clohidric 
Lấy dung dịch axit ở trên cho vào 5 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 1 — 2 ml 
dung dịch HCI. 


~ Ống thứ nhất : cho mẩu giấy quỳ tím vào. 

~ Ống thứ hai : cho một vài giọt dung dịch AgNO;. 

~ Ống thứ ba : cho mầu Zn (kim loại). 

~ Ống thứ tư : cho mẩu Cu (kim loại). 

— Ống thứ năm cho một ít (bảng đầu que diêm) CuO. 

Quan sát hiện tượng (khí, màu) và giải thích. 

Thí nghiệm 3. Thử tính tan của AgCl 

Điều chế AgCI như ở ống nghiệm thứ hai, gạn kết tủa (lọc thì tốt hơn) và thử 
tính tan của AgCl trong dung dịch HNO;, dung dịch NH;. 


Hình 12 — Thí nghiệm điều chế HCI 


6A-TLKCHOAI0-T2 81 


Chương X 


NHÓM OXI - LƯU HUỲNH 


§1. MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM VIA 


Nhóm VIA gồm các nguyên tố oxi (O), lưu huỳnh (S), selen (Se), telu (Te) và 
poloni (Po, là nguyên tố phóng xạ). Nhóm này đôi khi được gọi là cancogen (xem 
bắng 5 trang 80). 


Các cancogen có cấu hình clectron lớp ngoài cùng là ns”np” hay 


[# NỊT † Ï nên có xu hướng thu thêm 2 electron để có cấu hình electron của 
khí hiếm gần nhất ns“npÊ trở thành anion (có điện tích'2—). Khả năng thu elecron 
giảm từ oxi đến poloni ; điều đó phù hợp với độ giảm độ âm điện : oxi (3,5) ; lưu 
huỳnh (2,5), selen (2,4), telu (2,1) và poloni (2,0). 


Những hợp chất trong đó cancogen có số oxi hoá âm có thể mang bản chất 
liên kết ion (CaO , NazS,...) hoặc cộng hoá trị (H;O , H;§,, CS; ...). Tính phí kim 
giảm dần từ oxi đến poloni. 

Trừ oxi, các cancogen khác như lưu huỳnh, telu khi bị kích thích thì các 
electron ở phân lớp p và phân lớp s có thể nhảy lên phân lớp d còn trống để tạo 
thành 4 hoặc 6 electron độc thân. 


Trạng thái cơ bản : 


l# [tu.t. † | | cal=-zL2-ễ 2 electron độc thân. 
[ HD Ï Trạng thái kích thích 1: 
| \ †Ị?T|?T † | l 4 electrorl độc thân. 
E £ ». 
| 


1 ˆ Ì T4 I- TT Trạng thái kích thích 2: 
R .1J1|†fỊ |† tị | Ì —  saeewedeman 


82 98-TWC4ÓA 0-12 


Bảng 5. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm VIA 


T P 
Dạng thù Nhiệt Cấu |... | Bán 


x Bán |v„ | Năng 
(vua, LSố hiệu th, Trang độ | Nhiệ mồ la Hé lượng | Độ 
SN [nguyen| thẩitdp | Mạy - | nóng [đ@siidoeel, ýa| St [ ien | am 
từ | hợp(ở chảy | sạ | ÓP ø | X | hoá | điện 
H 5, ngoài | A | ® 
20C) c cùng | _ li 
O | 8 | Oskhí |khôngmàu |-2188| - |3s°2p!| 066 | 136 | 13,62 | 3.50 
1830 
Ox khí 
O¿ khí 


S | 16 |SsmnS "| vàng |il28 
Sy rấn Sg | vàng nhạt | 1193 


§ 2 
+ | 44 x8 đồ 217 | 68s | 454p | 117 | 1,93 | 9.75 | 2,50 


Se tỉnh thể xám 21746 | 688 
Te 52 |Tetinhthể| trắngbạc | 449,8 | 990 ss2spt 137 |2.11 | 901 | 21 


4446 |a/2apt| 104 | 1.82 | 10.36 | 2,60 


Chính vì vậy, oxi chỉ có thể tạo thành 2 liên kết cộng hoá trí (ứng với 2 
eleetron độc thân) và liên kết cho nhận (ứng với cặp electron không phân chia) ; và 
như vậy lớp electron ngoài cùng của oxi chỉ có 8 electron là tối đa ; trái lại S, Se, 
có thể có 4 hoặc 6 liên kết cộng hoá trị và lớp electron ngoài cùng có thể đạt tới 
giá trị 12. 

Căn cứ vào độ âm điện, cấu hình electron và các hợp chất đã điều chế được 
củz các cancogen, chúng ta có thể tổng kết số oxi hoá của cancogen như sau : 


42. +l 
~ Oxi có số oxi hoá dương (+1, +2) trong các hợp chất với flo : Ơ F;, O¿ F; 


và số oxi hoá âm trong tất cả các hợp chất với các nguyên tố khác (—2 ~I 
1¬) 
73 


` Ở trạng thái lỏng, rắn có màu xanh. 
” œ - dạng tà phương, B - dạng đơn tà. 


8 


-2 mủ 
— Lưu huỳnh, selen có số oxi hoá âm (—2, —L) ví dụ : FeS , FeS; ; và các số oxi 


+ +2 +4 +6 
hoá đương +l, +2, +4, +6; ví dụ S; O,SO (hai oxit này không bẻn), SO; và SOa. 
Các hợp chất với hiđro có công thức là H;O, HạS, H;Se, H;Te. Tính axit (điện 
lï thành Hˆ) tăng từ H;O tới H;Te vì liên kết của hidro với oxi là bền nhất, còn với 
telu là yếu nhất. Liên kết hiđro mạnh nhất, rõ rệt nhất ở HạO còn ở H;§, HS, rất 
yếu, không đáng kể. 


Các oxit và axit tương ứng điển hình là RO;, RO; và H;RO;, H;ROx, Tính 
axit giảm từ lưu huỳnh đến telu, vì độ phân cực của liên kết H—O giảm dần. 


§2. OXI 


I- CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ 


Oxi là nguyên tố có số thứ tự 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 2 của bảng tuần 
hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử oxi là 1s°2s”2p' hoặc 


Oxi trong tự nhiên gồm 3 đồng vị bẻn là l§O (99,759%) !1O  (0,037%) và 
!ŠO  (0,204%). Ngoài ra oxi còn có 3 đồng vị phóng xạ nhân tạo l{O, l1O và 
!3O.. KLNT của oxi là 15,9994 đvC. 


Trước đáy, phân tử O¿ được mô tả theo công thức cấu tạo và công thức 
“electron như sau : 


O=o { 
nghĩa là có 2 liên kết cộng hoá trị theo quy tắc “bát tử”. Nhưng điều đó lại không 
phù hợp với các dữ liệu thực nghiệm như oxi lỏng, rắn bị nam châm hút nghĩa là 
trong phân tử phải có 2 electron độc thân (theo độ nhiễm từ). Do đó về sau người 
ta mô tả cấu tạo phân tử O; là : 


84 


:O:O: hoặc :O~O: 


Nghĩa là hai nguyên tử O liên kết với nhau bàng một liên kết cộng hoá trị thông 
thường. Nhưng điều đó cũng chưa cho phép giải thích độ bền của liên kết trong 
phân tử O; rất lớn (năng lượng liên kết là 493,7 kJ/mol, trong khi đó năng lượng 
liên kết O-O chỉ khoảng 209 kJ/mol). Hiện giờ, cấu tạo của phân tử O; còn chưa 
được khẳng định chắc chắn, nó tồn tại dưới các dạng sau : 


:Ò:O: «š :O:0 
hoặc :O-O: €>:Ö=O: «> :O=O: 


II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA O; 

Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nặng hơn không 
khí, tỉ khối của O; so với không khí bằng 1,1034. Oxi hoá lỏng ở ~182,98°%C 
(ở 760 mmHg) và hoá rắn ở - 218,7°C. Ở trạng thái lỏng, oxi có màu xanh da trời 
và ở trạng thái rắn có màu xanh đậm. Như đã nói ở trên, oxi lỏng và oxi rắn bị 
nam châm hút và theo độ nhiễm từ người ta suy ra phân tử oxi có khối lượng phân 
tử lớn hơn và có ít electron độc thân hơn do tạo thành một ít phân tử O¿. 


Oxi tan rất ít trong nước, ở diều kiện thường I lít nước hoà tan được 0,031 lít 
O¿, còn ở 0°C là 0,049 lít. 
1II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Oxi là một phi kim hoạt động mạnh. Độ âm điện của nó (3,5) chỉ thua flo 
(4,0). Do đó, trong tất cả các hợp chất (trừ với flo) oxi có số oxi hoá âm. 


1. Tác dụng với kim loại 
Oxi tác dụng với hầu hết kim loại thành oxit với bản chất liên kết ion. Đối với 


các kim loại hoạt động thì không đòi hỏi nhiệt độ, ví dụ : 2Li + 0 —> Li;O, đặc 


85 


biệt oi có thể tạo thành với các kim loại kiểm các peoxit, siêu peoxit, ví như 
1 Ti 
K¿O¿, KO; và KO; trong đó oxi có số oxi hoá ¬l, ˆs và S Còn với các kim 
loại kén hoạt động thì cần đốt nóng, ví dụ : 
1 bá 
Cu+ z0 ——> ŒGO 

©bi không tác dụng trực tiếp với Au, Pt kể cả ở nhiệt độ cao. Đặc biệt Ag chỉ 

tác dụng với O; ở khoảng 200 — 250°C, ở nhiệt độ cao hơn Ag;O bị phân huỷ. 


2. Tác dụng với phi kim 
©sï tác dụng với nhiều phi kim tạo thành các hợp chất với các liên kết cộng, 
hoá trị Trừ photpho trắng hoạt động tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường : 


Pạ + 5O; -> 2P„Os 
Các phi kim khác chỉ tác dụng ở nhiệt độ cao hoặc có mặt chất xúc tác, ví dụ : 
- = Đối với cacbon : C+ O; => CO; 
và. c+ 20 -cO 


Tuỳ theo loại cacbon (than vô định hình ~ than củi, than đá, kim cương) nhiệt 
độ cần thiết từ 300°C đến 800°C. 


— Đối với hiđro : Hạ + 0 —> HO 
Phản úng xảy ra khi có mật chất xúc tác platin (bột) hoặc ở nhiệt độ trên 300°C. 
~ Đối với nitơ : N; + O; —> 2NO và 2NO + O; ~> 2NO; 


3. Tác dụng với các hợp chất 


Oxi tác dụng với rất nhiều loại hợp chất. Một số hợp chất tác dụng với oxi ở 
điều kiện thường, ví dụ : 


2NO +O; —>2NO; 


86 


O¿ + 4H +4[ —› 21, + 2HạO 


Khả năng đốt cháy của oxi rất lớn : hầu hết các hợp chất hữu cơ đều bị đốt 
cháy thành CO¿, HạO, Nạ, Clạ,... ví dụ : 


CH¿ + 3O; —> CO; + 2HzO 


HạS+ 20:-3+H,O 


HạS + 19; —§0; + H;O 


dư oxi 


Đặc biệt có một vài hợp chất khi cháy toả ra nhiều nhiệt. Ví dụ, axetilen : 


C;H„+ 2 0; 120, + H,O AH=- 1305 kI. 


IV- VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA OXI 


Trước hết phải nói tới vai trò đặc biệt của oxi đối với sự sống của động thực Vật. 
Oxi tham gia vào quá trình hô hấp của chúng ta ; oxi đốt cháy các chất gluxit 
(glucozø), lipit (chất béo), protit (chất đạm), ... để cung cấp năng lượng cho sự sống 
của sinh vật ; oxi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc oxi hoá các động, thực vật 
chết (thối, rữa) chuyển các hợp chất hữu cơ phức tạp thành CO;, H;O, N; ; để rồi các 
chất này lại tham gia vào vòng tuần hoàn của các nguyên tố trong tự nhiên. 

Ứng dụng của oxi rất phong phú và đa dạng. Oxi kĩ thuật (90 - 98%) được 
dùng chủ yếu trong luyện kim (chế biến, cắt gọt,...). trong công nghiệp hoá chất 
(điều chế H;SOa, HNO;,...), dùng tạo nhiệt độ cao (đốt hiđro, axetilen) ; trong Y 
học dùng oxi cho những trường hợp bệnh nhân khó thở. Oxi lỏng được dùng làm 
nhiên liệu nổ trong các công trình phá nổ, trong động cơ tên lửa. 


87 


V- KHÔNG KHÍ VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM 


Thành phần trung bình của không khí sạch (vùng gần biển) như sau : 


Nitơ (N;) 78,084% thể tích 
Oxi (O;) 20,947— 

Agon (Ar) 0,934— 

Cacbon đioxit (CO;) 0,031 — 

Neon (Ne) 0,0018— 

Heli (He) 0,0005 — 
Kripton (Kr) °— 0/0001— 


Các khí khác như xenon (Xe), hiđro (H;), metan (CHạ), ozon (O), lưu huỳnh 
đioxit (SO;), nitơ đioxit, cacbon monoxit (CO),... có hàm lượng từ vết với 
0,0001% thể tích. 

Khối lượng riêng của không khí ở 0° và áp suất khí quyển là 1,2939 g/lít. 
Như vậy khối lượng phân tử trung bình là 28,98, lấy tròn là 29 đv C. 

Điểm lí thú là thành phần % của nitơ, oxi và khí hiếm hầu như không thay đổi 
theo thời gian và không gian trên Trái Đất. Hàm lượng cacbon đioxit, hơi nước, 
bụi, lưu huỳnh đioxit thay đổi tuỳ theo vùng và điều kiện sinh hoạt (các trung tâm 
công nghiệp lớn, các thành phố lớn). Ở áp suất thường, không khí hoá lỏng ở 
~190C. Mặc dù vậy ta vẫn có thể giữ không khí lỏng khá lâu trong các bình Đioa 
(bình Dewar), bình 2 lớp chân không, kiểu bình đựng đá. 

Không khí lỏng dùng để đóng rắn nhiều chất khí như CO; (tạo thành tuyết 
cacbonic), các kim loại để trong không khí lỏng trở nên “giòn dễ vỡ hơn”, nhu Zn, 
Šn dễ tán thành bột. 

Không khí bị ô nhiễm khi hàm lượng một số chất độc hại đối với con người 
vượt qua giới hạn cho phép. Một phần ô nhiễm do hoạt động của con người gây ra : 
cacbon monoxit CO do đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu, đặc biệt các 
động cơ đốt trong ; cacbon đioxit (CO2) do đốt cháy nhiên liệu, cháy rừng, v...., 
hiđrocacbon do đốt cháy không hết, do phân huỷ động, thực vật ; chì (Pb) dc đốt 
cháy xăng chứa chì tetraetyl Pb(C;H;)¿, lưu huỳnh đioxit (SO;) chủ yếu dc đốt 


88 


ctáy than, dầu mỏ, đặc biệt ở các nhà máy nhiệt điện, SO; bị oxi hoá thành SO¿ và 
từ đó tạo thành các sol (hạt sương mù) sunfat, và một số chất ô nhiễm khác. 


Hiệu ứng lồng kính do các khí metan CH¡, cacbon đioxit CO; do hoạt động, 
của con người gây ra có ảnh hưởng lớn tới nhiệt độ, thời tiết trên Trái Đất. 
V+ ĐIỂU CHẾ OXI 


Trong công nghiệp, nguồn oxi chủ yếu được lấy từ không khí. Trước hết làm 
sạch không khí khỏi bụi bặm, làm lạnh sơ bộ để loại CO; và hơi nước, sau đó được 
nén tới áp suất 150 atm và làm lạnh tới khoảng —190°C để hoá lỏng và sau đó 
nâng nhiệt độ lên dần để lấy nitơ, rồi oxi. Thông thường người ta lấy thêm khí 
hiếm. Ngoài ra có thể điều chế oxi cùng với hiđro bằng phương pháp điện phân 
nƯỚC. 

Trong phòng thí nghiệm ta có thể dùng phương pháp điện phân dung dịch 
NaOH với các điện cực niken. Để có oxi tỉnh khiết thì nhiệt phân KMnO, : 


2KMnO, —!—> K;MnO, + MnO; + O;† 
Hoặc cho dung dịch KMnO¿ tác dụng với hiđropeoxit trong môi trường axit : 


2KMnO, + 5H;O; + 3H;SO; —› K;SO; + 2MnSO¿ + 5O;† + 8H,O 


'VII- OZON 


Ngoài O¿, người ta còn tìm thấy một vài dạng thù hình khác của oxi mà phân 
tử gồm 3 nguyên tử Os còn gọi là ozon (trioxi) và O¿ (tetraoxi) trong đó ozon có ý 
nghĩa rất lớn đối với đời sống trên Trái Đất. 


1. Cấu tạo phân tử 
Phân tử Oạ gồm 2 liên kết O-O đồng nhất, tạo thành góc liên kết 116,5°; độ 


° 
dài liên kết O-O là 1,28 A.. Có thể mô tả phân tử Ox theo công thức electron sau : 


89 


hoặc x „⁄⁄ N ~—> 


2. Tính chất vật lí, hoá học „ 

Ozon là chất khí màu xanh nhạt, mùi xốc đặc trưng (ta có thể nhận biết mùi 
đó khi cho tỉa lửa điện đi qua không khí chẳng hạn), trạng thái lỏng có màu xanh 
đậm, còn trạng thái rắn có màu xanh tím. Ozon nóng chảy ở -192,7 C và sôi ở 
~111,9°C, nghĩa là cao hơn oxi O¿. 

©zon tan trong nước nhiều hơn oxi, do phân tử ozon.có cực, ở 20°C, độ tan là 
0,57 g/lít nước. 

Tính chất hoá học đặc trưng của ozon là không bền và có tính oxi hoá mạnh. 
Khi va chạm mạnh hoặc khi hấp thụ tia tử ngoại, ozon dễ bị phân huỷ thành oxi. 

Ø¿ + hv — O; +O 


Os+O->20; 
Ozon tác dụng với hầu hết các kim loại, phi kim, với các chất khử vô cơ, các 
hợp chất hữu cơ, ví dụ : để phân biệt O; và O người ta dùng phản ứng oxi hoá KI : 
O; + 2KI + HạO —> I; + 2KOH + O„ 
và sau đó nhận biết l; bằng hồ tỉnh bột. 
3. Ozon trong tự nhiên. Điều chế, ứng dụng 
Trong khí quyển gần Trái Đất, hàm lượng ozon rất nhỏ 105 - 10 7% (nằm 


dưới giới hạn cho phép là 10 Ÿ%). Khi tăng độ cao, hàm lượng ozon tăng dẫn và 
đạt giá trị cực đại ở 20 - 30 km. Tổng lượng ozon được đánh giá theo bề dày lớp 


90 


ozon (tính theo đktc) là 0,4 ~ 0,6 em. Hàm lượng ozon biến đồi theo vĩ tuyến, theo 
mùa. Phản ứng hoá học chủ yếu tạo ra ozon là : 


O;+hv->O+O 


Oz+O+(N;) — O; + (N;) 

Tầng ozon là tấm màn chắn các tia tử ngoại của Mặt Trời có hại cho sự sống, 
trên Trái Đất. Vấn đề tảng tầng ozon do hoạt động của con người (thải vào vũ trụ 
một khối lượng khổng lồ CO;, đặc biệt các khí freon dùng trong các máy làm 
lạnh) đang được sự quan tâm của nhiều nước, nhiều nhà bác học trên thế giới. 

Ozon với hàm lượng rất nhỏ thì có lợi cho sức khoẻ con người, nhưng nếu vượt 
quá ngưỡng 10”`% thì lại rất có hai 

Nhờ tính oxi hoá mạnh nên ozon được dùng vào mục đích sát trùng, làm sạch 
nước uống, tẩy trắng vải sợi ... Trong công nghiệp cũng như trong phòng thí 
nghiệm có thể điều chế ozon nhờ các máy phóng điện (ozonateur). 


§3. LƯU HUỲNH 


I- CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Lưu huỳnh là nguyên tố có số thứ tự 16, thuộc nhóm VIA, chu kì 3 của bảng, 
tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh là 1s”2s”2p53s”3p` hoặc 


®!] [M] [[w[R] [w] fRJ:lt 


Lưu huỳnh trong tự nhiên gồm 4 loại đồng vị ‡2S (95.0%), j2S (0,76%), 14 
(4,22%) và †¿S (0,014%). Ngoài ra lưu huỳnh còn 3 đồng vị phóng xạ nhân tạo †4S,, 
TậS và 12. KUNT của lưu huỳnh là 32,064 đvC. 

Lưu huỳnh tồn tại ít nhất dưới hai dạng thù hình : lưu huỳnh dạng œ (thombic, 


Sœ) là những tỉnh thể hình quả trám, màu vàng, bền ở nhiệt độ thường cho tới 95,6°C ; 


9I 


trên nhiệt độ này thì Sạ chuyển thành lưu huỳnh dạng j3 


S Ệ 
Ầ Sg_____ (đơn tà, Sg) là những tỉnh thể hình kim màu vàng nhạt. 
3 ) Sự biến đổi tính chất của lưu huỳnh theo nhiệt độ 
\ rất lí thú : nếu đun nóng từ từ lưu huỳnh S„ tới 


112,8°C nó nóng chảy, chuyển thành chất lỏng màu 
Hình 13. Các dạng thà hình _ vàng, khá linh động, tiếp tục đun tới khoảng 250°C nó. 
Cu hi MEN trở thành chất lồng rất sánh, quánh và có màu vàng 
nâu ; và trên 300°C thì chất lỏng lại trở thành linh động và cuối cùng đến 444,6°C 
thì lưu huỳnh sôi và bốc hơi màu vàng da cam. 

Điều đó có thể giải thích như sau : dưới 160°C lưu huỳnh tồn tại dưới dạng, 
phân tử gồm 8 nguyên tử đóng vòng S; ; trên 160°C vòng 8 cạnh bị mở ra và 
nguyên tử S liên kết lại với nhau thành chuỗi, xoắn lại làm cho chất lỏng bị quánh 
lại thành lưu huỳnh dẻo, ở nhiệt độ cao hơn mạch lưu huỳnh bị cắt ngắn đần cho 
tới nguyên tử S : 


S/(khí) — Sự -y S„ —99C_, s, _29002C_, s 


Trên hình 14 mô tả các dạng phân tử lưu huỳnh. 


sp I4) 


Hình 14. Các dạng phân tử lưu huỳnh 
Như vậy ở điều kiện thường phân tử lưu huỳnh gồm 8 nguyên tử, Sạ. Tuy 
nhiên để đơn giản khi viết phương trình phản ứng ta chỉ viết 1 nguyên tử S. 
Ghỉ chú : Một xu hướng mới là viết phản ứng dưới dạng S¿ tương tự như P„ 
và do đó khái niệm mol đối với lưu huỳnh phải ghi rõ mol nguyên tử S hay mol 
phân tử S;. 


92 


Bản chất liên kết trong các phân tử lưu huỳnh là liên kết cộng hoá trị : một 
nguyên tử S liên kết với 2 nguyên tử S hai bên bằng 2 cặp electron chung. 


-§:§:§- 


Các dạng thù hình của lưu huỳnh đều không tan trong nước, tan ít troag rượu 
etylic, nhưng tan tốt trong benzen, dầu hoả, dung môi tốt nhất của lưu huỳnh là 


cacbon đisunfua (CS;). 


II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Lưu huỳnh là một phi kim hoạt động (thua oxi), nó phản ứng trực tiếp với hầu 
hết các nguyên tố, trừ nitơ, iot, vàng, các kim loại platin và các khi hiếm. Trong 
các hợp chất, lưu huỳnh có tất cả các số oxi hoá từ -2 -I,... đến +4, +6. Trong các 
phản ứng hoá học, lưu huỳnh vừa thể hiện tính oxi hoá vừa thể hiện tính khử. 


1. Tác dụng với kim loại 


Đối với các kim loại hoạt động như kim loại kiểm, kiểm thổ thì lưu huỳnh tác 
dụng với chúng ở nhiệt độ thường. 


2Na + S —> Na;S 
Đặc biệt đối với thuỷ ngân, lưu huỳnh cũng tác dụng ở nhiệt độ thường. 
Hg + S—> HgS 
Người ta lợi dụng tính chất này để khử Hg kim loại bị rơi vãi dưới dạng những 
hạt rất nhỏ bằng cách rắc bột S. 
Đối với các kim loại khác cần đun nóng. Ví dụ : 
Fe+S——› FeS 
2AI+3S ——> AlsS; 


Khi tác dụng với các kim loại, lưu huỳnh thể hiện tính oxi hoá. 


93 


2. Tác dụng với các phi kim 
Ô 150 - 200°C, lưu huỳnh tác dụng với hiđro tạo thành hiđro sunfua : 
Hạ+S HạS 


Phản ứng này có tính chất thuận nghịch, trên 350°C phản ứng xảy ra chủ yếu 
theo chiều nghịch, nghĩa là phân huỷ H;S. Trong phản ứng này, lưu huỳnh thể hiện 
tính Oxi hoá. 


Ở 800~ 900°C, lưu huỳnh phản ứng với cacbon tạo thành cacbon đisunfua (CS;). 


Đối với các chất oxi hoá rất mạnh như flo thì lưu huỳnh tác dụng ở nhiệt độ 
thường tạo thành SF¿, còn với oxi thì cần đốt nóng tới 280C, lúc đó tạo ra SO; : 


S+O; —> SO; 
Đồng thời có tạo ra một ít SO; 
3. Tác dụng với hợp chất 
H;SO, đặc, nguội, HNO; loãng nguội không tác dụng với lưu huỳnh, còn nếu 
H;SO4 đặc, nóng hoặc HNO; đặc, nước cường toan oxi hoá S thành SO4”. Ví dụ : 


S+6HNO; (đặc) —Ứ—> H;§O, + 6NO;† + 2H;O 
Lưu huỳnh tan trong các ” dịch kiểm nóng tạo thành các sunfua, sunft, 
thiosunfat. Ví dụ : 


3S+6NaOH — Ứ› 2Na;S+ Na,SO; + 3H;O 


IÍI- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ. ỨNG DỤNG 


Lưu huỳnh là một trong số ít nguyên tố được biết từ thời xa xưa, 2000 năm. 
trước công nguyên. Hàm lượng lưu huỳnh trong vỏ Trái Đất là 5.10 ”% khối lượng, 
trong biển là 0,08 — 0,09%. Trong tự nhiên, lưu huỳnh có thể tồn tại dưới dạng tự do, 
thành mỏ lưu huỳnh, gồm các vùng núi lửa, cũng như trạng thái liên kết (hợp chất). 


94 


Các quặng có giá trị để điều chế lưu huỳnh là pirit FeS; các quặng ZnS. PbS, thạch 
cao CaSO,.2H;O. Ngoài ra lưu huỳnh có trong than đá, dầu mỏ. Trong cơ thể người, 
đông vật, hàm lượng lưu huỳnh chiếm khoảng 0,8 — 2,4% khối lượng protit. 

Trong công nghiệp, lưu huỳnh được khai thác từ mỏ lưu huỳnh, hoặc oxi hoá 
HạS hoặc khử SO¿. 

Gần 50% lưu huỳnh sản xuất ra trên thế giới được dùng để sản xuât axit 
sunfuric, 25% để điều chế sunfit, xenlulozơ, phần còn lại dùng để lưu hoá cao su ; 
một lượng đáng kể lưu huỳnh được dùng để sản xuất một vài loại thuốc chữa bệnh 
ngoài da hoặc để làm diêm. 


IV- CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH - 

Số hợp chất của lưu huỳnh rất nhiều, ở đây chỉ để cập tới một vài hợp chất 
quan trọng và thông dụng nhất. 

1, Đihiđro sunfua (HS) và các sunfua 

4) Cấu tạo phân tử 

Phân tử HạS có cấu tạo tương tự như HạO, nghĩa là nguyên tử lưu hưỳnh tạo. 
với 2 nguyên tử hiđro hai liên kết công hoá trị, góc liên kết H-S-H là 92,2, độ dài 


° 
liên kết S-H là I,35A : 


§ 
ng #*, 
H H H ` 4Œ 
b) Tính chất vật lí 
Ở điều kiện thường, HạS là một chất khí không màu, mùi trứng thối ; hoá lỏng 
ở ~60,38°C và hoá rắn ở +85,6°C. Như vậy HạS rất dễ bay hơi hơn so với nước, sử 
dĩ thế vì thực tế không tạo thành liên kết hiđro giữa các phân tử HạS. 


Độ tan của HS trong nước không lớn lắm, ở 20C, I thể tích nước hoà tan 
được 2,91 thể tích Hạ§ (theo đktc), nồng độ dung dịch bão hoà H;S khoảng 


95 


0,1 mol/. HạS tan tốt hơn trong dung môi hữu cơ. Khí HS rất độc, chỉ cần 0,05 mg HS 
trong I lít không khí đã gây ngộ độc, chóng mặt, nhức đầu, thậm chí chết nếu thở lâu 
khí HạS. 

e) Tính chất hoá học 


~ Tính axit : khi tan vào nước, HạS phân li rất ít thành các ion hiđro sunfua và 
sunfua : 


H;S = H” + HS” 

HS +:H' +S” 
Với hằng số axit tương ứng là 6.10”Š và 10ˆ!', Như vậy axit sunfuhidric H§ là 
một axit yếu. 


HS tác dụng với các dung dịch kiểm tạo thành muối irung hoà hoặc muối 
axit. Ví dụ : 


HạS+NaOH->  NaHS +H;O 


natri hiđrosunfua. 


HạS+2NaOH-> Na;§ +2H;O 


natri sunfua 


Đặc biệt HạS tác dụng với các dung dịch muối cacbonat kim loại kiểm chỉ tạo 
, ra muối hiđrocacbonat ; 
Hạ§ + Na;CO; —> NaHCO; + NaHS 
— Tính oxi hoá - khử 


Axit HạS và các muối của nó là những chất khử mạnh, vì vậy dung dịch HS 
để trong không khí bị đục đo HạS bị oxi hoá thành lưu huỳnh. 


HạS+ z0; —Sử +H;ạO 
Khí HạS có thể cháy trong không khí tạo thành SO;. 


H,§+ ŠO; s0, + HạO 


96 


Hoặc S (khi thiếu oxi) như phản ứng trên. 


Phản ứng với clo cũng tương tự : 
H;S + Cl; —> Sử + 2HCI 
Còn khi có mặt nước thì : 
HạS + 4C; + 4H;O -> H;SO¿ + 8HCI 
Hiđro sunfua tác dụng với các kim loại kiểm thành muối axit : 
2K + 2H;S — 2KHS + H; 


Còn với các kim loại khác thì tạo thành muối sunfua. Đặc biệt HạS khan 
khéng tác dụng với Cu, Ag, Hg, nhưng khi có mặt hơi nước thì lại tác dụng khá 
nhanh làm cho bề mặt các kim loại bị xám lại. Ví dụ các đồ vật bằng bạc để trong, 
khéng khí bị ô nhiễm H;S, bị den xám vì : 

4Ag +2Hạ§ + O; —> 2AgzS +2HạO 
(đen) 

d) Các sunfua 

Axit sunfuhiđric tạo được nhiều loại muối sunfua rất có giá trị : hoặc là màu 
sắc đặc trưng như ZnS màu trắng, SnS;, As;S; màu vàng, Mn§ màu hồng, CuS, 
Pb§, HgS, AgaS có màu đen, dùng để nhận biết các kim loại tương ứng ; hoặc các 
sunfua kim loại kiềm Na;S, K;S, kiểm thổ CaS, Ba§ dùng thuộc da, đặc biệt ZnS 
được dùng làm màn huỳnh quang (kể cả màn hình tỉ vi). 


Vì độ tan của các sunfua khác nhau nên chúng được tạo thành ở các giá trị pH 
. khác nhau. Đặc biệt các sunfua kim loại nặng kết tủa được trong môi trường axit 
nhè độ tan rất bé. 


Ví đụ : 


H;S + CuCl; —› CuSỶ + 2HCI 


7A-TIKCEOA10-T2 97 


e) Điều chế H;$ 
H;S được hình thành trong tự nhiên do các chất protein bị thối rữa, trong. một 


số suối nước nóng chứa HạS với lượng rất nhỏ. Trong phòng thí nghiệm thì HS 
được điểu chế từ FeS : 


FeS + 2HCI —› FeCl; + H;Sĩ 


2. Lưu huỳnh đioxit (lưu huỳnh IV oxit, SO;) và axit sunfurơ (H;SOa) 
4) Cấu tạo phân tử 


Như đã nói ở phần trước, khi bị kích thích, cấu hình electron ở lớp ngoài cùng 
của § có thể là : 


1 HHTTTIERTTT] 


Tức có 4 electron độc thân. Các electron này liên kết với 2 nguyên tử O bởi các 
liên kết cộng hoá trị như sau : 


hoặc ⁄ZN\ 


Với góc liên kết ÓSO là 119”, và độ dài S-O là 1,43 À. Điều đó nói lên các 
obilan của S bị lai hoá kiểu sp”. Như vậy phân tử SO; phân cực. 

b) Tính chất vật lí 

Ở điều kiện thường, SO; là một chất khí có tỉ khối so với không khí là 2,236, 
không màu, mùi rất xốc, gây ho, dưới áp suất thường thì hoá lỏng ở —10,5”C còn ở 
áp suất 4 — 5 atm thì hoá lỏng ở nhiệt độ thường ; SO; lỏng không màu, hoá rán 
thành tỉnh thể trắng ở ~75°C. 

. 8O; là một trong số ít khí tan tốt trong nước tạo thành axit sunfurơ HạSO; Độ 

tan (% khối lượng) của SO; trong nước ở 20°C là 9,61%, tức cứ 1 thể tích nước 
hoà tan được khoảng 38 thể tích SO;. 


98 TB-TLKCHO/10-T2. 


©) Tính chất hoá học 


~ Tính axit : Khí SO; tác dụng với nước tạo thành axit sunfurơ : 
SO; + HạO ct H;ạSO; =: HẦ +WHSO;- =: 2H” + SO2 


Do đó SO; còn có tên gọi là anhidrit sunfurơ. Axit H;§O: là một axit yếu với 
Kị = 2.107” và K; = 6.10 Ẻ ; trong nước, tồn tại một lượng đáng kể SO¿ và nếu 
đun sôi dung dịch thì cân bằng ở trên có thể chuyển dịch hoàn toàn vẻ phía trái, 
tức là đuổi hết SO; khỏi dung dịch. 


H;SO¿ tạo được 2 loại muối : muối trung hoà tức sunfït và muối axiL tức 
hiđrosunfit (bisunfi0). Ví dụ : 


SO¿; + NaOH -> NaHSO; 


SO; + 2NaOH —› Naz§O; + HạO 
Chỉ có sunfit của kim loại Kiểm là tan, sunfit của các kim loại khác thực tế 
không tan ; chỉ có hiđrosunfit kim loại kiểm tách được ở dạng tự do, các 
hiđrosunfit của kim loại khác chỉ tồn tại trong dung địch. 
Điểm đặc biệt là dung dịch nóng của Na;SO; hoà tan bột lưu huỳnh thành 
natri thiosunfat : 


Na;SO; +§ ——> Na;S;O; 

Khí SO; axit HạSO; và các muối của nó có một số ứng dụng trong cộng 
nghiệp : tẩy trắng tơ lụa, len, những vật liệu không chịu được tác dụng của các 
chất oxi hoá mạnh kiểu nước Gia - ven ; trong công nghiệp hoá dược ; trong công, 
nghiệp điện ảnh,... 

~ Tính chất oxi hoá - khử : 

Khi tác dụng với các chất oxi hoá mạnh như Cl;, Br;, KMnO,,... thì SO; thể 
hiện là một chất khử, lúc đó S`Í bị oxi hoá thành S°Ế, Ví dụ SO; làm mất màu 
nước brom (nâu đỏ) theo phản ứng : 


Br; + 2H¿O + SO; => 2HBr + H;§O, 


Trái lại, khi tác dụng với các chất khử mạnh thì SO; lại đóng vai trò chất oxi 
hoá, lúc đó S*Ê bị khử thành SP. 


Ví dụ : SO; + 2H;S — 3S + 2H;O 


Do đó SO; có thể tự oxi hoá khử (dị 


ví dụ khi cho §O; tác dụng với hơi 


nước ở 150°C, xảy ra phản ứng : 


+4 150%C +6 0 
3SO; +2H;O —!“““› 2H;SO¿ + S 


4) Điều chế 
Trong công nghiệp, SO; được thu hồi như sản phẩm phụ khi đốt cháy các 
quậng sunfua của đồng, sắt, kẽm, ..., như CuFeS;, CuS;, FeS›, ZnS. Ví dụ : 
4FeS; + 11O; —> 2FezO¿ + 8SO„ 
Ngoài ra có thể đốt cháy trực tiếp lưu huỳnh : 
S+O; — SO; 


Trong phòng thí nghiệm, SO; được điều chế bằng cách cho dung dịch H;SO„ 
tác dụng với muối sunfit hoặc kim loại. 
Ví dụ : 


H;SO¿ + NaaSO; —> Na;SO, + H;O + SO;† 
Cu +2H;§O/ qạc, sạn; => CuSO¿ + 2H2O + SO;Ÿ 


Để làm khô, cho SO; đi qua bình đựng H;SO¿ đặc. 


SO; là một khí độc được thải ra từ các vùng công nghiệp, nồng độ 0.03 - 0,05 mg 
SO; trong I lít không khí gây chảy nước mắt, ngứa họng, làm hại đường hô ấp. 
Nồng độ tối đa SO; trong không khí ở nơi sản xuất là 0.01 mg/I. 


100 


3. Lưu huỳnh trioxit (lưu huỳnh VI oxit, SO+) 

4) Cấu tạo phân tử 

Trong phân tử SOs, nguyên tử § ở trạng thái kích thích cao nhất, lớp ngoài 
cùng có 6 electron độc thân. 
† †:J-†‹|'† | 
) 3p 3đ 
Mỗi cặp electron độc thân đó liên kết với một cặp electron của một nguyên tử O 
tạo thành liên kết đôi. Công thức electron của SO; là : 


— 
B 
ni 


3s 


hoặc 


Các góc liên kết trong SO; đều bằng nhau, bằng 120°C. l 


° 
Công thức đó chỉ đúng với SOs ở trạng thái khí, còn ở trạng |143A 
: VN § 

thái rắn thì 3 phân tử liên kết lại với nhau. 
o“sÈ` o 


Mặc dù các liên kết S-O là phân cực, nhưng do phân tử 
đối xứng nên phân tử SOạ không phân cực. 
b) Tính chất vật lí 
Ở áp suất thường, SO; là chất khí không màu, hoá lỏng ở 44,5°C và hoá rắn ở 


16,8°C (dạng ơ), ở 32,5°C (dạng ƒ) và ở 62,2°C (dạng y). Trong không khí SO; tác 
dụng ngay với hơi nước tạo thành sương mù. 


SO¿ tan trong nước và trong dung dịch H;SO¿ tan vô hạn. 
©) Tính chất hoá học 


~— Tác dụng với nước : SO; tác dụng với H;O tạo thành axit sunfuric HạSO¿ 
nên nó còn có tên là anhidrit sunfuric, phản ứng toả ra rất nhiều nhiệt. 


SO; + H;O —› H;SO, AH = -89,2 kJ. 
Vì vậy khi cho khí SO; vào nước thì nước sôi xèo xèo. 


101 


~ Tác dụng với các oxit bazơ và bazơ : SO; tác dụng rất mạnh với các oxit 
bazơ và bazơ. Ví dụ : 
CaO + SO —> CaSO, 
4) Điều chế 
Trong công nghiệp, người ta điều chế SO; từ SO; (xem phần điều chế H;SO,). 
Trong phòng thí nghiệm có thể nhiệt phân một số muối kim loại như sau : 


: 
Fea(SO,)ạ —® 2€ › Fe;O; + 3SO; 


Hoặc dùng P;O; hút nước của H;SO„ 


SO chủ yếu được dùng để sản xuất axit sunfuric. 


4. Axit sunfuric HSO, 
4) Cấu tạo phân tử 
Ở nhiệt độ thường, axit sunfuric 100% là một chất lỏng sánh, các phân tử ở 
trạng thái liên hợp (do liên kết hiđro) tạo thành mạch. Khi đun nóng, các mạnh bị 
phá vỡ và đơn phân tử H;SO¿ có công thức cấu tạo là : 
H~ S29 
H-0ềo 


Và công thức electron là 


“Trong phân tử H;SO¿, nguyên tử S có hoá trị VI và số oxi hoá +6. 

b) Tính chất vật lí 

Axit sunfuric nguyên chất là chất lỏng không màu, sánh như dầu, không bày 
hơi, không mùi, hoá rắn ở 10,37°C. Điểm đặc biệt của axit sunfuric là nhiệt độ söï 
phụ thuộc vào nồng độ dung dịch axit. Hỗn hợp đẳng phí (là hỗn hợp mà khi sôi 
thì thành phần lỏng và hơi giống nhau) gồm 98,3% H;SO¿ và 1,7% H;O có nhệt 
độ sôi cực đại là 338,8°C ; dung dịch càng loãng nhiệt độ sôi càng thấp, ví dụ 
dung dịch 10% sôi ở 102,0°C ; còn dung dịch 60% sôi ở 441,8°C. 


102 


Axit sunfuric có thể hoà tan vô hạn SOa tạo thành olcum. Hàm lượng SO; 
càng lớn. nhiệt độ sôi của axit càng giảm. Ví dụ H;SO, 104,5% (quy đổi SO; theo 
H;$O/) sôi ở 166,6°C, còn H;SO, 109% sôi ở 100,6°C. 

Axit sunfuric đặc hút nước rất mạnh, đồng thời toả ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt 
hoà tan 1 mol HạSO/¿ tới loãng vô cùng là 92 kJ. 

Đo đó khi muốn pha loãng H;SO; đặc nhất thiết phải cho rất từ từ axit vào 
nước, chứ không được cho nước vào axit, lúc đó nước sôi, bắn tung toé gây tai nạn. 


Axit sunfuric đặc thường dùng có nồng độ 98%, khối lượng riêng 1,84 g/ml. 
Axit không nguyên chất thường có màu vàng nâu do bị lẫn tạp chất, đặc biệt là các 
chất hữu cơ bị cháy thành than. 


©) Tính chất hoá học 
~ Tính axit 


H;SO¿ là một đa axit, khi tan vào nước phân li theo 2 nấc : 


H;SO¿ + HạO —› HạO” + HSO{ 
HSO2 + HạO  HạO! + SO2” 


Nấc thứ nhất phân li hoàn toàn, còn hằng số axit ứng với nấc thứ hai là 12.102, 


Công thức oleum phụ thuộc vào hàm lượng SO;. Công thức tổng quát là 
H;SO,.n§O¿. Ví dụ khi n.= I ta có axit dạng H;S;O; (axit đisunfuric hay 
pirosunfuric). 

H;SO¿ tác dụng với các bazơ tạo thành muối axit hoặc muối trung hoà và 
nước. Ví đự : 


H;SO¿ + NaOH -› NaHSO¿ + H;O 


H;SO, + 2NaOH —› Na;SO¿ + 2H;O. 


103 


H;SO, tác dụng với các oxit bazơ, các muối của axit yếu hoặc axit mạnh 
nhưng với điều kiện tạo thành muối sunfat kết tủa : 


MgO + H;SO; -> MgSO, + HạO 
MgCO; + H;SO¿ —› MgSO, + HạO + CO;Ÿ 
H;SO; + BaCl; —> BaSO„} + 2HCI. 


~ Tính oxi hoá khử 


H;SO¿ đặc (nhất là khi đun nóng) là một chất oxi hoá mạnh. Nó oxi hoá được 
cacbon thành CO;, lưu huỳnh thành SOs, oxi hoá HI, HBr thành lạ, Br; (nhưng 
không oxi hoá được HC]) : 


C + 2H;§O, -> CO; + 2SO; † + 2H;O 
S+ 2H;SO; —› 3SO;Ÿ + 2H;O 

2HBr + H;SO/ —> Br; + SO;Ÿ + 2H;O 
2HI + H;SO; —> I; + SO;† +2H„O. 


ˆ Khi đồ H;SO¿ đặc vào một số chất hữu cơ như đường, tinh bột, .... 
hết các chất này bị cháy “thành than” do H;SOx hút nước. 


thì trước 


CaH;;Ð¡i —p G-qc2 12C+ 11H2O 


Và sau đó cacbon bị oxi hoá tiếp theo phản ứng ở trên. H;SO, đặc tác dụng với 
bạc và các kim loại đứng trước bạc trong dãy thế điện hoá. Đối với kìm loại cém 
hoạt động (đứng sau hiđro) thì HạSO¿ chỉ bị khử tới SO;, còn các kim loại aoạt 
động thì có thể đến S, HạS. 

Ví dụ : 


Cu + 2H;§O/ gạc, sạn —> CuSO¿ + SO;Ï + 2H2O 


Zn +2H;SO, -› ZnSO, + SO;† + 2H;O 
3Zn + 4H;SO, -> 3ZnSO¿ + Sử + 4H:O. 


4Zn + 5H;SO, —› 4ZnSO; + HS + 4HạO 
Chú ý rằng axit sunfuric bị khử một phần bởi hidro, do đó không được dùng 
H;SO¿ đặc để làm khô Hạ. 


Đối với các dung dịch H;SO, loãng thì các ion H” của H;SO; đóng vai trò 
chất oxi hoá, do đó nó chỉ tác dụng với các kim loại đứng trước hiđro, không tác 
dụng được với C, S, HI, HBr. Ví dụ với Zn : 


Zn + H;SO¿ jgạn; > ZnSO; + HT 
H;SO¿ đặc, nguội không tác dụng với AI, Fe, còn HạSO đặc, nóng tác dụng 
với AI, Fe tạo thành Alz(SO¿)s, Fe(SO¿);. Nhớ rằng dung dịch H;SO¿ loãng tác 
dụng với Fe tạo ra FeSO¿ và Hạ. 
d) Các muối của axit suniuic 
Axit sunfuric tạo được hai loại muối : muối trung hoà (sunfat) và muối axit 
(hiđrosunfat, bisunfat). 


Các muối sunfat tan tốt, trừ Ba§O¿, SrSO¿ và PbSOx thực tế không tan. 
â úi % ty “ 7, 

aSO, tan ít. Tích số tan của chúng là Tpaso,= 11.10”; Tạygo, = 3/210 ; 
Tpygo, = I,6.1075 và Tcaso, = 1,3.10'!. Các muối sunfat quan trọng nhất là : 

~ Na;SO¿ khan dùng nấu thuỷ tỉnh ; tỉnh thể Na;SO¿.10H;O (còn gọi là muối 
Glauber). ụ 

~ MgSO/ có trong nước biển, được dùng làm thuốc xổ. 

~ (NH¿);SO;¿ là một loại phân đạm. 

~ Cu§O, khan màu trắng, còn CuSO¿.SH;O có màu xanh ; lợi dụng tính chất 
này để nhận biết vết nước trong xăng dầu, benzen. ... Dung dịch CuSO¿ loãng. 
được dùng để trừ sâu và khử trùng các hạt giống trước khi gieo. 


105 


~ CaSO, : Trong tự nhiên ta gặp nó dưới dạng khoáng vật gọi là thạch cao 
CaSO,.2H;O. Khi đun nóng tới 150 - 170°C, thạch cao mất 3/4 nước kết tỉnh và 
trở thành thạch cao nung nhỏ lửa hoặc alebat (thạch cao mịn) 2CaSOx.H;O. Nếu 
nhào alebat với nước ta được khối nhão, sau đó rắn lại thành dạng CaSO.2H;O, 
lợi dụng tính chất này người ta đúc các tượng thạch cao, và làm bột bó xương gãy. 

Nếu nung thạch cao ở nhiệt độ cao hơn ta thu được thạch cao khan. 

“Thạch cao là một nguyên liệu quan trọng để sản xuất xi măng. 

Các muối hidrosunfat dạng rắn chỉ có hiđrosunfat kim loại kiểm. Đặc biệt 
PbSO¿ tan trong H;SO¿ đặc thành muối Pb(HSO,);. 

e) Nhận biết axit sunfuric và các muôi sunfat 

“Thuốc thử tốt nhất là các muối bari tan như BaCl;, vì nó tạo với ion SOT" kết 


tủa trắng không tan trong các axit, kể cả axit mạnh : 
Ba?" + SOẠ” —› BaSO¿Ỷ trắng 


&) Ứng dụng và sản xuất H;SO, 

Axit sunfurie chủ yếu được dùng để sản xuất phân bón, do đó trong công 
nghiệp người ta xây dựng các tổ hợp sản xuất H;SOx và phân bón supephotphat và 
uamoni sunfat. Axit sunfuric được dùng để điều chế các axit và các muối vô cơ 
khác như muối của axit cìohiđric, nitric, photphoric, nhiều hợp chất hữu cơ như 
phẩm nhuộm, chất tẩy rửa tổng hợp,... Axit sunfuric còn được dùng trong công 
nghiệp dầu mỏ, luyện kim, dược phẩm. 


Axit sunfuric là một trong những hoá chất cơ bản quan trọng nhất của công 
'_ nghiệp hoá học vì lượng tiêu thụ rất lớn (hơn 100 triệu tấn năm trên toàn thế giới), 
các nguồn nguyên liệu phong phú và giá thành rẻ. 


Trước đây H;SO¿ được sản xuất theo phương pháp nitro hoá : dùng NO; oxi 
hoá SO; khi có mặt nước : 


SO; + NO; + H;O —> H;SO; + NO 


Khí NO lại tác dụng với oxi không khí thành NO; và quá trình lại tiếp diễn. 


106 


Ngày nay axit sunfuric được sản xuất theo phương pháp tiếp xúc. Nguyên tác 
của nó là oxi hoá SO; bằng O; khi có mặt chất xúc tác V;O, : 


2§O; + O; + 2SO; AH=-197kJ 


Sau đó cho SOx hợp nước : SO; + H;O —> H§O, 
Quy trình sản xuất H;SO¿ trong công nghiệp gồm các giai đoạn sau : 
— Sản xuất SO; 
Nguồn SO; lấy từ việc đốt các quặng sunfua như pirit FeS;. CuFeS;, ZnS.... Ví 
dụ: 
4FeS; + IIO; ~> 2Fe;O; + 8SO;? 


Nếu nguyên liệu đem đốt là pirit thì SO; thu được chứa nhiều hợp chất có hại 
(các hợp chất của asen, photpho) làm “đầu độc” chất xúc tác, nên phải lọc hết bụi 
bằng tháp lọc điện (gồm các lưới kim loại tích điện dương và dây dẫn tích điện âm ; 
thế hiệu rất lớn, khoảng 50 000 von), lúc đó các hạt bụi bị tích điện ấm và bị hút 
bởi tấm lưới kim loại và làm khô. 

Nếu SO; được điều chế bằng cách đốt lưu huỳnh thì không cần qua giai đoạn 
làm sạch. 

Một lượng lớn SO; lấy được từ các khí lò khi đốt cháy than đá chứa lưu 
huỳnh. Một lượng đáng kể SO; lấy từ thạch cao : 


2CaSO, —!#C ,2CaO +2SO,†+O,†. 


Nhớ rằng khi nung thạch cao với hỗn hợp FezO¿, Al;O¿, SiO; theo tỉ lệ thích 
hợp ta thu được xi măng. 
— Sản xuất SO; 


Hỗn hợp lưu huỳnh đioxit (SO;) và không khí sau khi đã làm sạch được đốt 
nóng nhờ khí thoát ra từ tháp tiếp xúc, sau đó được đưa vào tháp tiếp xúc. Sự oxi 
hoá SO; thành SO¿ xảy ra trên chất xúc tác (V;Os) toả ra một lượng nhiệt lớn. 


2SO; + O; =: 2SO; AH=-~197 kJ 


107 


Thông thường lượng O; dư nên cân bảng chuyển dịch về phía phải. Ở khoảng 
350 ~ 400°C, hiệu suất chuyển SO; thành SO; đạt 95 — 97%. 

— Sản xuất HạSO, 

'Về nguyên tắc, có thể cho SO; từ tháp tiếp xúc đi ra (sau khi trao đổi nhiệt với 
hỗn hợp SO; và không khí) hấp thụ nước để tạo thành H;SO/ : 

SO; + HạO —› H;§O, AH=~89,2 kỊ 

Nhưng vì phản ứng này toả nhiều nhiệt làm nước bay hơi tạo với SO; những 
giọt nhỏ HạSO„ như sương mù khó lắng xuống, nên người ta không dùng nước mà 
dùng dung dịch HạSO¿ 96 - 98% để hấp thụ SO; thành oleum có công thức tổng 
quát H;SOx.nSO¿. (xem phần tính chất của H;SO¿) 


Axit sunfuric sản xuất ra thường chứa 18 - 20% SO; tự do. Từ đây người ta 
pha thành các dung dịch H;SO„ nồng độ khác nhau. 


Hình 15 là sơ đồ sản xuất H;SO¿ theo phương pháp tiếp xúc 


Hình 1Š ~ 1. Lò đốt pirit. 2. Tháp lọc điện: 3. Tháp rửa. 4. Tháp lọc điện ướt. 
5. Tháp sấy — trao đổi nhiệt. 6. Tháp tiếp xúc. 7. Tháp hấp thụ oleum. 
'Vấn đề an toàn lao động khi sản xuất axit sunfuric cần được lưu ý : hàm ượng 
SO; và các khí độc khác ; axit đặc làm cháy bỏng da ; vấn đề điện cao thế. 
Khi bị bỏng H;SO; đặc, cần rửa ngay chỗ bỏng bằng vòi nước mạnh, sau đó 
tầm ướt bằng dung dịch sođa 5%. 


108 


BÀI TẬP. 
§1. Một vài đặc điểm của nhóm VIA 

10.1.4Irong nhóm VỊA, đi từ oxi tới telu, những tính chất sau đây biến đổi như thế 

nào ? Giải thích. 

— Bán kính nguyên tử. 

— Độ âm điện. 

~ Tính kim loại. 

— Các axit có công thức chung H;X (trong đó X là các nguyên tố nhóm VIA). 

10.2. Hãy kể mỗi loại một hợp chất trong đó oxi có số oxi hoá -2, =l, +l, +2 và 
lưu huỳnh có số oxi hoá ~2, —, +2, +4. +6. 

Viết công thức cấu tạo và công thức electron của các hợp chất trong đó oxi có 
số oxi hoá l và lưu huỳnh có số oxi hoá ~2. 

10.3. Viết công thức cấu tạo và công thức electron của SFạ. Cho biết các liên kết 
§-F đều đồng nhất và góc liên kết F-S—F đẻu bằng 90, hãy viết mô hình - 
phân tử của SE. 

10.4. Cho dãy các axit H;SO¿, H;SeO; H;TeO¿. Hỏi độ mạnh của các axit tăng, 
dần hay giảm dần, tại sao ? 

10,5. Hãy giải thích tại sao ở nhiệt độ thường HS (M = 34 g/mol), HạS (M = 8l g/mol), 
'H;Te (M = 129,6 g/mo]) là chất khí, còn HạO (M= 18) lại là chất lỏng. 

§2. Oxi 


10.6. Cho biết trong phân tử O; có 2 electron độc thân, còn trong phân tử O¿ thì 
không có, viết công thức electron của O; và O¿. 


10.7. Viết công thức cấu tạo và công thức electron của CO, có thể xem cacbon và 
oxi hoá trị II được không ? 


10.8. Viết công thức electron của các ion O?”. O$~. O;: 


109 


10.9, Phân biệt O; và O; bằng phương pháp hoá học. 

Trong một bình kín dung tích không đổi V, chứa O; và O; ở áp suất P\, nhiệt 
độ Tị. Nung nóng bình một thời gian để phân huỷ hoàn toàn O; thành O rồi đưa 
nhiệt độ bình vẻ nhiệt độ Tị, áp suất trong bình lúc này là P„. Lập biểu thức fính % 
O¿ trong hỗn hợp đầu theo P\, P;. 

10.10. Hãy nêu các ứng dụng chủ yếu của oxi và ozon. 
10.11. Ozon là một chất oxi hoá mạnh, hãy viết các phương trình hoá học khi cho 
ozon tác dụng với : 

a) F thành I; trong môi trường trung tính. 

b) Ï thành I; trong môi trường axit. 

e) Lưu huỳnh thành axit sunfuric (môi trường ẩm). 

10.12. Nếu thu gom tất cả ozon có trong khí quyển thì chỉ đủ phủ bề mặt Quả Đất 
một lớp dày 0,3 em. Tính tổng số phân tử ozon có trong khí quyển, với giả 
thiết ozon ở đktc (gợi ý : công thức tính bề mặt hình cầu § = 4nR?). 


10.13. Hồn hợp khí A gồm O; và O; có tỉ khối so với Hạ bằng 20. Để đốt cháy 
hoàn toàn V lít metan cần 2,8 lít hỗn hợp A. Tính V, biết các thể tích khí được 
đo ở đktc. 


10.14. Bàng cách nào có thể điều chế được O; từ dung dịch NaOH, từ dung dịch 
H;SO¿, từ dung dịch KMnO¿, từ KMnO/ rắn, và từ hỗn hợp N„, CO¿, O; ? 


10.15 Khí nitơ bị lẫn một ít tạp chất là oxi. Hãy kế ít nhất 3 chất có thể dùng để 
loại oxi, viết phương trình hoá học . 


§3. Lưu huỳnh 


10.16. Viết các phương trình hoá học khi cho lưu huỳnh tác dụng (ở nhiệt độ thích 
hợp) với Na, Fe, AI và khi cho các sunfua thu được hoà tan vào nước. 


10.17. Tại sao những vật bằng bạc bị xám đen khi để trong không khí bị ô nhiễm 
ES ? Viết phương trình hoá học. 


119 


1018. Viết công thức electron của các chất : SO›, S;O, SU, biết rằng trong phân 
tử của chúng không có electron độc thân. 


1019. Dung dịch A chứa các ion : Na”, Cu””, Ag`, AI“, Mẹ””. Cho dung dịch A 
tác dụng với HCI dư được kết tủa B và dung dịch C. Cho khí H;S sục qua dung. 
dịch C được kết tủa D và dung dịch E. Thêm NH; vào dung dịch E được kết 
tủa F và dung dịch G. Thêm (NH,);CO; vào dung dịch G được kết tủa H. 

Viết 


ác phương trình hoá học dưới dạng ion. 

10.20. Biết nhiệt độ sôi của cacbon đisunfua CS; là 46.20°C, hằng số nghiệm sôi 
của nó là 2,37. Hoà tan 5,12 gam lưu huỳnh vào 100 g CS; thì nhiệt độ sôi của 
dung dịch là 46,67°C. Tính khối lượng phân tử của lưu huỳnh và xác định một 
phân tử lưu huỳnh gồm mấy nguyên tử S. 

10.21. Ở 900°C, tỉ khối hơi lưu huỳnh so với không khí bảng 2,207. Hỏi một phân 
tử lưu huỳnh ở trạng thái hơi (ở 900C) gồm mấy nguyên tử. 

10.22. Lấy các ví dụ để mính hoạ các chất sau dây đóng vai trò chất oxi hoá hay 
chất khử trong các phản ứng hoá học : S, HạS. SO;, H;SO;. 

10.23. Một đặc điểm lí thú của lưu huỳnh là một số hợp chất của lưu huỳnh hoà 
tan (tác dụng) được với lưu huỳnh, ví dụ : 

Naạ§ + S—› NazS; 
Na¿SO¿ + S —> NazS;O;. 
Viết công thức cấu tạo và công thức electron của Na;S;, Na;SO; và NazS,O3. 

10.24. Cho khí clo sục qua 200 ml dung dịch KI tới dư. Để phản ứng hết với lượng 
1; thoát ra, cần dùng 25 ml dung dịch Na›S;O 0,1 M. Tính nồng độ mo] của 
dung dịch KI ban đầu. 

10.25, Mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H;SO„ 98%. Hỏi mỗi ngày nhà máy 
tiêu thụ bao nhiêu tấn tỉnh quặng pirit chứa 96% FeS; và hiệu suất điều chế 
H;SO, là 90% ? ` 


11 


10.20. Biết nhiệt độ sôi của cacbon đisunfua CS; là 46,20°C, hằng số nghiệm sôi 
của nó là 2,37. Hoà tan 5,12 gam lưu huỳnh vào 100 g CS; thì nhiệt độ sôi của 
dung dịch là 46,67°C. Tính khối lượng phân tử của lưu huỳnh và xác định một 
phân tử lưu huỳnh gồm mấy nguyên tử S. 

10.21. Ở 900°C, tỉ khối hơi lưu huỳnh so với không khí bằng 2,207. Hỏi một phân 
tử lưu huỳnh ở trạng thái hơi (ở 900°C) gồm mấy nguyên tử. 

10.22. Lấy các ví dụ để minh hoạ các chất sau đây đóng vai trò chất oxi hoá hay 
chất khử trong các phản ứng hoá học : S, HạS, SO;, HSO;. 

10.23. Một đặc điểm lí thú của lưu huỳnh là một số hợp chất của lưu huỳnh hoà 
tan (tác dụng) được với lưu huỳnh, ví dụ : 

Na¿S + §— Na;S; 
NaaSO¿ + S — NaaS;Oa. 
'Viết công thức cấu tạo và công thức electron của Na;S;, Na;SO và NazSz0a. 

10.24. Cho khí clo sục qua 200 ml dung địch KI tới dư. Để phản ứng hết với lượng. 
1; thoát ra, cần dùng 25 ml dung dịch Na;S;O; 0,1 M. Tính nồng độ mol của 
dung dịch KI ban đầu. 

10.25. Mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H;SO, 98%. Hỏi mỗi ngày nhà máy 
tiêu thụ bao nhiêu tấn tỉnh quặng pirit chứa 96% FeS; và hiệu suất điêu chế 
HạSO/ là 90% ? 

10.26. Để trung hoà 0,826 gam oleum cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,17 M. 
Tính tỉ lệ số mol giữa SO; và H;SO¿ trong mẫu oleum đó, tức tìm công hức 
của oleum. 

10.27. Trộn m gam bột sắt vơi p gam bột lưu huỳnh rồi nung ở nhiệt độ cao 
(không có mặt oxi). Hoà tan hỗn hợp thu được sau khi nung bằng dung lịch 
HCI dư được chất rắn A, dung dịch B và khí C. Chất rắn A nặng 0,8 g ; kí C 
có tỉ khối so với H; bằng 9. Cho khí C từ từ qua dung dịch Pb(NO); thấy tạo 
thành 23,9 g kết tủa. 


€) Cho dung dịch H;SO; loãng tác dụng với các chất : Zn, Cu, CuO. Quan sát 
hiện tượng xảy ra. 


d) Cho H;SO, đặc tác dụng với Cu khi dun nóng. SO; rất độc nên cần làm thí 
nghiệm trong tủ hốt. 

Thí nghiệm 2. Khảo sát sự tạo thành một vài muối sunfua 

Dùng bình kíp để điều chế H;S : Cho dung dịch HCI từ từ vào FeS (HS rất 
độc nên phải làm trong tủ hốt). Sau đó sục khí H;S (rất từ từ, từng bong bóng) 


lần lượt qua các dung dịch Pb(NO);, CuCl;, SnCl;, CdSO¿. Quan sát màu của các 
kết tủa. 


Ghỉ chú : Có thể thay HS bằng dung dịch Na;S. 
Thí nghiệm 3. Nghiên cứu tốc độ phản ứng 
Lấy phản ứng phân huỷ Na;S;O; bảng axit clohiđric : 
Na;S;O; + 2HCI —> 2NaCl + S + SO; + H;O. 
Quan sát tốc độ phản ứng theo hàm lượng S thoát ra làm dục dung dịch. 
a) Thay đổi nồng độ dung dịch HCl : rất loãng, loãng, đặc. 
b) Thay đổi nhiệt độ : để nguội, đun nhẹ 30 - 40°C , đun nóng mạnh hơn 
70 ~ 80°C. 


Ghỉ chú : Nếu có điều kiện thử tính chất làm mất màu nước brom của SO¿. 


8A-TLKCHOA10-T2 113 


Chương XI 
NHÓM NITƠ - PHOTPHO 


§1. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA 


Nhóm VA trong bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố nitơ (N), photpho (P), 
asen (As), antimon (Sb) và bitmut (Bì). 


Một số tính chất của các nguyên tố trong nhóm được liệt kê trong bảng sau đây : 
Bảng 6. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm VA. 


Sốh Trang Nhiệt đô [ Bán kính | Nâng ] 
Nguyên xe ti tp | A nóng | nguyên | Cấu hình | lượng ion | Độàm 
tố | YP | hgở u | chảy o |eleetron| hoá | đin 
20PC, lat đ®œ |tửừ(A) (k1/mol) 
Ƒ 
N H khí | Không | -210 | 0/70 | 2322p” | 1402 34 
P 15 rán |ưấng đồ| „42 110 | 323p” | 1012 | 24 
L tráng) | 
, vàng, 223 
As 33 rán xăm 814 121 4s“4p 947 24 
vàng, 4.5 
$b s1 dán | Vạn | 631 lái | 525p | 834 lọ 
Bì ] 83 tấn | xám | 271 146 | sềs 703 18 
Nhận xét : 


1. Cất hình electron. Các nguyên tố nhóm VA đều đặc trưng bằng cấu lình 
electron lớp ngoài cùng ns”np` 


11] [Ị?JI? 


ns np” 


Với cấu hình electron đó, có thể thấy được rằng các nguyên tố trong nhón có 
nhiều trạng thái oxi hoá : 


~ Trạng thái oxi hoá ~ 3 khi tạo thành hợp chất ion với các kim loại điển tình 
(MgaNạ, CayP;,...) hoặc khi tạo thành hợp chất cộng hoá trị với hiđro (NH), PH...) 


114 8B-TLKCHOL10-T2 


— Trạng thái oxi hoá + 3, + 5 khi tạo thành hợp chất cộng hoá trị với flo, oxi 
(NF;, PF;, NạO;, NạOs, PạOs, P;O:,...) 

2. Sự biến đổi tính chất trong nhóm tuân theo quy luật chung : 

Theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử táng dần, tính phi kim giảm 
dần (độ âm điện giảm) đồng thời tí\h kim loại tăng dần (năng lượng ion hoá giảm). 

Trong nhóm, nitơ và photpho là những phi kim, vì vậy các oxit của nitơ và 
photpho (NO¿, N;Os, PzOs,...) là những oxit axit, hiđroxit của chúng là những 
axit (HNO¿, HaPO/,...). 

Asen có tính phi kim trội hơn tính kim loại, vì vậy oxit của asen (As;O;) là 
oxit lưỡng tính trong đó tính axit trội hơn tính baZơ. 

Antimon có tính phi kim yếu hơn tính kim loại vì vậy oxit của nó (SbạOa) là 
oxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit. 

Còn nguyên tố cuối nhóm là bitmut đã là một kim loại, oxit của nó (BiạOa) là 
OXit baZơ, 


§2. NITƠ 


Cấu hÌnh electron 1s 2”2p” 
†\ T†|ỊT|T 
252 2p` 


Nguyên tố nitơ tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị }ÌN và }ŠN với tỉ lệ 272 : 1. 


Phân tử nitơ gồm hai nguyên tử liên kết với nhau băng ba liên kết cộng hoá trị 
N? N hay N =N (liên kết ba), năng lượng liên kết là 946 kJ/mol. 


[~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Nitơ, N; là một khí không màu, không mùi, không vị, chiếm khoảng 75% về khối 
lượng và 78% về thể tích không khí. Nitơ tan rất ít trong nước, ở nhiệt độ thường, 1 lít 
nước chỉ hoà tan được 23 ml nitơ. Nitơ hoá lỏng ở ~I96°C và hoá rắn ở ~210C. Nó 
không duy trì sự cháy và sự hô hấp. 


115 


lI~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Vì có liên kết ba với năng lượng liên kết lớn nên phân tử nitơ rất bền, chỉ ở nhiệt 
độ rất cao mới phân li thành nguyên tử. Do vậy, ở nhiệt độ thường N; khá trơ về mặt 
hoá học, nhưng ở nhiệt độ cao, nitơ trở nên hoạt động hơn và có thể tác dụng với 
nhiều chất khác. h 

1. Tác dụng với kim loại 

Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với nhiều kim loại hoạt động tạo ra những 
nitrua kim loại. 

9 

Víidụ: N;+3Mg —50”C ›MgN; 

` magie nitrua 

Các nitrua kim loại là những tỉnh thể ion, trong đó có ion âm nitrua NỶ” và các 
ion dương kim loại. 

2. Tác dụng với hiđro 

Ở nhiệt độ cao, áp suất lớn và có xúc tác, nitơ tác dụng trực tiếp với hiđro tạo. 
thành amoniac, NH; là một hợp chất cộng hoá trị trong đó nitơ thể hiện số oxi hoá -3. 


Nạ+3H, —”:¬› 2NH, , 
3. Tác dụng với oxi 
Ở nhiệt độ rất cao, nitơ tác dụng trực tiếp với oxi tạo ra nitơ oxit 
Nạ+O; — Bồ tưng đến , 2NQ, 
Ngoài ra nitơ còn có một số oxit khác như N;O (đinitơ oxit) ; N;Oa (đnitơ 


trioxit) ; NO; (nitơ đioxiÐ) ; N;Os (đinitơ pentaoxit), trong đó nitơ có số oxi hoá từ +l 
đến +5. 


4. Đối với các phi kim khác 


Nitơ tạo thành hợp chất với hầu hết các phi kim khác như : NCI,, NF;, NƠ¿.... 
nhưng thường không có phản ứng trực tiếp. 


116 


III= TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN - ĐIỀU CHẾ - ỨNG DỤNG 

Mặc dù ở trạng thái tự do, nitơ rất phone phú, nhưng chỉ có một lượng rất nhỏ hợp. 
chất của nitơ tồn tại trong vỏ Trái Đất và tất cả các sinh vật đều chứa nitơ. Trong số 
các hợp chất vô cơ của nitơ thì đứng hàng đầu là KNO; và NaNO¿. Hầu hết các mỏ 
NaNG) tập trung ở Chilê (Nam MI). 

Trong công nghiệp, người ta điều chế nitơ bằng cách hạ nhiệt độ xuống rất thấp 
để hoá lỏng không khí. Sau đó nâng dân nhiệt độ lên tới =196°C thì nitơ sôi và bay 
lên, còn lại oxi vì nó có nhiệt độ sôi cao hơn (183C). Phương pháp đó gọi là cất 
phân đoạn không khí lỏng. 

Nitơ thu được bằng phương pháp này còn lẫn oxi, agon và hơi nước. 

Người ta phải tỉnh chế bằng cách cho hỗn hợp khí trên đi qua đồng nung nóng, 
oxi sẽ kết hợp với đồng để tạo thành đồng(II) oxit (CuO) ; sau đó làm khô bằng, 
điphotpho pentaoxit P„Os. Đó là một chất hút nước rất mạnh. Agon còn lại rất trơ về 
mặt hoá học nên sự có mặt của nó không gây trở ngại gì. 

Trên thị trường, người ta bán nitơ trong các bình khí nén. 

Trong phòng thí nghiệm, muốn điều chế một lượng nhỏ nitơ tỉnh khiết người ta 
nhiệt phân dung dịch bão hoà muối amoni nitrit theo phản ứng : 

c3 43 0 
NH,NO, —> N, +2H;O 

Mặc dù việc điều chế nitơ bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 
cho sản phẩm có giá thành tương đối rẻ, nhưng vì quy mô sử dụng nitơ ngày càng 
tăng nên người ta đang nghiên cứu tìm ra những vật liệu làm màng có thể cho oxi đi 
qua mà giữ nitơ ở lại. 

Đó sẽ là phương pháp điều chế nitơ đơn giản và rẻ hơn. 


—— 


Màng thấm oxi 


Không khí 


O; 


Hình 16. Sơ đồ tách oxi và nitơ bằng phương pháp màng. 


117 


Ứng dụng của nitơ 
Nitơ là một nguyên liệu rất quan trọng trong công nghiệp hoá học. 
~ Phần lớn nitơ sản xuất ra được dùng để tổng hợp amoniac NHạ. 


~ Nhiều ngành công nghiệp như luyện kim, điện tử, thực phẩm dùng nitơ để tạo 
môi trường trơ (không có chất oxi hoá) khi đóng gói thực phẩm, rượu,.. 

— Khoảng 10% nitơ sản xuất ra được hoá lỏng (ở nhiệt độ —196°C) để bảo quản 
các vật sống (như máu, tỉnh dịch...) và làm đông cứng các chất dẻo như cao su để có 
thể nghiền thành bột. 

Gần đây, người ta dùng nitơ lỏng làm môi trường tạo ra những chất siêu dẫn. 


§3. HỢP CHẤT CỦA NITƠ VỚI 
HIĐRO - AMONIAC - MUỐI AMONI 


I~ CẤU TẠO PHÂN TỬ 


Trong phân tử amoniac NHạ, nitơ tạo thành ba liên kết với ba nguyên tử hiđro. 
Phân tử NH; có cấu tạo hình chóp mà đáy là một tam giác đều trong đó nguyên tủ N 
ở đỉnh của hình chóp, ba nguyên tử hiđro ở các đỉnh của đáy tam giác đều. Góc 


— ø 
HNH = 1079, độ dài liên kết N — H khoảng 1,4 A.. 


sẽ 
` N LI4A 
H bà 
gh 107 
H 


Hình 17. Cấu tạo phân từ của NHạ 


NH; là một phân tử phân cực. 


118 


II~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Amoniac là một khí không màu, mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí, nhiệt độ 
nóng chảy là ~77,7°C. 

Là một phân tử phân cực, hơn nữa lại tạo thành liên kết hiđro với nước nên nó rất 
dễ tan trong nước : ở 0C, L lít nước hoà tan 1200 lít NH; ; ở 20°C, 1 lít nước hoà tan 
700 lít NHạ. Dung dịch NH; trong nước có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng 
của nước. Dung dịch NH; đậm đặc trên thị trường thường có nỏng độ 25% vẻ khối 
lượng và d=0,91. 

Tính tan của NH; trong nước có thể chứng minh bàng thí nghiệm phun nước 
(hình 18) : 


Vòi phun nước 


'Ống thuỷ tỉnh 
Bình cầu dầy 


Áp suất không khí 
LNNNI _ 


Hình 18. Thí nghiệm chứng minh tính tan trong nước của amoniac 

Một bình khí được nạp đầy NH; khô, được úp ngược trên một chậu nước đã nhỏ. 
sẵn mấy giọt phenolphtalein. 

Khi amoniac tan trong nước thì mực nước dâng lên trong ống và phun thành tia 
nước màu hồng vì dung dịch NH; có tính bazơ. 

Do nitơ có độ âm điện lớn (chỉ sau flo và oxi), phân tử NH; phân cực mạnh, nên 
chúng có khả năng tạo thành liên kết hiđro với nhau. Vì vậy nhiệt độ nóng chảy, nhiệt 
độ sôi cao hơn nhiều so với các hợp chất tương tự như PH;, AsH; (xem phần liên kết 
hiđro — chương Ï]). 


119 


III  TÍ\H CHẤT HOÁ HỌC 


1 Phản ứng kết hợp : Trong phân tử NHạ, nguyên tử N còn một cặp electron 
không lên kết, vì vậy, nó đễ &ếf hợp với các chất khác bằng liên kết cho-nhận. 
r # 
H:N:+H* ¬|m:&:ã| ba|n 


+ 
-ả| 
H H 


Trcng phản ứng trên ta thấy NH; có khả năng nhận proton. Vậy nó là một bazZ 
(theo Bonstet). 


4) Phản ứng với nước 


Ví lụ: NHạ+H” ——› NHị 
ion amoni 


zZ—Zz-*z 


Khi tan trong nước, amoniac kết hợp với ion HỶ của nước tạo thành ion amoni và 
ion hifoxit làm cho dung dịch có tính bazơ : 


NH; + HO NH2 +OH~ 
Hằng số điện li của NH; trong nước ở 25°C là : 
NH¿ |ÌOH" 
Kz 
[NH; J[HạO] 
Như vậy dung dịch NH; trong nước là một bazơ yếu. 
È)Phản ứng với axit 
Ánoniac dễ dàng kết hợp với các axit tạo thành các muối amoni 


=1,8107 


NHạ + HC ——>NH,CI 
muối amoni clorua. 


NHạ + HNO¿ ——>NH„NO; 
muối amoni nitrat 
2NH; + H;SO, ——>(NH,);SO,,.... 
muối amoni sunfat 
“tong các phản ứng trên, NH; đều nhận proton của axit, nó thể hiện tính bazơ 


20 


2. Amoniac là chất khử 
Khi cho khí NHạ đi qua đồng(II) oxit (CuO) đun nóng, amoniac bị oxi loi thành 
nitơ (N;) còn CuO bị khử thành đồng (Cu). 


2NH; +3CuO —Ứˆ_ >3Cu + 3H;O +N; 
(màu đen) _ (đỏ hồng) 


AM“ al/u 1⁄2 


Hình 19. Thí nghiệm chứng minh tính khử của amoniac. 

Phản ứng cũng xảy ra tương tự đối với oxit chì và oxit sắt. Thí nghiệm 13y được 
dùng để chứng minh rằng NHạ chứa nitơ. 

3. Phản ứng đốt cháy amoniac 

— Đốt cháy amoniac trong oxi : 

4NH;+3O; ——»2Nạ+6HạO — AH=-1/27.100KJ/mÌNH, 

— Nếu khi đốt có thêm platin nung nóng làm xúc tác, phản ứng sẽ cho sắr. 

phẩm khác : 


4NH; + 5O; ——>4NO + 6H;O AH =~904kI/ml NH, 
Phản ứng trên là cơ sở của việc điều chế axit nitric từ amoniac. Đó là một phảr 
ứng rất quan trọng trong công nghiệp. 
4. Phản ứng tạo phức chất 


Vỉ trong phân tử NHạ, nitơ còn một cặp electron không liên kết nên nó dễ tạc 
phức chất với các chất khác bằng kiên kết cho - nhận. 


Chẳng hạn trong dung dịch nước, NH; hoà tan kết tủa đồng hiđroxit, Cu(OH); tạo 
ra một phức chất tan, màu xanh đậm. 


Cu(OH); +4NH; ——>[Cu(NH,);]Í(OH);] 
kết tủa màu xanh phức chất tan màu xanh đậm 
5. Cách nhận ra amoniac 
a) Amoniac làm giấy quỳ đỏ tẩm ướt hoá xanh. 
b) Khi cho khí NH; tiếp xúc với khí hiđro clorua thì thấy xuất hiện một đám khói 
trắng đậm đặc tạo ra bởi các hạt NH„Cl sinh ra trong phản ứng : 


NH; (khí) + HCI (kh? —> NHạCI (rắn) 


IV~ MUỐI AMONI 

Muối amoni là sản phẩm của phản ứng giữa amoniac và các axit. Muối amoni 
là những hợp chất ion trong tỉnh thể gồm các cation amoni (NH‡ ), và các anion 
gốc aXÍL. 

Cũng như muối của các kim loại kiểm, tất cả các muối amoni đều dễ tan trong 
nước. Các muối amoni đều là những chất điện li mạnh, trong nước điện li gần như 
hoàn toàn. 


NHạC ——> NHị +CI” 
(NH,);SO, ——> 2NH] +SO2” 
1. Tác dụng với bazơ 
Muối amoni tác dụng với bazơ kiểm tạo ra NH;. 


Ví dụ : Cho muối amoni sunfat (NH,);SO; vào dung dịch NaOH rồi đun nhẹ sẽ 
có khí NHạ bay lên làm xanh giấy quỳ đỏ. 


(NH,);SO, +2NaOH ——>2NH;† + 2H;O + Na;SO, 


122 


R h 

hay NHẬ +OH ——»NH; † +HạO 

Trong phản ứng trên, ion NH‡ nhường proton cho ion hiđroxit : vậy NH là 
axit còn OH” là bazơ. 

Người ta dựa vào phản ứng trên để nhận biết ion NHị và điều chế NH; trong 
phòng thí nghiệm. 

2. Phản ứng phân huỷ 

Muối amoni dễ bị nhiệt phân huỷ. : 

Ví dụ : Đun nóng amoni clorua trong ống nghiệm, nó sẽ bị phân huỷ thành khí 
NH; và khí HCI. 


ø 
NHẠC —Ÿ—>NH; + HCI 


Khi đun nóng một số muối amoni chứa các anion có tính oxi hoá, chúng sẽ bị 
phân huỷ nhanh chóng và đôi khi nổ vì tạo ra một lượng khí lớn và toả nhiệt mạnh : 


ø 
Vídụ: NHẠNO; —Ÿ—>N;+2H;O + 20 
(NH,);CrzOy ——>N; + Cr;O; + 4HạO 
V -ĐIỀU CHẾ AMONIAC 
1. Trong thiên nhiên, NH; sinh ra trong quấ trình thối rữa của các protit trong 
xác sinh vật. Nó cũng được sinh ra trong quá trình phân huỷ ure ttong chất bài tiết của 
sinh vật dưới tác dụng của một số loài vi khuẩn. 


2. Trong phòng thí nghiệm, muốn điều chế một lượng nhỏ amoniac, người ta b 
đun sôi dung dịch amoniac hay cho muối amoni tác dụng với bazơ kiểm. 


Vídụ: (NH,);SO; + Ca(OH); ©; CaSO; + 2NH;Ÿ + 2H;O 


NH,Cl + NaOH = NaCl + NH;† + H;O 
Các phản ứng trên có thể biểu diễn chung bằng phương trình ion. 


123 


NHẬ +OH~ = NH; + HạO 


Việc dùng dư ion hiđdroxit (OH”) và đun nóng (làm giảm nồng độ NHạ) làm 
thuận lợi cho phản ứng dịch chuyển vẻ bên phải. 

3. Trong công nghiệp 

Phương pháp hiện đại là tổng hợp amoniac từ nitơ và hiđro bằng quá trình Habơ 
(Haber). Habơ đề xướng ra phương pháp này năm 1904 và được tặng giải thưởng ' 
Nôben (Nobel) năm 1919. 

4) Nguồn nitơ và hiđro 

~ Nitơ được sản xuất bằng cách cất phân đoạn không khí lỏng. 

~ Hiđro được sản xuất từ khí thiên nhiên (chủ yếu là metan), hơi nước 


Vídu: — CHạ+H;O —50C ›c0+3H, 


CO+H,O cá CO; +H; 
Loại khí CO›, còn lại Hạ. 
Cũng có thể sản xuất hiđro bằng cách cho hơi nước đi qua than đỏ hồng : 


C+H,o —1890°C co „H, 


Loại khí CO, còn lại Hạ. 
~ Giá thành của N; rẻ nên giá thành của NHạ chủ yếu phụ thuộc vào giá củaH;. 
` ` 
b) Phản ứng 
Hỗn hợp I phần nitơ, 3 phần hiđro theo thể tích được nén ở áp suất lớn, nhiệt độ 
cao và có chất xúc tác thì xảy ra phản ứng. 


N;+3H; 


° 
=E 2NH; AH°= -92k] 
Phản ứng trên thuận nghịch, phát nhiệt. 


124 


* Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Vì phản ứng phát nhiệt nên nếu làm lạnh hỗn hợp khí, cân bằng sẽ chuyển dịch 
theo chiều thuận, có lợi cho việc tạo ra amoniac. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp thì tốc độ 
phản ứng diễn ra quá chậm. 

Nhưng nếu muốn tăng nhiệt độ để tăng tốc độ phản ứng thì cân bằng lại chuyển 
địch theo chiều ngược lại, không có lợi cho việc tạo ra NHạ. 

Vì vậy trên thực tế, người ta chọn nhiệt độ thích hợp vào khoảng từ 450° đến 
500C. 

* Ảnh hưởng của áp suất 

"Từ phương trình phản ứng ta thấy : ! mol phân tử nitơ phản ứng với 3 mol phân tử 
hiđo để tạo ra 2 mol phân tử amoniac. Điều đó có nghĩa là sự tạo thành NHạ làm 
giảm số phân tử khí, tức là làm giảm áp suất của hỗn hợp khí. Vì vậy sự tăng áp suất 
làm cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành NH;. Trên thực tế người ta dùng áp suất 
từ 200 đến 1000 at. Ví dụ : 


Tỉ lệ %NH; trong hôn hợp khí cân bằng ở400°C 


Áp suất (aU) 1 10 100 600 1000 
Tỉ lệ % 0444 35 25 65 80 
* Ảnh hưởng của nồng độ 


Nếu nồng độ của chất tạo thành giảm đi thì cân bằng chuyển dịch thẹo chiều 
thuận. Vì vậy NHạ được tạo ra đến đâu, người ta hoá lỏng. đến đấy để cân bằng 
chuyển dịch theo chiều mong muối. 

* Ảnh hưởng của xúc tác 

Muốn tăng tốc độ phản ứng mà không cần phải đưa nhiệt độ lên quá cao người ta 
dùng xúc tác sắt và sắt oxit (thường là FesO¿). 

©) Thực hiện việc tổng hợp amoniac trong công nghiệp 

Dưới đây là sơ đồ của một nhà máy tổng hợp amoniac ở nhiệt độ 500°C, áp suất 
3220 at, hiệu suất tổng hợp NH; đạt 20%. 


125 


: Hình 20. Sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac. 
Các công đoạn chính : 


~— Điều chế hỗn hợp N; và H; theo đúng tỉ lệ số mol 1 : 3, lọc sạch, nén ở áp suất 
320 at. 

~— Sấy nóng hỗn hợp khí lên 500°C rồi cho đi qua chất xúc tác là sắt và sắt oxit 
FesO¿, thêm KOH và AlzO; để tăng cường hoạt động của chất xúc tác. 

„ Tại đây xảy ra phản ứng tổng hợp NH. Nhiệt toả ra được dùng để sấy nóng hỗn 

hợp khí N; và H; mới được đưa vào. 

~ Hỗn hợp sau phản ứng gồm NH;, N; và H; chưa tác dụng hết được làm lạnh để 
hoá lỏng NHạ. NH; lỏng được tách riêng ra, còn N; và H; chưa phản ứng được nén và 
bơm trở lại tháp tổng hợp. 

Nhờ thực hiện chu trình khép kín nên mặc dù tỉ lệ phản ứng chỉ vào khoảng 20 
đến 25%, các khí đưa vào coi như chuyển hoá gần hết. 

Những lò phản ứng lớn tổng hợp được tới 2.000 tấn NH; trong một ngày. Năm 
1980, thế giới sản xuất được 95 triệu tấn amoniac. Ở Việt Nam, NH; được tổng tợp ở 
nhà máy phân đạm Hà Bắc ở áp suất 320 atm và nhiệt độ 500°C. 


126 


VI - ỨNG DỤNG CỦA AMONIAC 

Amoniac là một hợp chất rất quan trọng trong công nghiệp hoá học. 

Amoniac được dùng trực tiếp làm phân bón hoặc dưới dạng các phân amoni như 
NHNO¿, (NH,);SO¿. 

Phần lớn NH; sản xuất trong công nghiệp được dùng để sản xuất HNO;. 

Dùng làm nguyên liệu cho việc chế tạo chất dẻo (nilon). dược phẩm. 

Dùng làm nguyên liệu điều chế hidrazin N;H, (nhiệt độ nóng chảy 2°) là chất 
đốt của tên lửa. 

Phi thuyền Apollo khi đổ bộ xuống Mặt Trăng đã dùng tới 4,5 tấn hidrazin hỗn 
hợy (làm chất khử) và 3 tấn khí N;O¿ (làm chất oxi hoá). 

Khi cất cánh trở lại để quay về Quả Đất, chỉ dùng hết khoảng một phần ba lượng, 
ch& đốt trên. 

Sau đây là sơ đồ tóm tắt các ứng dụng chính của amoniac. 


P2 ,N0_ ,HNO, 
axit fIfIC 


nirat 


muỗi amoni 
NH#* 


lị 


HạN-C-NH; 


ure 


Hình 21. Các ứng dụng chính của amoniac 


127 


§4. HỢP CHẤT CỦA NITƠ VỚI OXI : 
CÁC OXIT VÀ OXIAXIT 


Nitơ tạo ra nhiều hợp chất với oxi trong đó nitơ có số oxi hoá từ +1 đến +5. 
HNO; HNO; 
NO NO_N;O; NO; N;Os 
Số oxi hoá của ntơ+l +2 +3 +4 +5 
Sau đây ta nghiên cứu một số oXit và aXit quan trọng. 
I~ CÁC OXIT 


1. Đinitơ oxit 


Cấu tạo phân tử : N=N>Ö: 


cấu trúc thẳng, 


Đinitơ oxit là khí không màu, có mùi dễ chịu, vị ngọt, tan trong nước nhưng 


không tạo được axit nào (những oxit có tính chất đó gọi là oxit không tạo muối). 


Nó có khả năng oxi hoá tương tự oxi nguyên chất : Một que diêm gần tắt bùng 


cháy trong khí NạO giống như trong khí O¿. 


Nó có tác dụng gây mê, gây “say” làm giảm bớt cảm giác đau đớn nên được dùng. 
làm chất gây mê trong các phẫu thuật nhỏ như nhồ răng. Nó có tác dụng kích thích, 


gây cười, nên còn được gọi là “khí cười”. 
Người ta điều chế NO bằng cách đun cẩn thận NH„NO; 


NHỤNO; — 202C „y0 +2H,O 
2. Nitơ oxit 


Cấu tạo phân tử: :N =O 


Trong phân tử NO có tổng cộng 11 electron hoá trị cho nên cả hai nguyên tử 


trong phân tử không thể cùng có đủ tám electron. 


128 


Vì độ âm điện của nitơ nhỏ hơn oxi, nền Xung quanh nguyên tử oxi có tám 
ele:tron, còn electron lẻ ở gần nitơ hơn. 
“Trong phòng thí nghiệm, NO được điều chế bàng cách cho đồng tác dụng với axit 
nitnc loãng : 
3Cu + 8HNO; —> 3Cu(NO;); + 2NO + 4HyO 
Trong công nghiệp, người ta điều chế NO bảng cách oxi hoá NH; có platin làm 
Xúc tác. 


4NHg + 5O; Roo +6H;O 
Đây là phản ứng rất quan trọng để điều chế NO - một hợp chất trung gian trong 
quá trình sản xuất axit nitric.. 
Niơ oxit là một khí không mài 
tạo muối). 
“Tính chất hoá học đặc trưng của nó là phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường tạo ra 
khínitơ đioxit. 


, rất ít tan, không tạo ra axit nào (nó là oxit không 


ðilòệ 
2NO +O, —Ê tường, 2, 
không màu màu nâu 

Trong khí quyển, khí NO được tạo ra do tác dụng trực tiếp của N; và O; khi có 
sấm sét. Khí NO xúc tác cho quá trình phân huỷ ozon trên tầng ozon của khí quyển 
mà tầng ozon lại có tác dụng bảo vệ Quả Đất, hạn chế tác dụng các tia cực tím gây 
ung thư da. 

Khí NO do con người phóng thả lên không trung cũng “đóng góp” khoảng 10% 
vào việc gây ra tác hại làm thủng tầng œzon (không kể các tác hại do các chất khác 
BÂY ra). 


3. Nitơ đioxit 
Cấu tạo phân tử : Phân tử NO; có cấu trúc góc, trong phân 
ÑN % có ề ý 
Qị „ lửcố số electron lẻ. 


xã „07 Niơ đioxit được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách 
cho đồng tác dụng với axit nitric đặc, nóng. 


4HNO; + Cu —> Cu(NO;); + 2NO; + 2HzO 


9A-TLKCHOA10.T2 129 


Nitơ đioxit là một khí màu nâu, rất độc. 
Vì trong phân tử, electron lẻ chủ yếu thuộc về nitơ nên hai phân tử NO; có thể 
trùng hợp thành O;N - NO; 


khí màu nâu khi không màu. 
Khi tan trong nước nó tạo thành axit nitric và khí nitơ oxit 
3NO; + H;O —> NO +2HNO; 
Nitơ đioxit được ngưng tụ thành N;O¿ dùng làm chất đốt tên lửa (thành phần oxi 
hoá). Mặt khác, nó cũng là thủ phạm gây ô nhiễm không khí. 
4. Đinitơ pentaoxit 
Cấu tạo phân tử 


:Ó, ¬ Ù, 
Đinitd pentaoxit là anhidrit của axit nitric S < 
_ N 
N;O; + HạO —› 2HNO; ơ `, 
(rán) 


N;O;s được điều chế bằng cách khử nước của axit nitric bằng oxit photphoric, 
PzOs — một chất rất háo nước 


Š 
2HNO; +P,O, —LtWỜNE_, 2trpO, +N,O, 

NO; là một chất rắn không màu, dễ bị nhiệt phân huỷ. 
2N;O; —>4NO;+O; 


II~ AXIT NITRIC, HNOạ 


Cấu tạo phân tử : . 
H:O:N hay H-O-N 
TỦ 16; Ằo 


130 9B-~LKCHOA10-T2 


Trong phân tử HNO¿, nitơ có cộng hoá trị 4 (trong đó có một liên kết cho nhận 
với oXi). có số oxi hoá là +5. 


1. Tính chất vật lí 


¿  Ð Axit nitric nguyên chất là một chất lỏng 

H107 H6 không màu, sôi ở 86°C, d = 1,53. 
Làm N.)130 Axit nitrie không bến, ngay ở nhiệt độ 
KH ọc_—_ tường đã tựphán huỹ chậm thành nơ đioxi v 


NO; tan trong dung dịch HNO; nên axit nitric 
Hình 22 - Cấu trúc phân tử HNO;. để lâu có màu vàng. 


lon NOj tạo thành một tam giác 4HNO; — 4NO; + O; + 2HạO. 

Khi đun nóng hay chiếu sáng, phản ứng phân huỷ xảy ra càng mạnh. HNO; rất dễ 
tan trong nước và tan theo bất kì tỉ lệ nào. Khi dùng HNO; đặc phải hết sức cẩn thận 
vì nó dễ gây bỏng nặng và có tác dụng phá huỷ da, giấy, vải... 

2. Tính chất hoá học 

4) Tính chất axit 

HNO; là chất dễ nhường proton, nó là một axit mạnh 

HNO) + H;O — HạO” + NO 

~ Tác dụng với chất chỉ thị 

Dung dịch axit nifric biến giấy quỳ xanh thành đỏ. 

— Tác dụng với các bazơ và oxit bazơ 


Dung dịch HNO; tác dụng với các bazơ và oxit bazơ để tạo thành đung dịch 
muối nitrat : 


Ví dụ: CuO +2HNO; —> Cu(NO;);+ H;O 
NaOH + HNO; ~> NaNO; + H;O 
~ Tác dụng với muối cacbonal. 


Dung dịch axit nitic tác dụng với các muối cacbonat kim loại tạo ra khí 
cacbonic, nước và muối nitrat. 


131 


Vídụ: CáCO; + 2HNO; —> Ca(NO)); + HạO + CO; Ì 


Na;CO; + 2HNO; —> 2NaNO; + H;O + CO, † 
b)Tính chất oxi hoá 
Axit nitric là một chất oxi hoá, axit càng đặc, tính oxi hoá càng mạnh. Các thế 
điện cực chuẩn E” đối với các nửa phản ứng sau đều có giá trị dương khá lớn : 


NO3 +4” + 3e -> NO + 2H;O. E°=+0,96V 


NO +2HŸ +e-> NO; + HạO E°=+08V 


— Tác dụng với các kim loại 

Axit nitric oxi hoá được hầu hết các kim loại và sản phẩm oxit nitơ tạo ra tuỳ 
thuộc vào bản chất của kim loại (chất khử) và nồng độ của axit. 

Axit nitric tác dụng với kim loại không giải phóng hiđro. 


Ví dụ 1: 
4HNO; + Cu —> Cu(NO;); + 2H;O + 2NO,† 
axit đặc 
2NO3 + 4H + Cu —> Cu?" +2HạO + 2NO;† 
Ví dụ 2: 


8HNO; + 3Cu —> 3Cu(NO;); + 4H;O + 2NO† 
axit loãng 
2NO + 8H + 3Cu —> 3Cu”' + 4H;O +2NO? 
HNO; đặc và nóng tác dụng được với hầu hết các kim loại trừ vàng và bạch kim. 


Tuy nhiên, các nhà giả kim thuật ở thế kỉ 14 đã biết trộn HNO; và axit HC] đặc 
theo tỉ lệ thể tích 1 : 3 gọi là nước cường thuỷ. Vì có thể hoà tan được cả vàng và ›ạch 
kim là vua của các kim loại, ên nước cường thuỷ còn được gọi là “nước vua” : 


3HCI + HNO; + Au -> AuCl; + NO +2HzO 
HCl + AuCl; —> HAuCI, 


~ Tác dụng với các phí kim 


132 


HNO; đặc, nóng có thể oxi hoá được một số phi kim như : C, S, P,... 
Ví dụ : khi cho HNO;¿ đặc nóng tác dụng với cacbon thì sẽ tạo thành khí cacbonic 
(C0;). Axit nitric bị khử thành nitơ đioxit. 


C+4HNO; —> CO; + 4NO; + 2H;O 
Kếi luận : axit nitric là một axit mạnh và là chất oxi hoá mạnh. 


III- MUỐI NITRAT 


1, Khi trung hoà axit nitric bằng các bazơ, các oxit bazơ, hay các cacbonat thì 
tạora muối nitrat. 


Vídụ: 2HNO; + Ca(OH); ——>Ca(NO;); + 2HạO 
2HNO) + CaO ——>Ca(NO)); + HạO, 
2HNO; + CaCO; ——»Ca(NO;); + CO; + HạO 

2. Tất cả các muối nitrat đều tan trong nước và là những chất điện li mạnh. 


3, Khi đun nóng, muối nitrat của các kim loại kiểm bị phân huỷ thành muối 
nitit và oxi : 


ø 
2KNO; ——> 2KNO, +O; 
Muối nitrat của các kim loại nặng bị phân huỷ thành oxit kìm loại, khí NO; 
và Ö; : 
ø 
2Pb(NO;); —Í—› 2PbO + 4NO; + O; 
phản ứng này được dùng để điều chế NO; trong phòng thí nghiệm. 
Muối nitrat của các kim loại quý bị phân huỷ thành kim loại, khí NO; và O; : 
ø 
2AgNO; —'— 2Ag+2NO; +O; 


Như vậy, các muối nitrat ở nhiệt độ cao đều dễ giải phóng oxi vì vậy chúng là 
những chất oxi hoá mãnh liệt. Do tính chất đó, chúng có ứng dụng quan trọng trong 


133 


thực tế : dùng chế thuốc nổ. Thuốc nổ đen là hỗn hợp muối KNO;, than và lưu huỳnh 
(khoảng 70% KNO;, 15% C, 15% S). 
Đặc biệt, muối NH„NO; rất dễ nổ, ngay cả khi va chạm mạnh. 
te 
va chạm mạnh 
Ngoài việc dùng làm phân bón, hỗn hợp NHẠNO; và nhiên liệu (đâu) được dùng 
làm chất nổ trong công nghệ khai thác mỏ. 


2NHNO; 2N;+O;#4HạO — toảnhiệt 


IV- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AXIT NITRIC 

* Điều chế : $ 

1: Trong phòng thí nghiệm, muốn điều chế một lượng nhỏ HNO;, người ta 
dùng muối NaNO; tác dụng với H;SOx đặc. k 


2NaNO; + H;§O, — — yNa;SO, + 2HNO; 

Hồi đâu thế kỉ, đây là phương pháp điều chế HNO; trong công nghiệp gọi là 
phương pháp nitrat. Nguồn NaNO; lấy ở mỏ diêm tiêu Chilê. ' 

Ngày nay, người ta dùng phương pháp oxi hoá amoniac. 

2. Phương pháp oxi hoá amoniac (còn gọi là phương pháp Otvan (Ostwald)). 

Phương pháp này gồm ba công đoạn : 

a) Một hỗn hợp amoniac và không khí dư được cho đi qua một lưới platin làm xúc 
tác ở nhiệt độ 1000°C. Phản ứng xảy ra như sau : 


P 
4NH; + 5O; ——”——› 4NO +6H;O AH=-~I169,5 kJ 
3772” 1000 ` : 


phản ứng toả nhiệt mạnh 
b) Hỗn hợp khí được làm lạnh và NO tác dụng với O; của không khí để tạo 
thành NO;. 

2NO + O; —› 2NO; AH=-l14kJ 

phản ứng toả nhiệt 

©) Sau đó hỗn hợp khí được đi qua một tháp phun nước lạnh. Khí NO tạo ra trong, 
phản ứng được bơm chuyển lại giai đoạn (b). 

3NO; + HạO —> 2HNO; + NO AH=~138 kJ 


134 


Ứng dụng của avit nitric: 

~ HNO; là một trong những hợp chất quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. 
Hầu hết HNO; sản xuất ra được chuyển trực tiếp thành muối amoni nitrat dùng làm 
phân bón. Một số khác được dùng làm dược phẩm, thuốc nổ. (Ví dụ : trinitrotoluen 
TNT,...). 


§5. CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN 
Chu trình nitơ là một chuỗi phản ứng phức tạp trong đó nitơ được quay vòng một 
cách chậm chạp nhưng liên tục trong khí quyển, trong đất và trong nước. 


Trong đất có một lượng những hợp chất vô cơ của nitơ (axit nitric, các muối 
nitrat, muối amoni) được tạo ra do hai con đường khác nhau : 


1, Sự phóng điện trong khí quyển (sấm chớp trong những ngày mưa giông) làm 
cho nitơ và oxi trong không khí kết hợp với nhau tạo thành khí nitơ oxit. 
N;+O, —Phóng điện, 2wo, 
Khí nitơ oxit tác dụng với oxi để tạo thành khí nitơ đioxit NO. Hầu hết khí NO; 
tan trong nước mưa tạo thành axit nitric và rơi xuống đất : 
2NO +O; —> 2NO; 
3NO; + HạO — 2HND¿ + NO. 
Axit nitïc tác đụng với. muối có trong đất như canxi cacbonat CaCOx,... tạo 
thành các muối nitrat ( NO3 ). : 


Các muối nitrat được dùng làm nguyên liệu để cho các vi khuẩn sống trong đất 
biến đổi thành các chất protit cho thực vật. Các động vật và người ăn thực vật (rau, 
quả, cỏ, cây), xảy ra quá trình trao đổi chất, chuyển hoá thành protit động vật. 

Các động vật bài tiết ra các hợp chất chứa nitơ như ure (NH„);CO), muối amoni 
như NaNH„HPO,,... Các hợp chất đó cũng như xác các động vật khi chết đi bị thối 
rữa, lại chịu các quá trình biến đổi do vi khuẩn gây nên, tạo thành amoniac hay muối 


amoni NH‡,,... 


135 


2. Nitơ còn được chuyển trực tiếp thành NH; theo con đường khác. Một số cây họ 
đậu có những nốt sân ở rễ. Có một loại vi khuẩn (gọi là nitrogena) sống trong các nốt 
sẩn đó. Các vi khuẩn này biến đổi trực tiếp nitơ của khí trời thành NHạ. 


Khả năng của vì khuẩn thực hiện được quá trình biến đổi trên ở nhiệt độ. và áp 
suất thường với hiệu quả rất cao là một điều kì lạ đối với các nhà khoa học. 


Hiện nay người ta đang nghiên cứu và hi vọng khám phá ra điều bí ẩn đó. 

3. Ngoài ra trong đất đai lại có một loại vi khuẩn khác làm cho một số hợp chất 
hữu cơ có nitơ bị phân huỷ và tạo thành nitơ N; bay vào không khí. 

Chu trình của nitơ trong tự nhiên được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Bị các vi khuẩn. 
phân hủy 


được cây cối 
đồng hóa 


Hình 23 —_ Sơ đồ chu trình của nitơ trong tự nhiên. 


136 


§6. PHOTPHO 


I - CẤU TẠO PHÂN TỬ - DẠNG THÙ HÌNH - TÍNH 
CHẤT VẬT LÍ 

Khác với nitơ là một chất khí tồn tại dưới dạng phân tử hai 
nguyên tử Nạ, photpho là một chất rắn có nhiều dạng thù hình 


mà chủ yếu là photpho trắng và photpho đỏ. LỖ 
Hình 24 — Cấu trúc 
1. Phọtpho trắng của phân tử Pạ. 


Photpho trắng có công thức phân tử là P;. Phân tử P có cấu trúc tứ diện, mỗi 
nguyên tử chiếm một đỉnh. 

Photpho trắng là một khối trong như sáp, có cấu trúc mạng tỉnh thể lập phương 
thuộc kiểu mạng phân tử, trong đó các phân tử P¿ liên kết với nhau bằng lực Van 
de van tương đối yếu. Vì vậy photpho trắng tương đối mềm, có thể cắt bằng dao dễ 
dàng ; nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp (44,2°C) ; dễ bay hơi, nó có thể bay hơi 
ngay ở nhiệt độ thường ; tỉ khối d = 1.82. 

Phốt pho trắng không tan trong nước, nhưng tan được trong một số dung môi 
không cực như benzen,... Nó lại không tác dụng với nước nên được giữ trong nước 
để tránh bị oxi hóa. 

Photpho trắng rất độc, thở nhiều hơi photpho có thể bị mục xương. Ăn phải 
một lượng photpho nhỏ cũng có thể bị tử vong. 

Để lâu ngày, dù ngâm trong nước, photpho trắng tự biến đổi thành dạng thù 
hình bền hơn : đó là photpho đỏ. Nếu đun nóng hoặc chiếu sáng thì quá trình diễn 
ra nhanh hơn. 


c5 : đỏ 


4...5 -/JŠ đồ 


xa TƯ, NI 


Hình 25 — Pạ (photpho trắng) (P2); (photpho đỏ) 


137 


Photpho đỏ là dạng polime của photpho tráng. 
Photpho đỏ là một chất bột màu đỏ, không tan trong nước cũng như trong các 
dung môi khác. Khác với photpho trắng, photpho đỏ không độc. 


II~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Photpho là một phi kim khá mạnh. Tuy tính chất phi kim của nó kém nitơ 
nhưng hoạt động hoá học hơn nitơ nhiều. 

Trong hai dạng thù hình thì photpho đỏ hoạt động kém photpho trắng. 

1. Phản ứng với các phi kim như O, S, F, Cl, photpho bị oxi hoá thành các 
hợp chất trong đó photpho có số oxi hoá +3 và +5. 

a) Photpho trắng có ái lực mãnh liệt với oxi 

Ngay trong không khí, ở nhiệt độ thường, photpho trắng bị oxi hoá thành 
địphotpho trioxit PO; đồng thời có phát lân quang. 

Pạ + 3O; ->2P¿O;  toả nhiệt và phát lân quang. 

Ở nhiệt độ khoảng 40°C, photpho trắng bốc cháy thành điphotpho pentaoxit 
PạOs, tạo ra một làn khói dầy đặc, đồng thời phát nhiệt mạnh và cho ngọn lửa 
sáng chói. 

Pạ + 5O; —> 2P2Os 

Phản ứng trên được dùng trong quân sự, chế bom cháy và đạn mù. Photpho trắng 
là một chất rất dễ bốc cháy, còn photpho đỏ chỉ cháy ở nhiệt độ khoảng 2 I0°C. 

b) Photpho phản ứng dễ dàng với luat huỳnh cho các sunfua, quan trọng nhất 
là tetraphotpho trisunfua P„S;. Chất này bền, ở nhiệt độ khoảng 100°C tự bốc cháy 
trong không khí, do đó được dùng để chế tạo diêm. 

Ngoài ra photpho còn phản ứng với các phi kim khác như flo, clo tạo ra các 
hợp chất PClạ, PFạ, PCIs, PF¿, ... 


2. Phản ứng với các kim loại 
Trong những hợp chất với kim loại (và với hiđro), photpho thể hiện số oxi hoá -3. 


138 


Photpho phản ứng dễ dàng với nhiều kim loại tạo thành các photphua tương 
tự nitrua. 
Pạ + 6Ca —> 2Ca¡P; 
canxi photphua 


` CayP; + 6H;O —> 3Ca(OH); + 2PH; 
photphin 
Vì photpho thực tế không tác dụng với hiđro nên phản ứng trên được dùng để 
điều chế photphin. 
3. Photphin 
Photphin là hợp chất của photpho với 
hiđro. Cấu tạo phân tử photphin PH¿ tương tự 


cấu tạo phân tử amoniac NHạ. sz `“ lệ 
H H 
4# 
H 


Photphin là một chất độc, có mùi tỏi. Ứng 
dụng chủ yếu của nó lặ dùng làm chất dầu để 
chế tạo ra thành phần của vải chịu lửa. 

Ở 150°C, photphin bốc cháy trong không 
khí theo phản ứng : 


Hình 26. Cấu trúc phân từ photphin 


2PH¿ + 4O; => PO; + 3H;O 

Nếu có lẫn điphotphin, P;H, thì có hai chất tự bốc cháy ngay trong không khí 
ở điều kiện thường. 

Có thể gặp photphin ở những nơi có sự thối rữa những chất hữu cơ giầu 
photpho mà lại không có không khí như ở các đầm lầy, nghĩa địa. Photphin theo 
đất thoát ra. Bản thân nó không có khả năng tự bốc cháy, nhưng do có lẫn 
điphotphin P„H¿ là một chất có khả năng tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí 
trên mặt đất, nên photphin cũng cháy theo thành những ngọn lửa là là mặt đất gọi 
là “ma trơi”. 

Như vậy “ma trơi” chỉ là một hiện tượng tự nhiên có nguồn gốc hoá học, do 
photphin không nguyên chất sinh ra. ' 


- 139 


III~ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN - ĐIỀU CHẾ - ỨNG DỤNG 

Vì có ái lực rất mạnh với oxi nên trong thiên nhiên photpho chỉ tồn tại dưới 
dạng hợp chất. Dạng hợp chất thường gặp hơn cả là các quặng photphorit 
Ca(PO¿); và quặng apatit 3Caa(PO,);. CaF;. 

Tất cả các cơ thể sinh vật đều có chứa photpho : trong xương, răng, bắp thịt, 
các mô thần kinh,... 

Ở Việt Nam có một số mỏ photphorit ở Bắc Thái, Thanh Hoá, mỏ apatit lớn ở 
Lào Cải. 

Mỗi năm, hàng ngàn tấn photpho được sản xuất bằng cách khử quảng 
photphat bằng than cốc và cát trong lò điện. 


2Cas(PO¿); + 10C + 6SiO; — de 6080; + 10CO +P¿ 


quặng photphat than cốc cát xỉ photpho trắng 
Photpho bay hơi được ngưng tụ lại thành một chất rắn màu trắng. 


Nạp nguyên 
liệu 


_=- 
(⁄///E1E 77, ch 


Hình 27. Lò điện điều chế photpho. 


140 - 


Ứng dụng 


Photpho là một trong những nguyên liệu cơ bản của công nghiệp hoá học. 
Phần lớn photpho sản xuất ra được oxi hoá để sản xuất axit photphoric tỉnh khiết, 
phần còn lại chủ yếu để làm diêm. 

~— Thuốc gắn ở đầu que diêm gồm một chất oxi hoá như kali clorat KCIO;, 
một chất dễ cháy như lưu huỳnh, keo dính. 

~ Thuốc quét bên cạnh hộp diêm là photpho đỏ và keo dính. 

Để tăng độ cọ xát, người ta còn thêm bột thuỷ tỉnh vào cả đầu que diêm và 
thuốc quét bên cạnh hộp điêm. 

Khi quẹt đầu que diêm vào lớp thuốc ở hộp diêm, do cọ sát với các chất oxi 
hoá mạnh (KCIO¿, O; của không ki những hạt photpho liền bốc cháy làm cho. 
lưu huỳnh bắt cháy rồi que diêm cũng cháy theo. 


6P + 5KCIO; —> 3P;Os + SKCI 


Loại diêm ta vừa mõ tả ở trên gọi là diêm an toàn vì nó tách riêng chất oxi hoá 
là KCIO; ở đầu que diêm và chất khử là photpho đỏ ở bên cạnh bao diêm. Chỉ khi 
nào quẹt đầu que diêm vào lớp thuốc của bao diêm thì mới bùng cháy. 

Đầu que diêm an toàn chứa từ 3 ~ 5% PS;, từ 45 đến 55% KCIO;. Thuốc quét 
bên cạnh hộp diêm là photpho đỏ. 

Ngoài ra còn một loại diêm khác, quẹt vào đâu cũng bốc cháy. Đầu que diêm 
loại này chứa cả chất oxi hoá là KCIO¿, cả chất khử là PS; (tetraphotpho. 


trisunfua) và một số chất khác. Loại diêm này không an toàn vì chỉ cần bị va chạm 
mạnh là bùng cháy. 


141 


§7. AXIT PHOTPHORIC H;PO, 


I~ ĐIPHOTPHO PENTAOXTT P;O; (còn gọi là oxit photphoric) 


Điphotpho pentaoxit là một chất rắn, màu trắng. P;Os rất háo nước, vì vậy nó „ 
được dùng làm chất làm khô. Khi tác dụng vừa đủ với nước, nó tạo thành axit 
photphoric cho nên nó còn được gọi là anhiđrit photphoric. 


PạO; + 3H;O —> 2HạPO¿ 


II AXIT PHOTPHORIC 


1. Tính chất vật lí 
Axit photphoric là một chất rắn không màu, nóng chảy ở 42,5°C. Nó dễ bị chảy 
rữa vì hút hơi nước trong không khí ẩm và tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. 
2. Tính chất hoá học 
: Ï * a) Khác với axit nitric HNO¿, trạng thái oxi hoá 
+5 của photpho rất bển nên H;PO¿ không có tính 


£. 
ä Z LN: oxi hoá. 
:0H 0H 


„ b) Axit photphoric là một axit trung bình, có ba 

OH lần axit và điện lỉ theo ba nấc. Ngay ở nấc một cũng 

O=P~-OH chỉ điện li một phần, ở nấc hai, nấc ba, sự điện li 
OH càng yếu hơn. 


Sau đây là phương trình điện li và hằng số điện 


Hình 29. Phân tử axit photphorijc.  — SÂM đáy ¿ 
li của mỗi nấc. 


HạPO, =; H + HạPO¿. K,=7.102 


H;PO; = H” + HPO?- K;= 6.1078 


142 


HPO2” = HỶ + PO} K;=3.10”12 


Như vậy, trong dung dịch axit photphoric, ngoài các phân tử HạPO„ không 


li còn có các ion HÌ, HạPO; (ion đihidrophotpha), HPOT (ion 
hilrophotphat), POỶ— (ion photphat) 


Khi tác dụng với bazơ và oxit bazơ, tuỳ theo lượng chất tác dụng sẽ cho những 
sản phẩm là muối trung hoà hay muối axit. 


Ví dụ: « HạPO¿ + NaOH —› NaH;PO;¿ + HạO 
muối natri đihiđrophotphat 
Imol 1mol Imol 


® HạPO; + 2NaOH -> Na;HPO, + 2H;O 
muối natri hiểrophotphat 
Imol 2mol Imol 
® HạPO¿ + 3NaOH —> NayPO, + 3HzO 
muối natri photphat 
Imol 3mol 1mol 
Dung dịch HạPO/ có thể tác dụng với các kim loại có tính khử mạnh hơn 
hïdro tạo thành muối photphat và giải phóng khí hiđro. 
3. Điều chế và ứng dụng 
a) Trong công nghiệp, phương pháp phổ biến hiện nay là cho H;SO¿ dư tác 
dụng với quặng photphat Cas(PO¿); tán nhỏ. 
Ca;(PO,); + 3H;SO, -> 2H;PO¿ + 3CaSO„Ì 
CaSO; ít tan trong nước, người ta đem lọc hỗn hợp rồi cô đến dung dịch 
H;PO¿ 50% không nguyên chất dùng sản xuất phân bón. Phương pháp này có ưu 
điểm là rẻ tiền. 
b) Phương pháp hiện đại là phương pháp nhiệt. 


Người ta đốt cháy photpho thành photpho(V) oxit rồi cho P„Os thu được tác 
dụng với nước : 


143 


P¿ + 50; —> 2P2O; 
PzO; + 3H;O —> 2HạPO, 

Axit photphoric thu được bằng phương pháp này nguyên chất và đậm đặc. 

c) Ứng dụng 

~ Dung dịch HạPO, nguyên chất, loãng không độc và được pha vào các đổ 
uống để tạo ra vị chua. Ví dụ trong các loại nước cola có khoảng 0,05% HạPO¿, „ 
pH =2,3 ; trong bia có khoảng 0,01% HPO¿, pH = 5. 

~— Tác dụng quan trọng của HạPO/ là truyền cho các vật bằng kim loại khả 
năng chống ăn mòn. 

Chẳng hạn người ta nhúng các bộ phận máy móc hoặc thân xe ôtô vào bể đựng, 


axit photphoric nóng. Nếu cho thêm các ion Zn?", AI” vào axit photphoric thì tạo 
cho thân xe có độ bóng. 


III~ MUỐI PHOTPHAT 

Axit photphoric cho ba loại muối : một muối trung hoà (muối photphat) và hai 
muối axit (hiđrophotphat và đihiđrophotphat) 

“Tất cả các muối trung hoà và muối axit của các kim loại natri, kali, amoni đều 
tan trong nước. 

Với các kim loại khác chỉ có muối đihiđrophotphat là tan được, ngoài ra đều 
không tan hoặc ít tan trong nước. 


Ứng dụng 


~ Ứng dụng quan trọng nhất của muối canxi đihiđrophotphat là làm phân bón 
hoá học (sẽ học kĩ trong phần phân lân). 


~ Trong công nghiệp, natri photphat (NayPO„) được dùng trong bột tẩy rửa vì 
ion photphat POj— là một bazơ rất mạnh trong nước. 
~ Natri hiđrophotphat, Na;HPO, với ion HPO2ˆ có tính bazơ yếu hơn POj”, 


được dùng rộng rãi trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Chẳng hạn riêng ngành 
chế biến phomat hàng năm đã dùng tới hàng ngàn tấn muối natri hidrophotphat. 


144 


~ Canxi đihiđrophotphat cũng được sử dung trong nhiều sản phẩm. Chẳng hạn 
axt yếu Ca(H;PO¿);. H;O được dùng làm tác nhân axit trong bột nở vì nó tác 
dựng với natri hiđrocacbonat ÑaHCO; để tạo ra khí CO» 

Ca(H;PO,);.HạO + 2NaHCO; ~› 2CO; + 3H;O + Na;HPO¿ + CaHPO, 

Loại bột nở “chuẩn” chứa 28% NaHCO;, 10.7% Ca(H;PO¿);.HạO, 21,4% 
N¿AI(SO,); (cũng là một axit yếu) và 39,9% tỉnh bột. 

— Canxi hiđrophotphat (CaHPO,) được dùng làm chất tẩy sạch và làm bóng, 
răng trong các loại thuốc đánh răng. 


Sơ đồ đưới đây tóm tắt ứng dụng của photpho, axit photphoric và muối 
ph›tphat. 


AsiL photphonc 
Cảng pobat CC Tung Phi Phân bón 


| photphat 
10% |s HH cm 


Photpho. % pholphat 
đơn chất — Ƒ |, côngnghiep 
20% 20% photphat 
tẩy rửa 
Sunfua photpho 
Clorua photphot Chống ăn mòn 
Hợp chất có. kim loại và. 
phoApho. 


Hình 29 ~ Những ứng dụng của quặng photphat. 


10A-TLKCHOA10.T2 145 


§8. PHÂN BÓN HOÁ HỌC 


Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng dùng để 
bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất. 

Muốn có cơ sở khoa học về cách sử dụng phân bón, trước hết cần phải biết 
những điều cốt yếu vẻ đất và cây trồng. 


I~ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT 


Đất là lớp bề mặt Quả Đất trong đó rể cây hấp thu nguồn thức än chủ yếu của 
cây. Thành phần của đất rất khác nhau. Vẻ mặt hoá học thì đất là môi trường của 
các ion trong đó diễn ra nhiều hiện tượng lí hoá rất phức tạp. 

1. Đặc tính vật lí của đất 

Có hai tính chất vật lí quan trọng của đất là độ xốp và độ thấm. Tuỳ theo đất 
có độ xốp và độ thấm lớn hay nhỏ mà các khí và nước lưu thông khó hay dễ. Đó 
là các khí nitơ (Nạ), oxi (O;) của không khí, khí cacbonic (CO;), metan (CH,), 
hiđrosunfua (HS) do sự lên men các chất hữu cơ trong đất tạo nên. 


Nước mưa chứa các chất tan thấm từ từ xuống các lớp đất sâu bên dưới đóng, 
thời có sự dâng nước từ dưới lên do sự thay đổi các bình độ, do đó có sự dch 
chuyển phức tạp của các ion khác nhau. _ 

2. Thành phần hoá học của đất 

Đất gồm có : đất sét, cát, chất vôi và mùn. 

a) Đất sét chủ yếu gồm các silicat phức tạp trong đó có các ion AI*", K*, nột 
lượng ít hơn Ca?*, Na", Mg”", Fe`* và Zn”", 

Đất sét có một tính chất quan trọng là nó có khả năng trao đổi các catbn, 
chẳng hạn một ion Ca?" của đất sét có thể trao đổi hai ion KỶ hay hai ion HỶ 
(H;O”) có trong môi trường. 


146 108-TUK/CHOA0-T2 


Hiện tượng này cũng tương tự như hiện tượng dùng nhựa trao đổi ion để làm 
mềm nước cứng trong các phòng thí nghiệm. 


b) Cát chứa chủ yếu là silic oxit SiO; có pha thêm nhiều tạp chất khác. 

©) Chất vôi chủ yếu gồm canxi cacbonat CaCO; và đôi khi magie cacbonat 
MgCO¿. 

đ) Mùn được tạo nên bởi xác động vật và thực vật đang bị phân huỷ. Vai trò 
của mùn rất quan trọng : nó giữ lại hầu hết nước cũng như nguyên tố dinh dưỡng, 
của đất, nó cho phép trao đổi các cation và làm cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở. 

3. Nước và pH của đất 


a) Nước lưu thông trong đất hoà tan nhiều ion. Các ion này hoặc là có chứa 
trong đất, hoặc là đơ các khí bị hoà tan sinh ra, chẳng hạn khí cacbonic có trong, 


không khí hoà tan trong nước tạo ra các ion cacbonat CO3” hoặc ion 
hiđrocacbonat HCO3.. Các ion này còn được tạo ra do sự phân huỷ các chất hữu 
cơ dưới tác dụng của các vi khuẩn. 


Cây cối hấp thụ dung dịch ion đó. Chính dung dịch đó cũng hoà tan các hợp 
chất được bổ sung vào đất dưới dạng phân hoá học. 


b) pH của đất là một yếu tố quan trọng cho độ phì nhiêu của đất. 

® Một số cây cần loại đất ít nhiều có tính axit (pH = 5 — 7). 

® Một số cây khác lại cần loại đất ít nhiều có tính bazơ (pH = 7 — 8). 

ø Các ion nhôm AI” có tính axit, như vậy đất sét nói chung là có tính axit. 
Ngược lại, các ion cacbonat CO‡” có tính bazơ nên các đất vôi có tính bazơ. Tuy 
nhiên, tính bazơ này luôn bị trung hoà bởi khí cacbonic CO; hoà tan trong nước 


mưa để tạo thành các ion hiđrocacbonat HCO3 nên trên thực tế là trung tính. 


.CaCO; + CO; ——y 2HCO; + Ca?” 


hoà tan các ion bị hoà tan 
trong nước trong nước 
mưa 


147 


e Khi đất có độ axit cao (pH nhỏ) người ta tìm cách làm giảm độ axit bằng 
cách bón vôi (dưới dạng CaO hay Ca(OH); hay đá vôi nghiền). 
Hiếm khi người ta axit hoá đất có tính bazơ. 


Ii- NHU CẦU CỦA CÂY CỐI 


1. Thành phần của thực vật 

a) 99% thành phần của cây cối chỉ gồm một số ít nguyên tố là cacbon, oxi, 
nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh, canxi và magie. 

Thành phần của cây khô Một số nguyên tố khác lại có rất ít dưới 


Nguyên tố % khối lượng | dạng vi lượng như đồng, sắt, bo, kẽm, 

e từ 40 đến 50 molipđen, "An BAN, coban. 

o 42 45 Tuy có tỉ lệ rất thấp nhưng những 
nguyên tố vi lượng này lại rất cần thiết cho 

H 6 7 sự nuôi dưỡng và phát triển của cây vì chúng 

N 1L 3 tham gia vào các quá trình xúc tác sinh học. 

F 0605 1 b) Cây là một sinh vật và chỉ có thể sống 

K 03 3 được khi có thức ăn chứa các nguyên tố tạo 

§ 01 05 nên chúng, trong đó quan trọng nhất là N, P 
và K. 

Ca 05 3,5 

Mg 003 35 — Cây cần nitơ để tạo nên các protein 
thực vật. 


~— Cây cần photpho để tạo ra một bộ rễ tốt để hút thức ăn. 
~— Cây cần kali để sinh hoa, kết quả, làm hạt. 


Cây cũng cần năng lượng : ánh sáng Mặt Trời là một nguồn năng lượng vô tận — 
Dưới ánh sáng Mặt Trời, nhờ có chất diệp lục, khí cacbonic của khí quyển và hơi 
nước sẽ biến thành những phân tử hữu cơ phức tạp là thành phần quan trọng của cây. 


ánh sáng mặt trời 
xCO; + yH;O = đp lục 3 CÁHLO), + xÓ; 


148 


2. Các nguyên tố dinh dưỡng 
a) Một số nguồn có thể coi là vô tận : đó là nước, không khí, ánh sáng Mặt 
Trời đem lại cho tây cacbon, oxi, hidro và năng lượng. 


Nguyên tố nitơ là một trường hợp đặc biệt — Như đã nêu ở các phần trên, tuy 
bốn phần năm thể tích không khí là nitơ nhưng vì tồn tại dưới dạng phân tử N; nên 
hầu hết cây cối không đồng hoá được, trừ một số cây họ đậu có các vi khuẩn cộng, 
sinh trong các nết sẩn ở rễ là biến được nitơ thành chất dinh dưỡng cho cây. 

Các quá trình tự nhiên (kể cả việc tổng hợp NO do sấm chớp) chỉ đưa vào đất 
khoảng 10 kg nitơ trên một hecta, còn xa mới đáp ứng được nhu cầu của cây cối 
(từ 200 đến 400 kg). 

b) Các nguyên tố khác được cung cấp từ những chất tan trong nước, không, 
ngừng lưu thông trong đất. Chẳng hạn canxi và magie nói chung khá phong phú 
trong đất trồng trọt cho nên không thành vấn đề phải quan tâm. 

€) Sau khi thu hoạch mùa màng, đất trồng trọt cạn kiệt dần nitơ, photphọ, kali 
và một phần nhỏ hơn là lưu huỳnh. 

Vì vậy cần phải bổ sung cho đất những nguyên tố đó dưới dạng phân bón. Đối 
với các nguyên tố vi lượng, mặc dầu cây cối chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ nhưng 
đôi khi vẫn phải tính đến. Có điều cần chú ý là quá một giới hạn nào đó, sự dư 
thừa chất vi lượng lại trở nên độc hại cho cây. 


III- CÁC LOẠI PHÂN BÓN 


1. Phân loại 


Phân bón đưa vào đất những dung dịch ion cần thiết : rể cây hút các dung dịch 
chứa ba nguyên tố chủ yếu là N, P và K. Dơ đó người ta phân biệt ba loại phân bón : 


— Phân đạm (chứa nitơ ở dạng hợp chất). 

— Phân lân (hợp chất của photpho).. 

— Phân kali. 

Người ta cũng dùng những phân phức hợp : đó là phân chứa đồng thời photpho. 
và kali, photpho và nitơ hoặc chứa cả ba nguyên tố N, P, K. 


149 


Mật khác, dựa vào nguồn gốc, người ta chia ra hai loại : phân bón vô cơ và 
phân bón hữu cơ. 


a) Các phân bón vô cơ. Phân vô cơ gồm các hợp chất ion : nitrat, photphat, 
clorua,... 


Xét về mặt khối lượng sử dụng thì phân bón vô cơ là quan trọng nhất. Nói 
chung, chỉ cần hoà tan trong nước là cây có thể đồng hoá trực tiếp được. Tuy vậy, 
do các muối nitrat quá dễ hoà tan trong nước nên dễ bị nước cuốn đi, làm giảm 
hiệu quả của phân, đồng thời gây ô nhiễm nước ở các mạch nước ngầm do nồng, 
độ ion quá cao. ` 


~ Cách tính hàm lượng các nguyên tố trong phân vô cơ : 

Nói chung, khối lượng phân bón được tính theo khối lượng hợp chất hoá học 
(amoniac, amoni nitrat,...) hoặc tính theo đơn vị lượng chất cây hấp thụ được (như 
P;O¿, KạO). 

+ Đối với nguyên tố nitơ. 

Người ta tính khối lượng nguyên tố nitơ có mặt trong phân đạm. 

Ví dụ : 

100g NHạ chứa : _ = 82,2(g) nguyên tố nitơ hữu hiệu. 


100g NHạụNO chứa : —" 


= 35(g) nguyên tố nitơ hữu hiệu 
CMNH,o, = 80g/mol). 
+ Đối với nguyên tố photpho. 


Người ta tính khối lượng oxit photphoric P;Os ứng với số nguyên tử photpho 
có mặt trong phân lân. 


Ví dụ : Trong 100g canxi photphat Caz(PO¿); có n = "ni mol nguyèn :ử 


photpho (Mcạ,(po,›, = 310 g/mol) 


150 


hay - 3 moi phân tử P;Os 


(Mp,o, = 142 g/mol). 


Vậy khối lượng P;O; có trong 100g canxi photphat là : 


100.2.142 Cn 
m= min = 45,8 gam P;Os hữu hiệu. 


+ Đổi với nguyên tố kali. 
Người ta tính khối lượng KạO ứng với số nguyên tử kali có mặt trong phân kali. 


Ví đụ : Trong 100g KCI có : 


100.94,2 


63,Ig KạO hữu hiệu 
74,6.2 


Mực =74,6g/mol ; Mx,o = 94,2g/mol. 


+ Đối với các loại phân phức hợp nghĩa là chứa hai hay ba nguyến tố hữu hiệu 


người ta quy ước dùng ba số. Ví dụ 9 - 12 — 16 nghĩa là trong 100 kg phân phức 
hợp có 9 kg N, 12 kg PzO; và l6 kg K;O. 


Trên thế giới, mức sản xuất phân bón vô cơ được quy ước tính theo triệu tấn 


N,P;O; và KạO. 


Tuy vậy, đôi khi người ta cũng biểu thị bằng khối lượng các phân bón thực tế 


sản xuất được. 


b) Phân bón hữu cơ 


Phân hữu cơ có nguồn gốc động vật hoặc thực vật bao gồm từ chất thải của 


động vật (phân, nước giải, xác động vật thối rữa,...) đến rơm rạ, phân xanh, rong. 


151 


Cây không đồng hoá trực tiếp được phân hữu cơ mà trước hết phải được “vô cơ 
hoá”, đưới tác dụng của các vi khuẩn trong đất, các phân hữu cơ phải trải qua các 
biến đổi sinh hoá để chuyển thành các hợp chất ion tan trong nước (cụ thể là các 


ion NO; và NH‡ ) để cây đồng hoá được. 

Ngoài ra phân hữu cơ còn góp phần tạo nên mùn. 

2. Phân đạm. Phần lớn phân đạm đều do amoniac tạo ra. 

a) Các loại phân đạm. 

— Amoniac và phân amohi 

Amoniac được dùng trực tiếp làm phân bón hoặc dưới dạng dung dịch 20%, 
hoặc dưới đạng amoniac lỏng bơm vào đất. 


Nhưng amoniac thường được dùng dưới dạng ion amoni NHị_ là những hợp 
chất ion rắn sử dụng thuận tiện hơn. Phân amoni phổ biến nhất là amoni sunfat, 
(NH¿);§SO¿. : ' 

= Phân nitrat. 

Trong đất, nhờ các vi khuẩn nên amoniac bị oxi hoá rồi biến đổi dần thành ion 
nitat NO3 để cây hấp thụ được. Do đó, các muối nitrat là những phân bón tốt. 


Các phân nitrat thông dụng là NaNOa, KNO; nhưng được dùng nhiều nhấ là 
phân amoni nitrat, NH„NO; trong đó gồm cả hai ion NHT và NO3. 


152 


4 Không khí. hơi nước 


E3] 2 — 


“HT TT Bơm phun 


Bay hơi 


NHạ 


đa ¬à» 
Không khí *Í `, Không khí 


Hình 30. Sơ đồ sản xuất amoni nitrat. 


Hạt amoni 
nitrat 


NaNO¿ được khai thác trong các mỏ ở Chilê là phân bón vô cơ được sử dụng 
đầu tiên trong lịch sử nông nghiệp (từ năm 1830) 

~ re 

re có công thức 


HạN- f ~NH; hay (NH;);CO 


Đó là một loại muối trắng, rất dễ tan trong nước. Vi khuẩn trong đất biến đổi 
ure thành ion NHị làm cho cây đồng hoá được. 

b) Sản xuất phân dạm 

— NHạ được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp N; và H; (đã học ở phần 
NHỊ). 


153 


caco, 


“CaNG); “NO, anenac |_ | M252, ae 


Hình 31. Sơ đồ tổng hợp công nghệ sản xuất phân đạm. 


~ Các phân NaNO›. KNO; được sản xuất bằng cách cho axit nitric tác dựng 
với các muối cacbonat kim loại tương ứng. 


~ Phân NH„NO; được sản xuất bằng cách cho tác dụng HNO; với NH; : 


HNO¿ + NHạ —> NH¿NO; AH=-~I51,5kJ 


Nhờ có nhiệt phản ứng nên một phần lớn nước bay hơi, phần nước còn lại 
được bay hơi trong các máy bay hơi tạo thành một chất lỏng rất nóng chứa 98% 
NHụNO¿. Sau đó cho vào tháp tạo hạt. 


— Phân amoni sunfat được sản xuất bằng cách cho axit sunfuric H;ạS0x tác 


dụng với amoniac NHạ. 


— Ure được sản xuất bằng cách cho tác dụng trực tiếp khí cacbonic CO; với 


amoniac NH: : 


CO; + 2NH; —> (NH;);CO + HạO 


Sơ đỏ tổng hợp công nghệ sản xuất phân đạm (H.31). 


154 


3. Phân lân 

a) Các photphat tự nhiên và supephotphat. 

Các quặng photphat tự nhiên có hàm lượng đủ lớn để có thể khai thác được 
chủ yếu là canxi photphat Cas(PO;); - một hợp chất ion gồm ion canxi Ca?" và 
ion photphat POỈ. 

Vì canxi photphat rất ít tan trong nước nên cây khó đồng hoá. Vì vậy chỉ có 
thể nghiền để bón ở những chân ruộng chua (có pH < 7). 

— §upephotphat đơn. 

Người ta cho tác dụng canxi photphat nghiền nhỏ với axit sunfuric đặc thì 
được một hồn hợp gọi là supephotphat đơn. 

Cas(PO,); + 2H;SO, —> Ca(HạPOx); +2CaSO„ 
——————.. 
supephotphat đơn 

Supephotphat đơn có các ion đihiđrophotphat để tan trong nước hơn photphat 
tự nhiên rất nhiều — Tuy nhiên nó có nhược điểm là chứa thạch cao, CaSOx một 
chất vô dụng trong việc bón cây, chỉ làm tăng thêm chỉ phí đài tải,... 

Công nghệ sản xuất supephotphat sử dụng khoảng 50% lượng H;SO¿ sản xuất 
hàng năm thên thế giới. 

— §upephotphat kép 

Muốn sản xuất supephotphat kép ban đầu người ta điều chế axit photphoric, 
tách kết tủa CaSO/ rồi trộn bột canxi photphat với dung dịch axit photphoric. 


Ca;(PO,) + 3H;SO¿ —> 3CaSO„} + 2HạPO„ 
Cas(PO¿); + 4HạPO; —> 3Ca(H;PO,); 


supephotphat kép. 


Như ta thấy, trong thành phần supephotphat kép không có thạch cao nên giảm 
được bao bì. giảm kho chứa, giảm chỉ phí vận tải,... Đây là một loại phân lân có 
giá trị hơn supephotphat đơn rất nhiều. 


155 


Tuy nhiên, việc sản xuất loại phân này đồi hỏi phải đầu tư lớn, giá thành sản 
phẩm cao. 

b) Amophot 

Cho axit photphoric tác dụng với amoniac sẽ thu được một hỗn hợp muối 
amoni đihiđrophotphat, NH„H;PO„ và amoni hiđrophotphat (NH„);HPOx - Hỗn 
hợp muối này gọi là amojpliot. 


Amophot là một loại phân bón phức hợp gồm cả nitơ và photpho. 


4. Phân kali 

Trong số các muối kali như kali sunfat (K;SO¿), kali cacbonat (K;CQ;), kali 
clorua (KCI) được dùng làm phân bón nhiều nhất. 

Kali clorua có trong quặng sinvinit là một hỗn hợp của hai muối kali clorua và 

“_ naưi clorua KCIL.NaCl. 

Không thể dùng hỗn hợp này để làm phân bón được vì natri clorua có hại cho. 
việc trồng trọt. Vì vậy phải tách KCI ra khỏi NaCl. 

Phương pháp tách KCI ra khỏi hỗn hợp dựa vào độ tan khác nhau của hai muối 
ở những nhiệt độ khác nhau. 

Ở nhiệt độ cao, độ tan của KCI lớn hơn độ tan của NaCl rất nhiều. Ở nhiệt độ 
thấp thì độ tan của NaCl lại cao hơn. 


Ví dụ : 
Nhiệt độ 20° 50% 100°C 
Độ tan của NaCl 35.8 g 375g 391g ' 
Độ tan của KCI 347g 483g 566g 


Muốn tách KCI ra khỏi hỗn hợp người ta làm như sau : 

Đun sôi dung dịch bão hoà NaCl rồi đổ quặng sinvinit (KCI.NaCl) đã tár nhỏ 
vào. Vì NaCl bão hoà nên chỉ có KCI tan được vào dung dịch này. Gạn dung dịch 
để tách lượng quặng sinvinit chưa tan hết (chủ yếu là NaC]). Để nguội thì KCI kết 
tủa lắng xuống còn NaCl vẫn còn lại trong dung dịch. 


156 


Lầm như vậy nhiều lần, thì có thể tách được KCI. 


Phương pháp này có nhược điểm là tốn nhiều năng lượng. 


IV~ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN HOÁ HỌC 


Việc sử dụng phân bón hoá học ngày càng tăng cho phép thu được năng suất 
mùa màng rất cao. 

Tuy nhiên người ta không khỏi lo âu nhận thấy rằng một số rau quả dùng làm 
thực phẩm có chứa những hoá chất với liều lượng nguy hiểm cho cơ thể con người. 
Những hoá chất này do sự biến đổi của phân bón mà tạo thành. Chẳng hạn, phân 
nitrat bị khử thành nitrit và nitroamin là những chất độc hại đối với máu. 

Mặt khác, càng dùng nhiều phân bón thì càng gây ô nhiễm các nguồn nước vì 
nồng độ quá cao của các ion tan. 

Như vậy là việc dùng phân bón hoá học cũng có giới hạn của nó. Một trong 
những hướng hiện nay đang được các viện nghiên cứu trên thế giới tiến hành là 
nghiên cứu sự cố định nitơ của khí trời do các vi khuẩn thực hiện - Dựa trên những 
thành tựu của di truyền học, các nhà khoa học đang hoàn thiện quá trình biến đổi 
nitơ trong không khí thành protein dưới tác dụng của các vi khuẩn. 

Họ dự định sẽ gieo trồng những giống lúa mì và giống ngô mới trên những 
mảnh đất nghèo nitơ mà không cần đưa nitơ từ ngoài vào. 


V~ KẾT LUẬN 

Phân bón là một trong những vũ khí lợi hại chống lại nạn đói trên quy mô toàn cầu. 

“Thị trường phân bón thế giới là một trong những thị trường sôi động, luôn xảy 
ra những cuộc đấu tranh quyết liệt để các nước giành ưu thế về nguyên liệu, kĩ 
thuật, vận tải, giá cả,... 

Thị trường đó có quy mô rộng lớn : mỗi năm, thế giới tiêu thụ trên 100 triệu 
tấn phân bón tính theo đơn vị hữu hiệu (N, PO¿, K;O). Các nguồn nguyên liệu và 
năng lực sản xuất lại rất không đồng đều : Chỉ riêng Mĩ, Liên Xô (cũ) và Marốc đã 
sản xuất 75% lượng phân lân toàn thế giới. Nhiều nước hầu như không có nguồn 


157 


kali, không có khí thiên nhiên để sản xuất hiđro — một nguyên liệu tốt cần thiết để 
tổng hợp amoniac. 

Ở các nước phát triển, ngành sản xuất phân bón bao giờ cũng là một ngành 
quan trọng của công nghiệp hoá chất. Ở Pháp chẳng hạn, hàng năm dành khoảng, 
50% lượng H;SO/ sản xuất ra (khoảng 4,5 triệu tấn) để sản xuất supephotphat và 
75% axit HNO; để sản xuất phân NH„NO¿. 

Mức tiêu thụ phân bón trên thế giới cũng rất khác nhau. Người ta chia làm ba 
nhóm nước : 

I ~ Các nước có nền nông nghiệp thâm canh như Tây Âu, Nhật Bản và vài 
nước châu Á khác. Việc bón phân cân đối giữa ba nguyên tố N, P, K và đạt mứ: độ 
cao : trên 200 kg cho mỗi hecta canh tác. 

2 ~ Các nước có nền nông nghiệp quảng canh như Mĩ, Canađa, Liên Xé cũ. 
Việc bón phân cân đối nhưng ở mức độ thấp : chỉ đạt khoảng trên dưới 100 kg cho. 
mỗi hecta canh tác. 

3 — Ở những nước đang phát triển chẳng những mức phân bón thấp (khoảng 
30 kg trên một hecta) mà còn mất cân đối nghiêm trọng. 

Bảng 7 dưới đây cho biết mức tiêu thụ phân bón ở một số nước trên thế giới 
vào những năm đầu thập kỉ 80 tính theo triệu tấn N, PO; và KạO 


Bảng 7 
Tên nước. N PạOs | Ko 
Táy Âu 100 62 37 
Pháp 21 CẤU 18 
CHLB Đức 1,5 0,9 12 
Anh 13 0,5 05 
lralia 11 0,8 04 
Tây Ban Nha 0,9 0,5 03 


158 


Đông Âu 120 82 86 
Liên Xô (cũ) 75 55 54 
Ba Lan 13 1,0 14 
CHDC Đức 07 04 0,5 
Rumani, v.v... 08 0,5 01 
Bắc Mỹ 112 $5 6,0 
Mỹ 104 49 56 
Canađa 0,8 0,6, 04" 
Trưng và Nam Mỹ 27 2,5 l6 
Brazin 0,8 l7 1 
Mehicô v.v... 0,8 0,2 01 
Châu Phỉ 15 0,9 0,3 
Ai Cập 0,5 0/1 0.0 
Nam Phi v.v... 04 04 01 
Châu Á và châu Úc | 19 74 12 
Trung Quốc 10,6 21 04 
Ấn Độ 34 Lô 0,5 
Nhật 0,8 0,8 0/7 
Pakistan 08 02 00 
Úc 03 0,9 01 
Toàn thế giới 573 31/2 23,9 


159 


BÀI TẬP 
§I. Các nguyên tố nhóm VA. 
§2. Nitơ 


11.1. Sự biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, độ âm điện của các ' 
nguyên tố nhóm VA có theo quy luật nào không ? 


11.2. Viết cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tử nhóm VA, của ion nitrua, 
NỶ” và của ion photphua P””. 

11.3. Bitmut là kim loại hay phi kim ? Vì sao ? 
Viết phương trình phản ứng minh hoạ. 


11.4. Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, 
hãy dự đoán xem tính chất các hợp chất của asen gần với tính chất của các hợp 
chất của photpho hơn hay của nitơ hơn ? Lấy dẫn chứng. 


11.5. Khối lượng nguyên tử trung bình của nitơ là 14,0067đv.C. Biết rằng nitơ có 
hai đồng vị : lẤN (14.00307 đv.C) và }ŠN (15.0011 đv.C). 


Tính tỉ lệ của đồng vị }ŸN trong nitơ tự nhiên. 
11.6. Viết các phương trình phản đœ Sâu : 
Nạ+ Mg~>2 
N;+ Hạ —> ? 


N;+O;—>? 


Viết công thức eletron và công thức cấu tạo của các hợp chất tạo thành. 


11.7. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các phản tử và các ion sau : 


Nạ, NO, NO, NO2, N;O,, HNO;, NH;, HNO;, NH‡, NO,. 


11.8. Trong các hợp chất, nitơ thể hiện những trạng thái oxi hoá nào ? Lấy ví dụ. 


Xếp các hợp chất theo chiều số oxi hoá của nitơ tăng dẫn. 
§3. Hợp chất của nitơ với hiđro - amoniac - muối amoni. 
11.9. Viết phương trình phản ứng sau : 


b 
CH, (kh?) + HạO (hơi) -_N= ? 


1000°C 


C+HạO ————} 
Tại sao lại nói : giá thành của NH; phụ thuộc chủ yếu vào giá thành của H; ? 
11.10. Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng : 
N;+3H; = 2NH; 


ở25° K„„ạ. = 76.102 


ở450°%C — K,„„„=6,5107 


a) Các giá trị của hằng số cân bằng trên cho biết điều gì ? Tại sao như vậy ? 
b) Ảnh hưởng của áp suất, của nồng độ chất phản ứng. của xúc tác đến việc 
sản xuất amoniac như thế nào ? 
11.11. Vẽ cấu hình không gian của các phân tử và ion : NH; và NH} biết rằng có 
sự lai hoá ở nguyên tử trung tâm. 
11.12. Viết phương trình phản ứng : 
a) Giữa khí NHạ và khí HCI. 


TIA-TUKCHOA10-T2 lốI 


b) Giữa khí NH; và dung dịch HCI. 
c) Nhiệt phân muối amoni nitrat. 
đ) Đốt amoniac với oxi không có xúc tác. 


e) Đốt amoniac với oxi có xúc tác platin. 
11.13. Viết hai phương trình phản ứng chứng tỏ NH; là một bazơ. 


11.14. Viết phương trình phản ứng của NH; với dung dịch muối đồng sunfat, muối 
sắt(ŒI) clorua và muối sắt(III) clorua. Mô tả hiện tượng xảy ra. 


11.15. Phản ứng tổng hợp NHạ, sản xuất được 1000 tấn/ngày. Giả định rằng tất 
cả hiđro dùng cho việc tổng hợp amoniac đều lấy từ metan, và nitơ lấy từ 
không khí. 


a) Tính thể tích không khí và thể tích metan tiêu thụ mỗi ngày (đktc). 
b) Tính khối lượng axit nitric 50% có thể sản xuất được từ 1000 tấn amoniac. 


§4. Hợp chất của nitơ với oxi : các oxit và oxiaxit 


11.16. Viết các phương trình phản ứng điều chế nitơ oxit, NO. Nêu rõ điều kiện 
phản ứng. ` 


„ 11.17. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử NO. Nhận xét về 
số electrỏn hoá trị trong phân tử. 


11.18. a) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử nitơ đioxit, N0¿. 
b) Từ cấu tạo phân tử, hãy giải thích vì sao các phân tử NO; lại dễ trùng ›ợp 

thành phân tử N;O¿. 

11.19. Cho biết : 


2NO; (khí) NO; (khí) 


mầu nâu không màu 


162 1*E-T.KC4O/I0-T2 


Ở nhiệt độ phòng lọ đựng NO; có màu nâu, khi ngâm vào nước đá thì lại mất 
màu. 
Hỏi : phản ứng trên toả nhiệt hay thu nhiệt ? 

11.20. Một số hợp chất chứa nitơ được sử dụng làm chất nổ như amoni nitrat 
(NH.NGO)), hiđrazin (N;Hạ), kali nitrat (KNO2),... 
a) Những chất đó có tính chất gì chung ? 
b) Tính chất đó có liên quan gì với ứng dụng của chúng ? 

11.21. So sánh tính chất của đinitơ pentaoxit (N;Os) và điphotpho pentaoxit 
(P;O¿) ; của axit nitric (HNO;) và axit photphoric (HạPO¿). 


11.22. Biết rằng nhiều oxit của nitơ N,O, gây ö nhiễm môi trường. Hãy viết các 
phương trình phản ứng quan trọng để minh hoạ. 


11.23. Viết phương trình phản ứng của axit nitric với hai kim loại, hai phi kim. 
Nêu rõ điều kiện của phản ứng. 


11.24. a) Viết các phương trình phản ứng điều chế axit nitric bằng phương pháp 
oxi hoá amoniac. b 


b) Tại sao khi cho khí NO tác dụng với oxi để tạo thành NO; lại phải làm lạnh 
hồn hợp khí và sau đó khi cho NO; hợp nước cũng phải làm như vậy ? 


11.25. Axit nitric đặc trên thị trường có nồng độ 69,5% và d = 1,42. 

4) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đó. 

b) Tính thể tích axit đặc cần dùng để pha 10 lít dung dịch HNO; có nồng độ 6M ? 
11226. Hãy trình bày chu trình của nitơ trong tự nhiên. 


§6. Photpho 


163 


§7. Axit photphoric 

1127. Năng lượng liên kết ba P = P là 485 kJ/mol và năng lượng liên kết đơn 
P—P là 213 kI/mol. 
Ở điều kiện thường (25°C, p = 1 atm), photpho tồn tại ở dạng phân tử P„ chứ 
không phải P;. 
Tại sao điều kiện thường nitơ tồn tại ở dạng phân tử N; chứ không phải phản. 


tử Nụ ? Cho biết năng lượng liên kết ba N = N là 946 kJ/mol và năng lượng, 
liên kết đơn N - N là 195 kJ/mol. 


1128. So sánh tính chất của N; và Pạ. 
Giải thích sự khác biệt. 


1129. Photpho tạo thành hai clorua là PClạ và PCIs 
~ Liên kết trong hai hợp chất trên là liên kết gì ? Tại sao ? 
~ Viết công thức cấu tạo của các phân tử đó. 


1130. Viết phương trình phản ứng giữa : 
~ Photpho và clo (với lượng clo hạn chế). 
— Photpho và clo (với lượng clo dư). 
Cho sản phẩm của mỗi phản ứng trên tác dụng với nước thì tạo ra zit 
photphorơ HạPO; và axit photphoric H;PO¿. Hãy viết phương trình phản ứn;. 
1.31. Nêu các phương pháp điều chế axit photphoric. 
Viết các phương trình phản ứng minh hoạ. 


1.32. Các chất tẩy rửa thông thường chứa 25% khối lượng natri trimetaphotthat 
Na;(PO;); 


a) Tính tỉ lệ % photpho chứa trong chất tẩy rửa. 
b) Trong 10g chất tẩy rửa có bao nhiêu gam photpho 2 


164 


11.33. CaHPO, là thành phần tẩy sạch răng trong kem đánh răng. Hãy viết phương 
trình phản ứng điều chế chất này 


11.34. Muối natri của axit hipophotphorơ, ion hipophotphorit (HạPO¿ ) trong nôi 
trường bazơ là một chất khử tốt trong công nghệ mạ kim loại. 
HạPO2 +3OH~ -› HPO3~ +2H;O +2e ; E°= 1,6V 


Hỏi : 


a) Nó có thể khử được dung dịch muối kẽm IM thành kẽm trong môi trương. 
'bazơ được không ? 

b) Nó có thể khử được dung dịch muối Crˆ* IM thành Cr được không ? 

Cho biết : 


[Zn(OH)¿J?! + 2e — Zn +4OH” ; E°=~1,22V 


[Cr(OH)ạ] + 3e —› Cr + 3OH~ 


11.35. Khi cho bazơ tác dụng với huyền phù P„ trong nước thì tạo ra ion HạP02 
và khí photphin (PH). 

'Viết phương trình phản ứng mô tả quá trình trên. 

11.36. Trong các tạp chí thương mại, khi nói về lượng axit photphoric HạPO¿ sản 
xuất hàng năm, bao giờ người ta cũng biểu diễn bằng lượng P;O; tương. 
đương. Biết rằng P2Os hợp nước thì tạo thành HạPOạ. Như vậy lượng :xit 
HạPO¿ sản xuất ra được tính từ lượng P„Os nhân với 1,38. 

a) Tại sao hệ số chuyển đổi từ PO; sang HạPO/ lại là 1,38 ? 


b) Năm 1988, lượng P;O; sản xuất ra là 11,7 triệu tấn. Vậy lượng H;PO, là 
bao nhiêu ? 


65 


§8. Phân bón hoá học 

11.37. Một dung dịch amoniac thương mại có tỉ khối d = 0,925 và chứa 20% 
amoniac. 
Tính nồng độ mol của dung dịch đó. 

11.38. Tính khối lượng nitơ chứa trong 100 kg mỗi phân đạm sau : amoniac 
(ÑNH)), ure (NH;);CO, amoni sunfat (NH„);SO, amoni nitrat (NHạNO;). 


Xếp các phân đạm trên theo giá trị của nitơ tăng dần. 


11.39. — Tính lượng KạO chứa trong 100 kg phân lân KCI. 


— Tính lượng P;Os chứa trong 100 kg canxi photphat, Cas(PO,); và trong 100 
kg canxi đihiđrophotphat, Ca(H;PO¿);. 


11.40. Tính thể tích không khí cần thiết để oxi hoá một lít khí NHạ. 


TTính tổng thể tích khí (kể cả sản phẩm và các chất có mặt trong phản ứng) tìu 
được nếu : 


~NH; được oxi hoá đến NO. 
—NH;¿ được oxi hoá đến NO;. 
Các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện. Thể tích không khí tính theo 
mol : 80% nitơ, 20% oxi. 
11.41. Người ta có một tấn amoniac và 2m axit nitric (d= 1,52) 
a) Tính khối lượng NH„NO; tối đa có thể thu được. 


b) Lượng phân này được dùng để bón cho đất trồng khoai tây, cứ 130 kg đo 
một hecta. 


Vậy có thể bón cho bao nhiêu hecta ? 


166 


1142. a) Viết phương trình phản ứng của H;SO, và canxi photphat, Ca,ŒO,); để 
điều chế ; supephotphat đơn. 


Tính lượng P;O; chứa trong 100 kg supephotphat đơn. 
b) Viết phương trình phản ứng điều chế supephotphat kép. 
Tính lượng P„Os chứa trong 100 kg supephotphat kép. 
11.43. Viết phương trình phản ứng sau đây và xét xem phản ứng nào là phản ứng 
oxi hoá - khử ? 
a) Phản ứng điều chế ure từ khí cacbonic và amoniac. 
b) Phản ứng giữa H;SO loãng dư và HNO; đặc dư với dung dịch amoniac. 
©) Phản ứng giữa NO; với dung dịch NaOH để tạo thành NaNO; và NaNO. 


THỰC HÀNH 


Bài 1 — Tính chất oxi hoá của axit nitric 

Thí nghiệm 1. Tác dụng của axit nitric đặc với đồng 

Rót vào ống nghiệm khoảng I ml dung dịch axit nitric, HNOạ đặc (khoảng 
70%, d = 1,42) rồi cho vào đó vài mảnh đồng vụn. 

Nhận xét hiện tượng. Viết phương trình phản ứng, giải thích hiện tượng. 

Thí nghiệm 2. Tác dụng của axit nitric loãng với đồng 

Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch axit nitric loãng (khoảng 30%, 
d= 1,18) rồi cho vào đó vài mảnh đồng vụn. Đậy chặt ống nghiệm. Sau hai, ba 
phút đem ra chỗ sáng cho để quan sát rồi mở nút. Nhận xét hiện tượng. Viết 
phương trình phản ứng. Giải thích. 

So sánh kết quả của hai thí nghiệm trên. 

Thí nghiệm 3. Tác dụng của axit nitric rất loãng với kẽm 

Lấy khoảng 2 ml dung dịch axit nitric rất loãng (khoảng 20%, d = 1,12) vào 
một ống nghiệm và cho vào đó một hạt kẽm. 


Để yên khoảng 10 phút. Nhận xét hiện tượng. 


167 


Biết rằng khi cho axit nitric rất loãng tác dụng với kẽm, có thể tạo ra ion NHƒ, 
theo phương trình phản ứng sau : 
4Zn +NO3 + I0H` —> 4Zn”' + NH‡ + 3HạO 
~ Hãy viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử. 
~ Bằng cách nào chứng minh được rằng trong dung dịch có ion NH‡ ? 
Làm thí nghiệm, nhận xét kết quả. 


Thí nghiệm 4. Tác dụng của axit nitric đặc với cacbon 


Cho vào chén sứ một ít bột than (hoặc mồ hóng) rồi đun nhẹ. Rỏ vào chén 
từng giọt axit nitric đặc (khoảng 70%). 


Quan sát hiện tượng. Viết phương trình phản ứng, biết rằng trong phản ứng 
này cacbon bị oxi hoá lên mức +4 còn HNO; bị khử tới mức Ñ. 

Clụi ý : — Phản ứng không xảy ra nếu HNO; loãng. 

~ Axit nitric đặc, nóng rất nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. 

Bài 2 ~ Sự nhiệt phân của muối amoni và muối nitrat 

Thí nghiệm 1. Sự nhiệt phân muối NHẠCI 


Lấy một ít tỉnh thể NH„CI cho vào ống nghiệm. Để nghiêng ống nghiệm và 
đun trên đèn cồn. 


Có hiện tượng gì xảy ra. Viết phương trình phản ứng . Giải thích. 

(Cho biết ở 350°C, NHạCI thăng hoa nghĩa là chuyển thẳng từ trạng thái rắn 
sang trạng thái khí mà không qua trạng thái lỏng). 

Thí nghiệm 2. Sự nhiệt phân muối NH,CI (có thể làm thí nghiệm 1 hoặc thí 
nghiệm 2) 

Quấn một sợi đây đồng vào đầu một que thuỷ tỉnh rồi hơ nóng trên đèn cồn 
sao cho dây đồng trở nên đen (bị phủ một lớp oxit đồng). Đưa nhanh sợi dãy đỏng 


168 


đã bị nung đỏ đó vào một chén nhỏ đựng amoni clorua (NHạC]) ; trên miệng chén 
đã để sắn một mảnh giấy quỳ tẩm ướt. 

Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ và sự đổi màu của bẻ mặt sợi dây đồng. 
Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Thí nghiệm 3. Sự nhiệt phân muối nitrat kim loại kiểm 

Đổ một ít kali nitrat vào ống nghiệm nung nóng. Đưa que đóm vừa tắt còn tàn 
đỏ vào ống nghiệm trong khi đang xảy ra phản ứng. 

Quan sát thấy hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

Chí ý : Có thể chứng tỏ được sự tạo thành kali nitrit (KNO;) bằng cách sau : 
để nguội ống nghiệm trong đó KNO; đã bị phân tích rồi rót vào đó một ít axit 
suafuric loãng, sẽ thấy nitơ đioxit màu nâu bay lên. 


2KNO; + H;SO¿ —> 2HNO; + K;SO, 
3HNO; -> HNO; + HạO + 2NO. 
2NO + O; -> 2NÑO; 


Thí nghiệm 4. Sự nhiệt phân muối chì nitrat Pb(NO); 


Lấy một ít tỉnh thể chì nitrat Pb(NO;);, cho vào một ống nghiệm chịu nóng. 
Đan cẩn thận ống nghiệm cho đến khi màu của chất rắn thay đổi. Nhúng que đóm 
vừa tắt còn tàn đỏ vào ống nghiệm trong khi đang xảy ra phản ứng. Có hiện tượng, 
ì xảy ra ? Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 


Bài 3. Nhận biết các ion nitrat (NO 3 ), amoni (NH4 ) và photphat (PO rE % 
Thí nghiệm 1. 
Rót vào ống nghiệm từ 1 — 2 ml HNO; loãng (trong đó có các ion H*, NO3 ). 


Cho vào ống vài mảnh đồng vụn. 
Quan sát hiện tượng. Viết phương trình phản ứng dưới dạng ion. Giải thích. 


169 


Thí nghiệm 2. 
a) Rót vào ống nghiệm 1 - 2 ml dung dịch muối KNO; (trong đó có các ion 


KỲ, NO3) Cho vào ống vài mảnh đồng vụn. Để 2 - 3 phút. Có hiện tượng gì xảy 
ra không ? 


b) Nhỏ vào ống nghiệm trên khoảng 0,5 ml H;SOx đặc. Quan sát hiện tượng. 
Viết phương trình phản ứng dưới dạng ion. Giải thích. 


c) Kết luận : ion nitrat NO3 chỉ bị khử trong môi trường nào ? 

Thí nghiệm 3. 

Rót 2 — 3 ml dung dịch muối NHạCI đậm đặc (trong đó có các ion NHẬ‡ và 
€1”) vào một ống nghiệm. Thêm khoảng 0,5 ml dung dịch NaOH đậm đặc. Để 
một mảnh giấy quỳ đỏ thấm ướt lên miệng ống nghiệm. 

Ðun nhẹ ống nghiệm. 

Có hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Thí nghiệm 4. 

Lấy ba ống nghiệm. 

Ống thứ nhất đựng 1 ml dung dịch muối natri nitrat NaNOs 

Ống thứ hai đựng 1 ml dung dịch muối amoni sunfat (NH,);SO„, 

Ống thứ ba đựng 1 ml dung dịch muối natri photphat NayPO„ 

Đổ vào mỗi ống 0,5 ml dung dịch MgC]¿. 

Nhận xét hiện tượng. Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Bài 4. Phân bón hoá học 

Thí nghiệm 1- 


Quan sát mẫu các loại phân bón hoá học : amoni nitrat, amoni sunât, 
aipephotphat và phân kali. 


~— Màu sắc, dạng bề ngoài (tỉnh thể, bột,...) ? 


70 


~ Dùng thìa cà phê, lấy khoảng nửa thia mỗi loại phân hoá bón vào một ống 
nghiệm. Lấy khoảng 5 - 6 ml nước vào mỗi ống. Lắc ống nghiêm. Quan sát sự hoà 
tan của mỗi loại phân bón. 


Ghỉ theo bảng sau : 


“Tên phân bón | Công thức hoáhọc | Màusác | Dạngbẻngoài | Tínhtan 


Thí nghiệm 2 


San đôi dung dịch amoni nitrat vừa pha trên vào một ống nghiệm khác. Chọn 
hoá chất thích hợp cho vào mỗi ống nghiệm để chứng tỏ rằng trong dung dịch có 


ion amoni NH‡ và ion nitrat NO3. 

Quan sát các hiện tượng xảy ra. Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Thí nghiệm 3. 

Lấy một ít dung dịch phân đạm hai lá (NH,);SO;. 

Làm thế nào để chứng minh được ràng trong dung dịch đó có ion NH‡_ và ion 
SOÏTT” `? Quan sát các hiện tượng xảy ra. 

Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Thí nghiệm 4. 


Phân biệt dung dịch supephotphat Ca(H;PO,); và dung dịch phân kali clorua 
KCI. Lấy khoảng 1 - 2 ml dung dịch mỗi loại vào hai ống nghiệm. Nhỏ vài giọt 
dung dịch AgNO; vào từng ống. 

Quan sát màu kết tủa tạo thành trong hai ống. Viết các phương trình phản ứng. 


171 


Chương XII 


NHÓM CACBON - SILIC 


§1. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IVA 


Nhóm IVA gồm các nguyên tố cacbon (C), silic (Si), gemani (Ge), thiếc íSn) 
và chì (Pb). 

Trong nhóm IVA, cacbon là nguyên tố cơ sở của giới sinh vật, còn silic là 
nguyên tố cơ sở của các khoáng vật (xem bảng 8 trang 173). 

Nhận xét chung 


1. Cấu hình electron 


Các nguyên tố nhóm IVA đều được đặc trưng bằng cấu hình electron lớp 
ngoài cùng nsˆ npẺ. 


1w] [T]ỊT 
ns? ng 

Với cấu hình electron đó, có thể thấy được các nguyên tố trong, nhóm có các 
trạng thái oxi hoá — 2, + 2, - 4, + 4 tùy thuộc vào độ âm điện của các nguyên tố 
liên kết với chúng. 


._2. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm 

Theo chiều từ cacbon đến chì, bán kính nguyên tử tăng đều đặn. Vì bán tính 
nguyên tử tăng dần, kích thước nguyên tử ngày càng lớn nên chẳng những liêr kết 
giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử ngày càng yếu mà liên kết giữa các 
nguyên tử cũng ngày càng yếu. Vì vậy, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, răng 
lượng ion hoá ngày càng giảm. 

Liên kết giữa các nguyên tử trong tỉnh thể chuyển từ liên kết cộng hoá rị ở 
cacbon, silic sang liên kết kim loại ở thiếc, chì. Sự tăng tính kim loại theo chiếu từ 
trên xuống dưới làm cho độ âm điện nói chung là giảm, khối lượng riêng vì độ 
dẫn điện ngày càng tăng. 


172 


Trong nhóm IVA, cacbon và silic là những phi kim. gemani vừa có tính phí 
kim vừa có tính kim loại, thiếc và chì là những kim loại thực sự. 


Bảng 8. Một số tính chất của các nguyên tổ nhóm IVA 


ch. 
Khối Bá 
Khối n Ÿ 
say | tượng | Nhiề đô | ơn, | „2. | kính | Cấu | Năng 
Ngiyên | S6hiệu | hế Lhóng chảy| lƯ9"8 | Tính dân hÍ ạnp, lưỡng ion|Dð âm 
“ố _ |nguyên tử| "ÊMY Š riêng | qiạn  |REUYỂ| MA hoá | điện 
tử đo B 6 |Eleetronl + moi) 
(đv.C) gã tứ(A) 
—— | Không dẫn 
550 (than| điện (kim 22 
: .7 55 
lò 6 | 0201 hp 225 leưeg,knal 027 |22p| 1086 |25 
tốt (than chì)| 
$ 14 | 2808 | 1410 | 233 |Bándảadien| l17 |3s2ap| 786 | LØ 
đe 32 |7261| 937 | 532 |Bándảadien| 122 |asap| 762 | 20 
232 qhiếc| 20 
$n so | is |? GRẾEÍ qmc | Dán diện | 140 |ss2sp2| 708 | L8 
trắng) 
trắng) 
Pb 82 | 2072 | 328 | 1134 |Dắndintốt| L46 em |) 75 |21 
' §2. CACBON 


I~CẤU HÌNH ELECTRON. IsỶ 2s? 2p? 


+ì †+ỊT 
2 2p” 


Vì năng lượng cần thiết để tách cả bốn electron ra khỏi nguyên tử là quá lớn 
nên cacbon không có ion CẾ*, 

Mặt khác, cacbon cũng không thể nhận cả bốn electron (do các electron mang 
điện tích cùng dấu đẩy nhau) nên không có ion Œ Tuy nhiên cacbon thể hiện số 
oxi hoá -4 (thí dụ trong CH,), -2 (thí dụ trong C;H,), +2 (thí dụ trong CO),, 
+4 (thí dụ trong CO¿). 


Vì năng lượng liên kết C — C{347 kJ/mol) và năng lượng liên kết C - H (414 
kJ/mol) khá lớn nên cacbon có khuynh hướng tạo thành các mạch hở và mạch 
vòng hidrocacbon. ' 


Liên kết đôi  = C và liên kết ba C = C cũng là phổ bi 


Cacbon là nguyên tố duy nhất có số hợp chất lớn tới mức phải có một ngành 
hoá học riêng để nghiên cứu chúng : đó là ngành hoá học hữu cơ. Tên hoá học hữu 
cơ xuất phát từ chỗ những hợp chất chủ yếu tạo nên thực vật và động vật đều chứa, 
cacbon. 

“Trong hoá học vô cơ ta chỉ nghiên cứu cacbon, các oxit của cacbon, axit 
cacbonic và các muối cacbonal. 


II- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN. CÁC DẠNG THÙ HÌNH 

Cacbon chiếm khoảng 0,08% vỏ Quả Đất và khí quyển. Trong vỏ Quả Đất, nó 
tồn tại chủ yếu trong than đá, dầu mỏ, canxi cacbonat hay magie cacbonat. 

Cacbon cũng tồn tại trong các mỏ kim cương hay than chì (graphit). 

Trong khí quyển, nó tồn tại đưới dạng khí cacbonic CO; và đó là kho dự trữ 
cho phản ứng quang tổng hợp đối với cây cối. 


Hình 32. Chu trình cacbon trong thiên nhiên. 


174 


Sinh giới (thực vật, dộng vảt, người) đều được tạo nên từ vô số các phân tử có 
chứa cacbon. Sơ đồ trên trình bày tóm tát chu trình cacbon trong tự nhiên. 

Cacbon tồn tại dưới bớn dựng thù hình là kim cương, than chì, than muội và 
fuleren. 

Hai dạng dạng thù hình kim cương và than chì có những tính chất vật lí trái 
ngược nhau. 


Kim cương Than chì 

— Chất rấn hoàn toàn trong suốt, Chất rắn màu xám đậm, không 
không màu, khúc xạ ánh sáng rất đẹp trông qua được, phản xạ ánh sáng trên 
nên được dùng làm đồ trang sức. bẻ mặt giống kim loại. 

~ Khối lượng riêng D = 3.5 g/cmỶ. ~ Khối lượng riêng D = 2,2 g/cmỶ, 

nhẹ hơn kim cương nhiều. 

~ Cứng nhất trong tất cả các chất = Mềm, sờ thấy nhờn. 
rấn tự nhiên. 

+ Cách điện. . ~ Dẫn điện tốt. 

~ Dãn nhiệt kém. ~ Dẫn nhiệt tốt. 


~ Về tính chất vật lí, kim cương và than chì giống nhau ở một điểm quan trọng : 
cả hai đều chịu nóng, ngay ở nhiệt độ rất cao (1300°C) cũng không bay hơi. 
Những tính chất khác nhau và giống nhau đó là do cấu trúc tỉnh thể của kim 
cương và than chì gây ra. 


Trong thương mại khối lượng của kim cương được tính theo đơn vị cara (1 
cara = 0,20 gam). 


1. Cấu trúc tỉnh thể kim cương 


Mạng tỉnh thể kim cương gồm những nguyên tử cacbon lai hoá sp” hay lai hoá 
tứ diện. Mỗi nguyên tử cacbon liên kết với bốn nguyên tử cacbon lân cận bằng bốn 
cặp electron chung. Các nguyên tử này nằm trên bốn đỉnh của một tứ diện đều. 
Mỗi nguyên tử cacbon ở đỉnh lại liên kết với bốn nguyên tử cacbon khác. Độ dài 


° 
liên kết C— C bằng 1,54 A.. 


Tinh thể kim cương thuộc mạng tỉnh thể nguyên tử điển hình, các liên kết rất 
bền vững, không có electron tự do, do đó kim cương rất cứng, không dẫn điện và 
có nhiệt độ nóng chảy cao (3750°C). 


175 


2. Cấu trúc tinh thể than chì 
Ở nhiệt độ và áp suất thường, than chì là dạng thù hình bền nhất của cacbon. 


Mạng tỉnh thể than chì gồm những nguyên tử cacbon lai hoá theo kiểu sp” hay 
lai hoá tam giác được sắp xếp thành từng lớp phẳng những vòng sáu cạnh. Mỗi 
nguyên tử cacbon ở tâm của một tam giác đều. Như vậy liên kết trong một lớp là 


° 
liên kết cộng hoá trị có độ dài liên kết C - C là 1, 42 A: 


Hình 33. Cấu trúc tỉnh thể 
~ Kim cương (a) 
~ Than chì (Đ) 
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai nguyên tử cacbon thuộc các lớp lân cận nhau 


° 
là 34A và các lớp được liên kết với nhau bằng lực VandeVan yếu. Vì vậy khi 
vạch trên giấy, nó để lại một vạch đen gồm rất nhiều lớp. 

Các lớp trong tỉnh thể có thể trượt lên nhau do đó than chì có thể dùng làm 
chất bôi trơn (là phụ gia của những dầu máy). Một số hợp chất như CO¿, H;O, 
NH; có khả năng khuếch tán vào giữa các lớp, có tác dụng như những cái đệm làm 
tăng thêm tính nhờn của than cHỉ. - 

Đối với mỗi nguyên tử cacbon, chỉ có ba trong bốn số electron là tham gia vào. 
việc tạo thành liên kết ồ, còn electron thứ tư thì tạo thành một hệ thống xen phủ 7t 
với các nguyên tử cacbon bao quanh. Các electron này khá tự do làm cho than chì 
có tính dẫn điện. 

Sr chuyển hoá lẫn nhau giữa kim cương và than chỉ 

Như trên đã nêu..ở điều kiện bình thường thì than chì là dạng thù hình bén của 
cacbon. Nếu để tự nhiên thì kim cương sẽ chuyển hoá thành than chì. Tuy vâz, nếu 


176 


ở điều kiện thường, quá trình tự chuyển hoá này xảy ra vô cùng chậm chạp : phải 
hàng triệu năm. Còn nếu ở nhiệt độ cao (1800° - 1850°C) không có không khí thì 
kim cương sẽ biến thành than chì. 

Ngược lại ở nhiệt độ và áp suất rất cao (khoảng 2 000°C và 100 000 atm) thì 
than chì sẽ biến đổi thành kim cương. 

3. Fuleren : dạng tinh thể thứ ba của cacbon 

Ngoài hai dạng tỉnh thể kim cương và than chì đã biết từ lâu, gần đây (năm 
1985) người ta đã khám phá ra dạng tỉnh thể thứ ba của Cacbon trong bồ hóng. 
Đến năm 1990 người ta đã sản xuất được lượng lớn và năm 1996 giải thưởng 
Nobel đã được trao cho phát minh này. 

Phần tử Fuleren Cạọ có dạng một quả bóng đá, gồm 60 nguyên tử cacbon ở 60 
đỉnh và có 32 mặt (20 mặt lục giác và 12 mặt ngũ giác), có cấu trúc isosahedral. 

Mỗi nguyên tử € có lai hoá sp? tạo thành hai liên kết đơn và một liên kết đôi 
với các nguyên tử C lân cận ; nguyên tử € này nằm ở điểm nối của một vòng 5 
cạnh và hai vòng 6 cạnh. 


° 
Khoảng rỗng bên trong quả bóng đá Fuleren rộng tới 5A, đủ lớn để chứa các 
nguyên tử khác, đặc biệt là các kim loại. Chẳng hạn khi.nguyên tử các kim loại 
kiểm như K, Rb, hay Co xâm nhập vào khoảng rỗng giữa quả bóng Fuleren, hợp 
chất có tính dẫn,... 
Fuleren tạo ra một dòng họ mới : Các Fuleren C;ạ, Cạ„,.. mở ra một ngành 
tổng hợp các vật liệu mới,... 


Với hình dạng đặc thù, các phân tử Fuleren được đặc biệt quan tâm để tạo ra 
những chế phẩm mới như chất bôi trơn, nhiên liệu tên lửa, chất siêu dẫn, các 
polime kiểu (Cso) - R - (Cso), thuốc chữa bệnh ung thư, chữa bệnh AIDS,... 

Ống Nano - Một biến dạng của dòng Fuleren 

Ống than Nano giống như một quả mướp dài, với đường kính vài nanomet 


(nm)` với chiều dài tới vài trăm micromet (10 Ốm) và trong điều kiện thích nghỉ, 
có thể dài đến milimet. 


` Nhỏ hơn bể đầy sợi tóc 100.000 lần 


12A-TLKCHOA10-T2 177 


Người đâu tiên phát hiện ra ống than Nano là hai nhà khoa học Nga 
Raduskevich và Lukyanovich vào đầu thập niên 50 của thể kỷ trước nhưng bị lãng. 
quên. Kể từ năm 1991, sau báo cáo của Ligima thì việc nghiên cứu ống than nano 
bùng phát như bão hỏa. Cho đến nay (2009) đã 18 năm, việc nghiên cứu cơ bản và 
triển khai ứng dụng của ống than vẫn không giảm tốc. 

Vì sao vậy ? - 

'Vì càng ngày càng cho thấy ống than nano có những đặc tính mới lạ và nhiều 
chức năng ưu việt, đưa đến nhiều tiềm năng ứng dụng sâu xa với khả năng thay thế 
vật liệu hiện có hay đề xuất những ứng dụng hoàn toàn mới. 

Sau đây là vài ví dụ. 


° Ống than Nano có độ cứng, độ bền siêu việt và truyền nhiệt tốt, nó cứng hơn 
thép 5 lần, bền hơn thép 160 lần nhưng lại nhẹ hơn thép 6 lần! 

Dùng làm chất gia cường cho các chất polime. Các polime có giá rẻ, dễ chế 
biến, nhẹ nhưng giòn, dễ gãy nứt chỉ cần thêm 1% ống than nano có tính cứng 
tăng gấp 5 lần (hàng năm, hãng Hyperion Catalysis International của Mỹ đã sản 
xuất hàng chục tấn ống nano để chế tạo nanocomposite (giữa polime và ống nano) 
cho công nghệ xe hơi) : 

e Cấu trúc của ống có thể được thiết kế để thay đổi độ dẫn điện từ mức độ của 
kim loại đồng đến chất bán dẫn. 

° Ống than Nano có tiềm năng thay thế silic và các chất bán dẫn hiện nay 
đang thống trị thương trường máy vi tính và các thiết bị điện tử nhằm thu nhỏ tối 
đa kích cỡ các linh kiện. 

.. Các nhà khoa học gọi ống than nano là vật liệu thân kỳ của thế kỷ XXI 
(hay nàng lọ lem của thế kỷ XXI) ! 

Chú ý: Sợi cacbon hiện có trên thương trường nhưng không phải sợi làm từ 
ống than nano. Loại sợi này đặc ruột, có đường vài micromet được chế tạo từ sự 
nhiệt phân polyacrylonitril. Sợi được xe thành sợi to rồi đệt thành “vải” cho các 
ứng dụng gia cường. 

Theo. 


~ Tiển sỹ Trương Văn Tân - [Viện khoa học và kỹ thuật Australia] ~ Từ polime dẫn diện đến 
ống than nano. NXB Trẻ TP. Hỏ Chí Minh 2008 


~ Giáo sư Michael Duncan [Đại học Georgia - Mỹ]  General Chemistry Sauuders College 
Publishing 1997 


178 128.TIKCEOA:0-T2 


Câu trúc phán tử [uleren Cựy 


Kim cương CEul 
s0 Fuleren 


Than chì Ống than nano 


Các dạng của cacbon : Kim cương, fuleren Cạo, 
ống than nano, than chì (graphit) 


179 


Các cấu trúc khác nhau của 
ống than nano. 
cho ra các đặc tính khác nhau 


Một phần của ống than nano nhiều vỏ 
(MWNT) chụp bằng kính hiển vi điện 
tử. Khoảng cách giữa hai vỏ là 0,34 
nm và đường kính của vỏ ngoài cùng 
là 6,5 nm. 


180 


4. Cacbon vô định hình (than muội) 

Cacbon vô định hình như than gỗ, mồ hóng, muội,... gồm những tỉnh thể than 
chì rất nhỏ. 

Tính chất đặc biệt của than vô định hình là khả năng hấp phụ lớn, nghĩa là nó 
có khả năng hút và giữ lại trên bề mặt của nó các khí hay các chất tan. 

Người ta làm than hoạt tính bằng cách đun nóng than gỗ trong hơi nước ở 
khoảng 1000°C không cho không khí lọt vào. Nhờ tác dụng của hơi nước (tác 
dụng hòa tan, oxi hoá,...), các chất bịt kín các mạch dẫn bên trong của than bị 
cuốn đi làm cho than trở nên xốp hơn và tăng thêm khả năng hấp phụ. 


Š. Than đá 


Than đá được tạo nên do cây cối bị vùi lấp dưới đất qua các thời đại địa chất 

kéo dài hàng triệu năm và bị hoá thạch. Mạng tinh thể của than đá không đều đặn 

` giống mạng than chì, trong đó một số nguyên tử cacbon liên kết với hiđro. Than 
đá chứa trên 90% cacbon, ngoài ra còn có các tạp chất khác như lưu huỳnh. 


Khi cháy, than đá tỏa ra nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu. Nước ta rất 
giàu than đá. Bể than Đông Bắc nước ta kéo dài 200 km từ Cẩm Phả, Hồng Gai 
(Quảng Ninh) đến tận Quán Triều, Phấn Mễ (Bác Thái). 


III- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Các dạng thù hình của cacbon (kim cương, than chì) có tính chất vật lí rất 
khác nhau nhưng tính chất hoá học của chúng căn bản giống nhau : cháy trong 
oxi, cả kim cương và than chì đều tạo ra khí cacbonic CO. 

Sau đây là các phản ứng quan trọng của cacbon. 

1. Phản ứng với oxi 

Khi cháy trong oxi phản ứng tỏa nhiều nhiệt. 

C+o, —#*€ › co, AH =~393,5 k] 


Vì vậy cacbon được dùng chủ yếu để làm nhiên liệu trong đời sống, trong 
công nghiệp. 


I8] 


2. Phản ứng với các oxit kim loại 

Cacbon khử được oxit của nhiều kim loại để tạo ra kim loại và khí cacbon oxit. 

Thídụ: — Fe;Oy+3C —P##9 , 2ƑEe + 3CO 

Trong các phản ứng đó thường tạo ra các cacbua kim loại. Đó là những chất 
rất rắn và có nhiệt độ nóng chảy cao như berili cacbua BeC›, nhôm cacbua AlạCs. 
Một số cacbua như natri cacbua Na;C;, canxi cacbua (hay còn gọi là canxi 
axetilenua) CaC›,... là những tỉnh thể ion trong đó cỏ ion kim loại (ví dụ Ca”, 
Na”) và ion axetilenua CẬ”. lon axetilenua có cấu trúc như sau : 


2 


[(CöC:Ƒ” hay [:C 


Khi tác dụng với nước, các axetilenua giải phóng axetilen. 


Thí dụ: CaC;+2HạO —> Ca(OH); +C;H; 
canxi axetilenua axetilen 
Axetilen có cấu trúc như sau:  :H:Ci:C:H hay H-C=C-H 


3. Phản ứng với oxit phi kim 

Cacbon phản ứng với oxit của một số phi kim tạo ra các cacbua có liên kết 
cộng hoá trị và rất rắn. Silic cacbua (có tên là cacboranđơn) là một trong những 
chất rắn nhất mà người ta biết được. Nó sản xuất bằng cách khử oxit silic (cát) bởi 
than cốc trong lò điện. 


SiO; + AC —°5€_, SịC + 2CO 


cát nấu chảy lỏng silic cacbua 

Cấu trúc của silic cacbua tương tự cấu trúc của kim cương, có điều khác nhau 

là trong tỉnh thể cacboranđơn, các nguyên tử cacbon và silic luân phiên nhau 
chiếm các đỉnh của mạng tỉnh thể kim cương. ˆ 

'Vừa rắn lại vừa trơ với axit và bazơ trong điều kiện thường, silic cacbua được 

dùng làm chất mài mòn (giấy ráp, bột mài, đá mài, bi nghiền, đá lót lò, 


4. Phản ứng với hơi nước 
Cacbon tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao để tạo ra khí than, một hỗn hợp 
của khí cacbon oxit CO và hiđro H›. 


182 


C+HạO — 6 đổ, Có +H, 


Cả hai sản phẩm đều cháy trong không khí và hỗn hợp hai khí đó là một nhiên 
liệu quan trọng trong công nghiệp. 


5. Hợp chất với các halogen 


Cacbon tạo thành bốn tetrahalogenua : cacbon tetraflorua (CFx khí), cacbon 
tetraclorua (CCl¿ lỏng), cacbon tetrabromua (CBr;) và cacbon tetraiođua (Clạ) là 
những chất rắn. 

Trong bốn chất trên thì cacbon tetraclorua là quan trọng nhất về mặt thương mại. 

Cacbon tetraclorua được điêu chế như sau : 

Cho cacbon hoá hợp với lưu huỳnh để tạo 
ra cacbon đisunfua, CS; là một chất lỏng có 
liên kết tương tự CO; 


Cz2s 2C 


Cacbon đisunfua là một dung môi tốt cho 
các phân tử không phân cực như Pạ, §, lạ, 
nhựa.v.V... 


Cho cacbon đisunfua tác dụng tiếp với clo 
có sắt xúc tác thì được cacbon tetraclorua. 


CS; + 3C; => CC + S;Cl; 


lỏng khí lỏng lỏng 

Cacbon tetraclorua là một dung môi không. 
cực, hòa tan dầu mỡ,... nên trước đây được 
dùng làm chất tẩy khô (dễ bay hơi) 

Nó cũng được dùng làm chất chữa cháy gây ra bởi dòng điện vì nó không duy 
trì sự cháy, không dẫn điện lại khá nặng (D = 1,58 g/cm)). 


Hình 34. Phân từ CCl¿ có cấu trúc 
tứ diện, nguyên từ C lai hoá spẲ, 


Vì CCI, là chất độc đối với sinh vật nên ngày nay bị cấm dùng làm chất tẩy 
khô và chất chữa cháy. Dưới tác dụng của ngọn lửa, nó tạo ra photgen COC; là 
chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi. 

Ngày nay nó được sử dụng làm dung môi công nghiệp. 


183 


IV - ĐIỀU CHẾ CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON VÀ ỨNG DỤNG 


1. Kim cương 

Kim cương có khả năng khúc xạ ánh sáng rất đẹp, nên đã làm say mê con 
người từ bao thế kỉ. Trước đây kim cương chủ yếu được dùng làm đồ trang sức 

Nhưng tính chất quý báu nhất của kim cương đối với kĩ thuật là tính cứng kì 
lạ, do đó ngày nay hơn 80% kim cương sản xuất ra được dùng trong kĩ thuật 
khoan, cắt, gọt, mài. Những mũi khoan bằng kim cương đã khoan sâu tới 10 000 
mết vào lòng đất, khoan các đường hầm qua eo biển, cắt thủy tỉnh, bào các hợp. 
kim siêu cứng. 

Kim cương có rải rác trên khắp thế giới nhưng tập trung nhiều nhất ở Côngô, 
Nam Phi. 

Hàng năm, thế giới cần tới 6 tấn kim cương nhưng kim cương thiên nhiên 
không thỏa mãn được nhu cầu đó nên từ năm 1955 người ta đã sản xuất kim cương 
nhân tạo bằng cách đưa than chì lên nhiệt độ cao (khoảng 1800°C) và nén ở áp 
suất cao (khoảng 70 000 at). Kim cương nhân tạo cứng không kém kim cương 
thiên nhiên nhưng giá rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên vì tỉnh thể kim cương nhân tạo nhỏ 
và mầu không đẹp nên không thể dùng làm đồ trang sức. 

Đặc biệt mới đây người ta đã điều chế được kim cương từ fuleren. 


2. Than chì 

Than chì tạo nên những mỏ lớn hàng triệu tấn. Nhiều nước có mỏ than chì lớn 
như Liên Xô (cũ), Mỹ, Triều Tiên, Mađagasca. 

Nước ta có một số mỏ than chì mà lớn nhất là mỏ Nậm Tỉ (Lào Cai). 

Người ta điều chế than chì nhân tạo bằng cách nung than cốc ở nhiệt độ 
2500° — 3000°C trong lò điện. 

“Than chì được dùng làm bút chì, chế dâu bôi trơn chịu nhiệt độ thấp và cao, 
làm điện cực, làm nồi nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt. 


3. Than cốc 


Người ta điều chế than cốc bằng cách nung than đá ở 1000 - 1200°C trong 
môi trường thiếu không khí. Trong quá trình nung các hợp chất dễ bay hơi tách ra 
khỏi than đá và để lại những khối rắn kết dính với nhau gọi là than cốc. 

Than cốc chủ yếu dùng để luyện gang trong lò cao. 


184 


Sợi Compoøzit (Composit) 

Gần đây người ta đã chế tạo ra được một loại vật liệu mới có độ bền rất lớn 
bảng hỗn hợp sợi graphit (than chì) tỉnh khiết với các loại nhựa khác nhau. 

Vật liệu này được dùng để chế tạo từ chiếc vợt tenit cho đến cánh cửa tàu con 
thoi trong các chuyến bay vào vũ trụ. 


§3. CACBON MONOXIT 
Cacbon monoxit còn được gọi là cacbon monooxit hay oxit cacbon. 


1 - CẤU TẠO PHÂN TỬ, TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Cacbon oxit là một khí không màu, không mùi, không vị, rất độc, được tạo ra 
khi đốt cháy cacbon hay hiđrocacbon trong môi trường thiếu oxi. 


2C+O; — 2CO AH=-221 kJ 


: hay :CŠO: 
Nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử oxi bằng liên kết ba, trong đó có một 
liên kết cho nhận (oxi cho, cacbon nhận). 


Cấu tạo phân tử : 


Phân tử CO có 14 electron hoá trị tương tự phân tử Ñ; khối lượng phân tử CO 
và N; đều bằng 28 đv. C. Vì cấu tạo phân tử của CO tương tự cấu tạo phân tử của 
ÁN; cho nên tính chất lí học của CO rất gần với tính chất lí học của Nạ. 


co Nạ 
Tỉ khối : ác z1 cá z1 
29 29 
Nhiệt độ nóng chảy : ~ 207C ~210% 
Nhiệt đô sôi : ~ 190% ~ 196% 


II~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Trong phân tử CO, cacbon ở trạng thái oxi hoá +2, nó có khuynh hướng 
chuyển lên trạng thái oxi hoá +4 bền hơn nên CO có tính khử mạnh. 


185 


Trong phân tử lại có hai cặp electron chưa liên kết nên có khả năng tạo thành 
liên kết cho nhận với nhiều chất, đặc biệt là với các nguyên tố chuyển tiếp (các 
nguyên tố khối đ), vì vậy nó cho nhiều phản ứng cộng quan trọng trong hoá vô cơ 
cũng như trong hoá hữu cơ. 

1. Phản ứng với oxi 

Cacbon oxit cháy với một ngọn lửa xanh, biến thành khí cacbon đioxit và tỏa 
ra nhiều nhiệt. 

2CO + O; —> 2CO„ AH= -566 kJ 

Do phát nhiệt mạnh nên CO được dùng làm nhiên liệu rất quan trọng trong, 
công nghiệp để đốt lò (luyện kim, luyện cốc, lò thủy tỉnh, lò sứ,...), được dùng để 
chạy các động cơ. 

2. Phản ứng với các oxit kim loại 

Cacbon oxit là một chất khử rất quan trọng trong luyện kim. 


Thí dụ: FeyO;+3CO ->2Fe +3CO; 
Phản ứng trên xảy ra trong lò cao luyện gang. 


3. Phản ứng cộng 
a) CO cho phản ứng cộng dễ dàng với clo, brom 
Cacbon(II) oxit tác dụng với clo có ánh sáng xúc tác tạo ra cacbonyl clorua. 
CO +CI, —#Š—; COCI;, 
cacbonyl clorua 


Do có ánh sáng xúc tác nên chất tạo ra còn có tên là photgen (phot là ánh 
sáng, gen sinh ra). Công thức cấu tạo của nó là : 


ŒI-C-qŒ 
Photgen là một khí không màu, có vị ngọt, rất độc nên trong thế chiến I đã 
được dùng làm chất độc hoá học. 


Trong công nghiệp, photgen được dùng làm chất clo hoá rất tốt trong tổng hơp 
hữu cơ, điều chế dược phẩm, chế thuốc nhuộm,.. 


186 


5) CO còn cho phản ứng cộng với H1; tạo thành ancol metylic... nên nó là một 
nguồn tổng hợp hữu cơ quan trọng. 


Ì 
CO+2H; —p?H-C-0-H 
t,p 


H 
+) CO cho phản ứng cộng với một số kim loại 


CO tác dụng với một số kim loại đặc biệt là kim loại họ sắt, coban, niken, 
crom,... tạo thành những cacbonyl kim loại 


30C 
Ví dụ: Ni +4CO ——— Ni(CO); AH<0 
niken cacbonyl (lỏng) ` 
Phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch. Khi đun nóng trên 200°C, cân bằng, 
chuyển dịch vẻ phía trái, Ni(CO); bị phân hủy giải phóng kim loại. 
Phản ứng trên là cơ sở của phương pháp tỉnh luyện Nỉ trong công nghiệp. 
_ Quặng chứa Ni không tỉnh khiết —€Đ-> Ni(CO), 


Ni(CO)¿ —>—2.ye > NỈ rấn tỉnh khiết + 4COŸ 

Cacbon oxit là một khí độc. Giống như khi tác dụng với niken, nó cũng tác 
dụng với sắt trong hemoglobin của máu tạo thành cacboxihemoglobin là một hợp 
chất bền, làm cho hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxi đến các mô, do đó 
người thở phải nhiều CO bị ngạt mà chết. 

Trong không khí, nếu nồng độ CO là 0,012% thì đã làm suy giảm trí nhớ. 
Trong các hầm lò, các gara ôtô, trên đường phố các thành phố công nghiệp,... 
nồng độ CO cao hơn 0,01% đã là điều bất thường. 

Số trường hợp tử vong vì ngộ độc CO lớn hơn nhiều so với trường hợp chết vì 
các chất độc khác mặc dù nó ít độc hơn nhiều khí khác. Cái tai hại là ở chỗ không, 
nhận ra được triệu chứng bị ngộ độc. 

Nếu mới bắt đầu bị ngộ độc khí CO thì cần cho bệnh nhân thở không khí trong 
lành và tốt nhất là cho thở khí oxi. 


187 


4. Cacbon monooxit là anhiđrit của axit fomic HCOOH 


Khi hòa tan CO trong dung dịch bazơ thì tạo thành muối của axit fomic gọi là 
fomat. 


CO + NaOH —TT—š HCOONa 


muối natri fomat 

ø 

II 
dưới dạng ion : [H~C-O]T + Na* 

ion fomat 
Phản ứng trên dùng để phân biệt khí cacbon oxit và khí cacbon đioxit : khí 
CO; bị kiểm hấp thụ ngay ở điều kiện thường. 

Phản ứng trên cũng được dùng để điều chế các fomat trong công nghiệp. 


III- ĐIỀU CHẾ CACBON MONOOXIT 


1. Trong phòng thí nghiệm 
Vì CO là anhiđrit của axit fomic nên người ta điều chế CO bằng cách dùng 
axit sunfuric, HạSO¿ đặc và nóng để khử nước của axit fomic. 


HCOOH —Š9: #E_, 1.0 + CO 


2. Trong công nghiệp 

Người ta không điều chế CO nguyên chất vì phức tạp, tốn kém mà không cần 
thiết. Người ta chỉ điều chế một hỗn hợp khí chứa một tỉ lệ cao CO dùng để đốt lò 
hay chạy động cơ. 

Có hai phương pháp chủ yếu : 

a) Điêu chế khí than 

Cho không khí đi qua một lớp than dày nóng đỏ. 

C+O; CO; AH = -39,5 kJ 
Khí CO; tạo ra lại tác dụng với than nóng đỏ. 


CO; + C-> 2CO AH =+L171,4 kƒ 


188 


Phản ứng trên thu nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bảng của phản ứng chuyển dịch 
theo chiều thuận cho nên ở nhiệt độ càng cao, tỉ lệ khí CO trong hỗn hợp sản phẩm 
càng cao. Trên thực tế ở nhiệt độ 900°C sản phẩm của phản ứng đốt cháy cacbon 
hầu như chỉ là CO còn ở dưới 500°C thì sản phẩm của phản ứng hầu như chỉ có CO;. 

b) Điều chế khí than ướt 

Cho hơi nước đi qua than nóng dỏ, phản ứng xảy ra như sau : 


C+H;o —”=''“€“, co+H, 


Phản ứng trên thu nhiệt nên quá trình chỉ diễn ra liên tục khi có sự cung cấp 
năng lượng liên tục. 

Hỗn hợp thu được trong phản ứng trên được gọi là khí than ướt, có thành phần 
khoảng 44% CO, 45% Hạ, 6% Nạ, CO,,... 


Khí than ướt có chất lượng cao hơn khí than nhiều. Khi đốt khí than ướt, nhiệt 
lượng tỏa ra gần bằng ba lần khí than. 


Một vấn đẻ rất lớn đối với công nghiệp khai thác và sử dụng than là &hí hoá 
than ngay tại mở bằng cách bơm không khí, hơi nước vào lòng mỏ than đang được 
đốt cháy. Một hỗn hợp khí than được tạo thành và được dẫn đến những kho chứa 
khí rồi từ đó phân phối theo đường ống đến những nơi tiêu thụ. 


Nhờ phương pháp này, giá nhiên liệu giảm khoảng hơn hai lần. 


§4. CACBON ĐIOXIT CO; 
Còn gọi là cacbon(1V) oxit hay thường gọi là khí cacbonic. 


I~ CẤU TẠO PHÂN TỬ 


`Cacbon đioxit là một phân tử thẳng, có lai hoá sp ở nguyên tử cacbon và hai 
liên kết đôi C = O 


:O:C::O: hay O=C=O 
° 
Độ dài liên kết C = O là 1,16 A. và năng lượng liên kết C = O là 803 kJ/mol. 
Cả bốn liên kết đều đã bão hòa nên khí CO; là một khí rất bền. 


189 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ, TÍNH CHẤT SINH LÍ 


1. Tính chất vật lí 

Cacbon đioxit là một khí không màu, không mùi, có vị chua đẻ chịu nên dùng 
để chế nước giải khát có bọt (các loại nước hoa quả, nước khoáng, bia hơi,...). 

Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí (d ~ 1,5) nên có thể rót từ bình này qua 
bình khác. Nó ít tan trong nước, dễ hoá lỏng. ° 

Ở 20°C và dưới áp suất 58,5 atm khí CO; bị hoá lỏng. Đó là một chất lỏng 
không màu, linh động và nhẹ (d = 0,774) được đựng và chuyên chở trong những 
bình bằng thép. Khi mở khoá bình cho bay hơi nhanh, khoảng 1/3 cacbon đïoxit 
hoá rắn tạo thành tuyết cacbonic. Tuyết cacbonic được nén thành khối bán trên thị 
trường với tên gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô thăng hoa ở — 79°C, dùng làm 
lạnh tốt hơn nước đá thường vì hai lẽ : 

= Một kilôgam nước đá khô khi bay hơi hấp thụ nhiệt lượng gần gấp đôi khi 
làm tan một kilôgam nước đá thường. 

~ Dùng nước đá khô để giữ nhiệt độ thấp trong các toa lạnh chuyên chở thực 
phẩm dễ ôi thiu thì sạch hơn dùng nước đá thường vì khi bay hơi nó vẫn khô, 
không để lại nước làm ướt thực phẩm... 

Nước đá khô dùng để tạo nhiệt độ thấp trong phòng thí nghiệm. 

Hằng năm, trên thế giới người ta sản xuất hàng trăm triệu tấn cacbon đioxit 
(riêng Mỹ, khoảng 30 triệu tấn), gần một nửa lượng cacbon đioxit sản xuất ra được 
dùng trong công nghệ lạnh, khoảng 25% được dùng trong công nghệ đồ uống. 


2. Tính chất sinh lí 

Khí cacbonic có rác dụng sinh lí rất quan trọng đối với sinh vật. 

a) Khí cacbonic không duy trì sự cháy, sự hô hấp nhưng nó không độc. Tuy 
nhiên khí cacbonic có tác dụng gây ngạt, tỉ lệ khí CO; trong không khí vượt quá 
giới hạn nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu tỉ lệ khí CO; là 4% thì làm 
cho người ta mệt nhanh, đến 10% thì cảm thấy đau đầu, tụ máu ở mặt, bát đầu mê 
mệt, đến 12 — 15% thì bất tỉnh và sau một thời gian thì tử vong. 


190 


b) Đối với thực vật thì khí CO; là một chất cần thiết cho sự dinh dưỡng : nó là 
nguồn chủ yếu để tạo ra các chất hữu cơ cho thực vật. 


chất diệp lục 
ánh sáng 


6CO; + 6H;O CgH¡zO; + 6O; 


Quá trình trên còn là quá trình tích lũy năng lượng Mặt Trời dưới dạng năng 
lượng hoá học. 

3. Ảnh hưởng của khí cacbonic đối với môi trường : hiệu ứng nhà kính 

Mặc dù khí cacbonic không phải là chất gây ô nhiễm môi trường nhưng nó có 
liên quan mật thiết đến môi trường. 

Tia Mặt Trời xuyên qua lớp CO; trong khí quyển đi đến Mặt Đất gần như 
nguyên vẹn và sưởi nóng Mặt Đất (khí CO; chỉ hấp thụ một phần những tia hồng 
ngoại). Mặt đất hấp thụ một phần năng lượng Mặt Trời và tỏa nhiệt vào vũ trụ. 
Những bức xạ nhiệt phát ra từ Mặt Đất có bước sóng lớn hơn những bước sóng 
của tia sáng Mặt Trời, bị khí CO; hấp thụ và phát trở lại Mặt Đất làm cho Mặt 
Đất ấm lên. 

CO; trong khí quyển + hy => CO; 
bức xạ nhiệt phát ra CO; ở trạng thái 
từ Mặt Đất năng lượng cao. 
CO; —> CO; + nhiệt 
CO; ở trạng thái bình thường 

Các nhà khoa học tính rằng nếu trong khí quyển của Quả Đất không có khí 
CO; thì nhiệt độ ở Mặt Đất thấp hơn nhiệt độ hiện nay là 21°C. Ngược lại, nếu 
hàm lượng CO; của khí quyển tăng lên gấp đôi so với hiện tại thì nhiệt độ ở Mặt 
Đất sẽ tăng thêm 4°C. 

Như vậy về mặt hấp thụ bức xạ, lớp CO; trong khí quyển có vai trò như lớp 
thủy tỉnh của các nhà kính dùng để trồng rau và trồng hoa ở xứ lạnh. 

Do đó hiện tượng làm cho Mặt Đất ấm lên bởi khí CO; được gọi là hiệu ứng 
nhà kính. 


191 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Trong phân tử CO;, các liên kết của nguyên tử cacbon đã bão hòa cho nên khí 


CO; là một chất rất bền. 


1. Khí CO; trơ với nhiều chất 
Chỉ các chất khử mạnh như AI, Mg, ... mới khử được 
2Mg + CO; —> 2MgO + C 


'Vì có tính trơ nên dùng khí CO; để chữa cháy rất thuận lợi, trừ một số trường 
hợp như các đám cháy nhôm, magie,.... 

Có nhiều phương pháp chữa cháy nhưng thường dùng nhất là các bình chữa 
cháy có bọt : trong những bình này, khí CO; được tạo ra do phản ứng axit sunfuric 
H;SO¿ và một dung dịch natri hiđrocacbonat NaHCO; 

' .NaHCO; + H;SO, —> NaHSO¿ + H;O + CO; 


Người ta cho chất tạo bọt vào dung dịch NaHCO¿. Bọt tạo ra sẽ cách li chất bị 
cháy với lửa, làm đập tắt các đám cháy. 


Người ta cũng dùng bình chữa cháy nạp CO; lỏng. 
Khí CO; còn được dùng. để tạo môi trường trơ cho một số quá trình hoá học. 


2. Khí CO; là anhiđrit của axit cacbonic 
a) Khác với khí CO, khi hòa tan trong nước, khí CO; hoá hợp một phần với 
nước để tạo thành axit cacbonic HạCO; 


CO; + H;ạO = HạCO; 
b) Khí CO; bị dung dịch kiểm hấp thụ dễ dàng tạo thành muối cacbonat 
CO; + 2KOH -> K;CO; + H;O 


Phản ứng trên dùng để hấp thụ hoặc để định lượng khí CO¿. 


192 


Tuỳ tỷ lệ số mol CO; và NaOH (hoặc KOH) ta sẽ thu được muối axit, muối 
trung hoà hoặc hỗn hợp của chúng. Có thể tổng kết như sau : 


CO, : NaOH Sản phẩm phản ứng, 
<1 NaHCO; + CO; dư 
1 NaHCO; 
I<2 NaHCO; + Na;CO; 
2 Na;CO; ' 
>2 Na;CO¿ + NaOH dư 


€) Cách nhận ra khí CO; 
Khí cacbonic làm đục nước vôi do tạo ra kết tủa canxi cacbonat. 
' CO; + Ca(OH); —› CaCO¡Ÿ + HạO 


Chú ý : Khi có dư khí CO;, dung dịch đục trở thành trong do tạo ra canxi 
thiđrocacbonat dễ tan trong nước. 


IV - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN - ĐIỀU CHẾ - ỨNG DỤNG 

Khí CO; tồn tại rất ít trong không khí, chỉ vào khoảng ba phần vạn theo thể tích 
nhưng lại là một thành phần rất quan trọng, đặc biệt đối với sự sống trên Quả Đất. 

Tỉ lệ khí CO; trong khí quyển hầu như không đổi. 

Khi nồng độ CO; trong không khí tăng lên do sự đốt cháy các nhiên liệu (chủ 
yếu là than đá và dầu mỏ), sự hô hấp của các sinh vật, sự phân hủy các chất hữu 


cơ,... thì nó lại bị hòa tan vào nước các đại dương (chiếm 3/4 bề mặt Quả Đất), 
các sông hồ, một phần tham gia vào các quá trình quang tổng hợp, v.v... 


- Điều chế. 

+ Trong công nghiệp 

Người ta thường điều chế khí CO; bằng cách nung đá vôi lên nhiệt độ khoảng 

900. ⁄ 
+_ 900°C 


CaCO; CaO + CO¿f: 


113Á-TLKCHOA10-T2 193 


Nó là sản phẩm phụ của các lò vôi. Hỗn hợp khí ở các lò vôi bay ra chỉ chiếm 
khoảng 30% CO, Có thể dùng ngay trong các nhà máy sản xuất sđa (th:o 
phương pháp Sonvay)„ các nhà máy đường,... 


— Trong phòng thí nghiệm 
Người ta cho tác dụng canxi cacbonat với dung dịch axit clohidric (HC) loãng. 
CaCO; + 2HCI —› CaCl; + HạO + CO;Ï` 


LÌ? mu khí CO, 


Hình 35. Dụng cụ điều chế CO; 
Có thể thu CO; bằng ống thủy tỉnh vì CO; nặng hơn không khí. Cũng có thể 


thu CO; qua nước (mặc dù CO; tan khá trong nước) trong bình nón còn lại dung, 
dịch-‹canxi clorua. 


HICI 


Muốn có CO; tỉnh khiết và khô cần cho qua một dung dịch kali hiđrocacbonat 


KHCO;¿ (để loại khí HCI còn lẫn trong CO;) và qua axit sunfuric H;SOx đặc (để 
giữ lại nước). ` 


Phản ứng giữa CaCO; và H;SO¿ loãng chậm hơn nhiều so với HC] vì tạo ra 
CaSO, là một chất ít tan, vì vậy người ta không dùng H;SO;. 
— Ứng dụng 


+ Trong công nghiệp hoá học, người ta dùng một lượng lớn CO; để sảr. xuất 
sođa. 


+ Trong công nghiệp thực phẩm, người ta nén CO; vào nước hoa quả, nước 
khoáng, bia,... để tạo ra nước giải khát có bọt. 


+ Trong công nghệ lạnh, người ta dùng CO; lỏng xà dưới dạng nước đi khô 
để giữ nhiệt độ thấp,.. 


194 138-TLKCHOA2)-T2 


§5. AXIT CACBONIC H;CO; VÀ CÁC MUỐI CACBONAT 


~ AXIT CACBONIC 


1. Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí 

Khí CO; tan vừa phải trong nước và dung dịch bão hòa có nồng độ khoảng 
0.033M. Theo nguyên lí Lơ Satơliê thì tính tan của khí CO; tăng lên khi tăng áp 
suất riêng của phần khí đó. Các loại nước giải khát có bọt chứa CO; được bão hòa 
tan dưới áp suất lớn. Khoảng 4% lượng CO; hòa tan tác dụng với nước tạo thành 
axit cacbonic HạCO:. 

CO; + HạO =+ HạCO; (trong dung dịch) 
Khi đun nóng thì cân bằng chuyển dịch về phía trái. 


Phân tử HạCOa có cấu trúc như sau : 


Hình 36. Cấu trúc phân từ HạCO; 


lon cacbonat cojˆ có cấu trúc tam giác phẳng, nguyên tử cacbon lai hoá sp”, 


tất cả các góc liên kết đều bằng 120”. Không thể tách được axit-cacbonic dưới 
dạng nguyên chất vì khi muốn tách ra khỏi dung dịch bằng cách đun nóng chẳng, 
hạn thì nó bị phân hủy ngay thành nước và khí cacbonic. 


195 


° kã 
l 


2N 


Hình 37. Ngoài ba liên kết ồ, cacbon còn tạo ra một kiên kết 
với ba nguyên tử O tượng trưng bằng các nét... 
2. Tính chất hoá học 


a) Trong phân tử H;CO; nguyên tử cacbon có cộng hoá trị bốn rất bển nên 
không có tính oxi hoá. 


b) HạCO; là một điaxir, trong nước bị phân l¡ thành hai nấc : 


HạCO;  H” + HCOš Kị =4,5.107” 
ion hiđrocacbonat 
HCO; £: HỲ + CO‡” Kạ=5,6.10”" 
ion cacbonat 
Cả hai nấc phân li đều rất yếu. 


Khi cho axit cacbonic tác dụng với một bazơ kiểm thì tạo ra hai loại muối : 
muối axit và muối trung hoà. 


H;CO¿ + NaOH -» NaHCO+HẠO _ 
muối natri hiđrocacbonat 
H;CO; + 2NaOH -> Na;CO; + 2H;O 


muối natri cacbonat 


II - CÁC MUỐI CACBONAT 


1. Tính chất 

a) Tính tan. Các muối cacbonat kim loại kiểm và các muối hiđrocacbonat cưa 
kim loại kiểm và kiểm thổ đều tan trong nước, trừ NaHCO; (người ta lợi dụng tính. 
không tan của NaHCO; để điều chế xôđa theo phương pháp Sonvay). 


196 


Hầu hết các muối cacbonat khác đều không tan trong nước. Các muối CaCO;, 
MgCO; tuy không tan trong nước nhưng có thể tan trong nước có chứa khí CO; do 
tạo ra các muối hiđrocacbonat tan làm cho nước có tính cứng (chứa các ion Ca?" 
và Mạ”), 

Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang đông được giải thích như sau : Nước mưa 
(hòa tan khí cacbonic) hòa tan đá vôi trong núi tạo thành canxi hiđrocacbonat : 

CaCO; + CO; + H;O =: Ca(HCO;); 
„ canxi hiđrocacbonat 

Phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch, khi nước bay hơi, phản ứng xảy ra 
theo chiều ngược lại. Qua bao năm tháng, những cận đá vôi tích tụ lại chồng chất 
lên nhau tạo thành thạch nhũ với những hình thù kì dị. Hang Bồ Nông (vịnh Hạ 
Long), hang Từ Thức (Thanh Hoá), Bích động (Ninh Bình), động Phong Nha 
(Quảng Bình),... là những kì quan nổi tiếng ở nước ta. 

b) Nhiệt phân 

Các muối cacbonat đều bị nhiệt phân cho oxit kim loại và khí cacbonic (trừ 
cacbonat của kim loại kiểm không bị phân hủy”). 


Thídụ: — MgCO; —Ứ—› MgO+CO; 


PbCO; ——› PbhO + CO; 
Các muối hiđrocacbonat còn dễ nhiệt phân hơn nhiều, tạo ra các muối 
cacbonat trung hòa 


2NaHCO;, —l9€_; Na,CO; + H;O + CO; † 
Phản ứng trên dùng để điều chế muối cacbonat bằng phương pháp Sonvay 


hoặc điều chế khí CO; tỉnh khiết. 
©) Tác dụng với axit 


“Tất cả các muối cacbonat đều tác dụng với axit, giải phóng khí CO; 


` LiạCOs bị nhiệt phân : LigCOy —Ủ—3 LíạO + CO; 


197 


CaCO; + 2HCI —> CaCl; + HạO + CO; † 
d) Tính bazơ của các ion cacbonat và hiárocacbondl. 


Dung dịch các muối cacbonat có tính bazơ vì ion cacbonat co£~ là một bazo 


'Bron — stết, nó có khả năng nhận proton của nước HO. 
2- kêu E <á 
CO$” +HạO © HCO +OH K=2/I.10 


Dung dịch muối hiđrocacbonat có tính bazơ yếu hơn vì ion hiđrocacbonat 
HCOÿ là một bazơ yếu hơn ion cacbonat CO” 


CO3 + HạO  HạCO; +OH" K=24.10? 


2. Trạng thái thiên nhiên của cacbonat, điều chế và ứng dụng 

“Trong thiên nhiên, các cacbonat canxi tồn tại dưới dạng đá phấn, đá hoa và đi 
với. Trữ lượng khoảng 60 000 000 000 000 000 tấn (6.10!) trong vỏ Quả Đất. Mỹ 
lượng rất lớn các đá này được dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá học. 

Các loại đá trên được hình thành như thế nào ? 

Hàng triệu năm về trước, biển chứa đầy các sinh vật có vỏ cứng (ví dụ sò, 
ốc,...). Khi các sinh vật đó chết đi, vỏ của chúng lắng xuống đáy biển và tạo thành “ 
một lớp “cặn” dày tới 600 mét ! Lớp cặn này bị nén thành đá phấn hoặc đá vôi. 
“Trải qua những chấn động địa chất, các khoáng sàng này bị đầy lên thành đồi núi. 
Ở nước ta, không mấy vùng là không có núi đá vôi. Thỉnh thoảng, người ta vẫn 
thấy xác các loài sò, ốc đã hoá thạch trong đá phấn và đá vôi. 

Khi đá vôi bị nung nóng ở nhiệt độ cao và bị nền ở áp suất lớn, nó kết tỉnh lạ 
và trở thành đá hoa. Đá hoa cứng hơn đá phấn và đá vôi. Ở núi Non Nước (Quảng 
Nam - Đà Nắng) có mỏ đá hoa nổi tiếng. 

Đá hoa được dùng để tạc tượng. Nó rất rắn, khó tạo hình nhưng vì rất rắn nên ` 
các công trình giữ được lâu bển. 


Đá vôi dùng làm vật liệu xây dựng. Đá vôi tảng được dùng để xây nhà nhưng 
cần nhớ rằng khả năng chống ô nhiễm môi trường của đá với không bằng gạch 


Natri cacbonat Na;CO; và natri hiđrocacbonat NaHCO; được dùng trong công. 
nghiệp chế tạo thủy tỉnh, làm mềm nước... 


198 


Điều chế natricacbonat NaạCO; bằng phương pháp Son say (Solvay). 

Người ta hòa tan amoniac NH; trong dung dịch bão hòa muối ăn NaCl và bơm 
vào một tháp lớn. Dung dịch từ trên chảy xuống và một luồng khí nén CO; từ dưới 
đi lên. 

Natri hiđrocacbonat được tạo thành và ít tan trong nước nên kết tủa dưới đáy 
tháp. Các phản ứng xảy ra như sau : 

NH; (kh?) + CO¿ (khí) + HạO (lỏng) => NH,HCO3 (dung dịch) 


NHẠHCO; + NaCl (dung dịch) -> NaHCO; + NH¿CI (dung dịch) 
Sau khi lọc và rửa để loại hợp chất amoni, người ta đun nóng natri 
hidrocacbonat để chuyển thành cacbonat. 


2NaHCO; —Ÿ—> Na;CO; + H;O + CO, † 
Phương pháp trên có hiệu quả kinh tế rất lớn vì nguyên liệu là muối ăn và đá vôi 
thì rẻ tiền mà các sản phẩm phụ (NH,CI và CO,) được thu hỏi, tái chế dùng lại. 


§6. SILIC 


I~ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Silic là nguyên tố cơ sở của giới khoáng vật. 

Trong vỏ Quả Đất, nếu oxi chiếm 49,5% thì silic chiếm 26% : nó là nguyên tố 
phong phú thứ hai, sau oxi. 

'Vì có ái lực mạnh với oxi nên silic không tồn tại ở trạng thái tự do mà ở dạng 
hợp chất : trong cát (silic đioxit), trong đá sa thạch, dưới các đạng silicat có trong. 
các quặng và đất sét. 

Trong giới sinh vật, silic có trong thành phần của thân cây, lá cây làm cho 
chúng trở nên cứng cáp. 

Silic là một chất rắn màu xám, có ánh kim trông giống kim loại nhưng lại là 
một phi kim. 


199 


Mạng tỉnh thể silic giống mạng tỉnh thể kim cương nên rất cứng (cứng bằng 7/10 
kim cương) ; silic có nhiệt độ nóng chảy cao : I415°C, nhiệt độ sôi cao : 2360°C. 

Tuy nhiên trong tỉnh thể, các nguyên tử silic sắp xếp kém đặc khít hơn kim cương, 
nên có khối lượng riêng (D = 2,4 g/cm”) nhỏ hơn kìm cương (Dực = 3,5 g/cm)). 

Silic là chất bán dẫn điện : Ở nhiệt độ thường, độ dẫn điện thấp, nhưng khi 
tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Vì có cùng cấu hình electron là ns? ng lại ở chu kì kế tiếp cacbon nên silic có 
tính chất hoá học giống cacbon : Chúng đều là những phi kim. Tuy nhiên, trong, 
bảng tuần hoàn, sỉlic nằm dưới cacbon và nằm ở bên trái tất cả các phi kim khác 
nên silic có tính phi kim yếu hơn cacbon và là phi kim yếu nhất, nó có độ âm điện 
là 1,8. 

Phản ứng với các phi kim khác tạo ra các hợp chất cộng hoá trị trong đó silic 
có số oxi hoá +4 là số oxi hoá đặc trưng nhất đối với silic. 

1. Phản ứng với oxi 

Khi đun nóng, silic cháy trong oxi, phát ra ánh sáng chói và tỏa ra một nhiệt 
lượng lớn. 

Si+O; —Ï— SiO; AH” =—910,86k] 

Liên kết S¡ - O là liên kết bền nhất trong tất cả các hợp chất của silic cho nên 
khuynh hướng nổi bật của silic là tạo thàh SiO; và các silicat. 


2. Phản ứng với halogen 
Silc hoá hợp trực tiếp với các halogen cho các tetrahalogenua : silic 
tetraflorua, là một chất khí ; silic tetraclorua SiCl¿ và silic tetrabromua SiBr, là 
những chất lỏng và silictetraiotua Sil¿ là một chất rắn. 
Si+2X; — SG; X=F Gồ),CI, B, I. 
Hầu hết các silic halogenua đều tác dụng với nước tạo thành axit silixic và 1ây 


là điều khác biệt lớn với cacbon 


200 


Ví dụ: SiCI; + 4H;O —-> H;SiO, + 4HCI 
(lỏng) (lỏng)  (rấn) (trong dung dịch) 
3. Phản ứng với các kim loại 
Phản ứng của silic với các kim loại là không đặc trưng. Phản ứng với các kim „ 
loại, silic tạo ra những hợp chất trong đó nó thể hiện số oxi hoá -2 và ~4. 


Ví dụ : magie silicua : Mg;Si (silic có số oxi hoá -4) 
sắt silicua FeSi (silic có số oxi hoá =2) 
4. Tính khử của silic 


Silic khử được nhiều hợp chất chứa oxi hưng không có ứng dụng rộng rãi vì 
việc điều chế ra silic khó khăn, tốn kém. ; 


Ví dụ: 2FeO¿ + 3Si —> 4Fe + 3SiO; 


5. Tác dụng với axit 


Trong các axit thì axit flohiđric ăn mòn silic dễ nhất : 


Sỉ + 4HE — nhiệt độ thường, e_ +21, 
Ngoài axit flohiđric ra, chỉ có những axit oxi hoá mạnh như axit nitric đặc 
HNO;¿ mới ăn mồn được nó. 
6. Tác dụng với kiểm 
Các bazơ kiềm đặc cũng như loãng đều ăn mòn silic dễ dàng : 
Vídụ: Sĩ + 2KOH + HạO -> K;SiO; + 2H; 


Hỗn hợp silic và kali hiđroxit rắn dùng để điều chế hiđro một cách thuận lợi 
ngoài mặt trận. 


II - ĐIỀU CHẾ - ỨNG DỤNG 


Nguyên tác điều chế silic là dùng một chất khử mạnh (Mg, AI, than cốc,...) 
khử SiO¿. 


201 


1. Trong phòng thí nghiệm 
Người ta dùng bột magie và cát mịn cho phản ứng với nhau ở 900°C. 


SiO; +2Mg — € › 2MgO + Sỉ 


Silic điều chế được còn lẫn magie oxit MgO, muốn tách chúng ta cần xử lí 
bằng axit clohidric HCI loãng. 


2. Trong công nghiệp. 
Người ta dùng than cốc khử SiO; (cát) ở 1800°C: ˆ 


SiO; (du) +2C —!828ˆC_„ gị + 2CO 


Cần cho cát dư để tránh tạo thành silic cacbua. 
Trên thực tế người ta chỉ điều chế những hợp kim sắt silic (Fe - Si) gọi là 
Fero — silic bằng cách nấu trong lò điện một hỗn hợp than, cát và quặng sắt oxit. 


C+ SiO; + Fe;O; — È“Ê* ; Fero - silic 


Ứng dụng 

— Silic được dùng để sản xuất hợp kim thép chịu axit. Các hợp kim nhôm được 
pha thêm silic được dùng trong kĩ thuật hàng không, để tăng độ bền vật liệu. 

— Do có tính bán dẫn nên silic được dùng trong kĩ thuật bán dẫn và pin mặt 
trời (biến quang năng thành điện năng). 

Muốn dùng được silic trong kĩ thuật bán dẫn phải điều chế được silic siêu tỉnh 
khiết. D 

Silic siêu tỉnh khiết được điều chế theo sơ đồ sau : 


than cốc phản ứng với clo 
Si 
@) † @) 

không tỉnh khiết không tỉnh khiết 


§¡O, 


; SiCI, lỏng 


()| Tinh chế bằng phương pháp 
cất phân đoạn 


khử bằng hiđro. 
§¡ —— S§¡ ——— SG, 
: @) 4) 
(siêu tỉnh khiết) (tỉnh khiết) (tỉnh khiết) 


202 


~ Quá trình (4) xảy ra như sau : 
SiCl¿ + 2H —> Sỉ (rắn) + 4HCI 
~ Quá trình (5) được thực hiện bằng *kĩ thuật nóng chảy vùng”. 
Silic siêu tinh khiết dùng-trong kĩ thuật bán dẫn chỉ cho phép chứa một phần tỉ 
tạp chất (1.10). 


§7. SILIC ĐIOXIT, SiO; 


I ~ TÍNH CHẤT LÍ HỌC 

Silie đioxit tồn tại dưới nhiều đạng tỉnh thể nhưng phổ biến nhất là thạch anh. 

Thạch anh là một chất rắn, không màu nếu nguyên chất, rất cứng, khó nóng, 
chảy, không tan trong nước. 

Rõ ràng là tính chất vật lí của nó rất khác với khí cacbonic CO;. Sở dĩ như vậy 
vì silic đioxit có công thức đơn giản giống cacbon đioxit (SiO;  CO;) nhưng thật 
ra tỉnh thể thạch anh gồm những nhóm SiO{ nối với nhau qua những nguyên tử 
oxi chung. Trong tứ diện SiO¿, nguyên tử silic nằm ở tâm của tứ diện liên kết cộng 
hoá trị với bốn nguyên tử oxi nằm ở các đỉnh. 

Tinh thể thạch anh thuộc mạng tỉnh thể nguyên tử bền vững, khác với tỉnh thể 
CO; (nước đá khô) là tỉnh thể phân tử không bền. 


Cát gồm những hạt thạch anh nhỏ, nếu không có lẫn tạp chất thì có màu trắng 
nhưng thường có màu vàng nhạt hoặc đỏ nhạt do có lẫn những hợp chất của sắt. 


Thạch anh là một trong những đá cứng nhất nên được dùng làm vật liệu để 
mài mòn. 


Thạch anh rất chịu nóng : Ở nhiệt độ 1600°C nó mới bắt đầu nhờn, ở 1713°C 
mới nóng chảy hoàn toàn, ở 2950°C sôi mà không bị phân hủy. Để thạch anh nóng. 
cháy nguội đần thì được thủy tỉnh thạch anh. 


203 


“Thủy tỉnh thạch anh có nhiều tính chất quý giá : 


~ Nó không hấp thụ các tia sáng đi qua trong khi đó thủy tỉnh thường hấp thụ 
gần hết các tia tử ngoại. Vì vậy thủy tỉnh thạch anh được dùng để chế các dụng cụ 
quang học như bóng đèn phát tia tử ngoại trong y khoa. 


~— Nó rất chịu nóng và hầu như không dãn nở theo nhiệt độ nên chịu được sự 
thay đổi nhiệt độ rất đột ngột. Vì vậy nó được dùng để chế tạo các bình, nồi và các 
dụng cụ khác trong phòng thí nghiệm. 


— Nó không hòa tan trong nước, trong axit (trừ axit flohidric HF). 
Tuy vậy thủy tỉnh thạch anh có nhược điểm là giòn và giá đất. 
II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Silic đioxit là một chất rất trơ với nhiều hoá chất, rất bền đối với nhiệt nên 
dùng chữa cháy rất tốt. 


1. Tác dụng với fio và axit flohiđric 
Flo Œ;) và axit flohiđric (HF) có khả năng ăn mòn silic đioXit ở nhiệt độ thường. 
2F; + SiO; —> SiF¿+ O; 


4HF + SiO; —> SiF; + 2H;O 
Phản ứng với axit flohiđric được dùng để khắc thủy tỉnh. 
Các axit khác không ăn mồn silic đioxit. 


2. Tác dụng với các dung dịch kiểm 
Đun nóng silic đioxit với các oxit, các hiđroxit, các cacbonat kim loại kiểm 
nóng chảy thì thu được muối silicat. 


SiO; + CaO — —; CaSiO; 
SiO; + 2NaOH —Ÿ—y NaSiO; + H;O 


SiO; + Na;CO; —Ÿ—> Na;SiO; + CO; 


Các phản ứng trên là cơ sở để nấu thủy tỉnh. 


204 


II - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN - ĐIỀU CHẾ TRONG PHÒNG THÍ 
NGHIỆM - ỨNG DỤNG 

"Thạch anh thuộc loại khoáng vật rất phổ biến trên Quả Đất. Tỉnh thể thạch anh 
tỉnh khiết được dùng làm thấu kính và lãng kính. Cát tỉnh khiết được dùng nấu 
thủy tỉnh. Dọc bờ biển miền Trung nước ta có rất nhiều loại cát trắng này. 

Một lượng cát rất lớn được dùng làm vật liệu xây dựng cùng với vôi và xi măng. 

Trong công nghiệp khi cẩn thì người ta khai thác thạch anh hay cát nguyên ` 
chất có sẩn trong thiên nhiên. 

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế silic đioxit nguyên chất vô định 
hình bằng cách cho axit tác dụng với một dung dịch silicat kiểm rồi đun nóng kết 
tủa thu được lên 800°C để khử nước. 

2HCI + NaSiO; —> 2NaCl + H;SiO; 
H;SiO; — '€ ; SO; + H;O 
silie đioxit 
vô định hình 


§8. AXIT SILIXIC 


!~ CẤU TẠO PHÂN TỬ - ĐIỀU CHẾ 
Axit silixic ứng với hai công thức : H„SiO¿ (axit orthosilixic) và H;SiO¿ (axit 
metasilixic). 
Cho silic đioxit tác dụng với các bazơ kiểm thì thu được các silicat khác. nhau : 
SiO; + 2NaOH -› Na;SiO; + HạO 
natri metasilicat 
SiO; + 4NaOH —› Na,SiO, + 2H;O 
natri orthosilicat 
Khi cho các dung dịch trên tác dụng với axit clohidric, ta thu được các axit 
tương ứng là axit metasilixic H;SiOk và orthosilixic H;SiO¿. 


205 


Các axit silixic không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch, không thể tách ra dưới 
dạng khan. 

Khử nước của axit silixic thì tạo thành silic đioxit SiO; vô định hình. Silic 
đioxit chứa 5% nước được gọi là silicagel. Vì có diện tích bên trong rất lớn nên 
silicagel có khả năng hấp thụ rất mạnh. 

Vì có thể hấp thụ một lượng nước bằng 40% khối lượng của bản thân nên nó 

. được dùng làm khô (trong các thùng hàng, người ta thường bỏ các gói nhỏ , 
silicagel để chống ẩm). 

Khi trộn với chất khác : [(NH);CoCl,] thì tạo thành chất phát hiện (chất chỉ 
thị) độ ẩm : trong môi trường khô ráo thì chất chỉ thị có màu xanh nhưng trong 
môi trường ẩm ướt, nó bị hiđrat hoá và trở thành màu đỏ. 

Silicagel còn được dùng để làm trong rượu bia do nó khử các chất vẩn li tỉ 
khiến cho bia bị đục. : 

Những hạt silicagel đã hút ẩm được sấy khô để dùng lại. 


II - AXIT SILIXIC LÀ MỘT AXIT RẤT YẾU 


Hằng số phân li thứ nhất của axit silixic chỉ vào khoảng 10 ', vì vậy khi cho 
tác dụng muối natri silicat với một axit khác dù là yếu như axit cacbonic cũng tạo 
thành axit silixic. 


§9. CÁC SILICAT 


I~ CÁC SILICAT KIỀM 

Các silicat kiểm là những silicat duy nhất tan được trong nước và có một số 
ứng dụng. 

Khi đun nóng đioxit silic với một dung dịch bazơ kiểm thì thu được dung dịch 
silicat kiểm. 


SiO; + 2NaOH —> Na;SiO; + HạO 
Chú ý không được nấu bazơ kiểm trong bình thạch anh vì thủy tỉnh thạch anh 
(SiO; nấu chảy đông đặc lại) sẽ tác dụng với kiểm làm hỏng nồi. 


206 


Silicat kiểm, Na;SiO; được gọi là “thủy tỉnh tan”. Công nghiệp điều chế thủy 
tỉnh tan bằng cách nấu chảy cát trắng với natri cacbonat NazCO+. 


SiO; + Na;CO; —!#ÐP€_y Na,SiO; + CO; 


Natri silicat được bán trên thị trường dưới dạng một dung dịch đặc, tương tự 
một loại nước đường rất nhớt. lon metasilicat SiO4” là gốc của axit yếu nên trong, 
dung dịch nó xử sự như một bazơ : nhận proton của nước. 


SiO$” + HOH -> HSiO3 +OH” 


Natri silicat được dùng trong công nghiệp tẩy rửa, dùng làm hồ dán đặc biệt, 
không bị thối, rất chịu nhiệt. Nó còn được dùng để tẩm vải, giấy, gỗ,... làm cho 
chúng không cháy. 


II - CÁC SILICAT THIÊN NHIÊN 


1. Cấu trúc chung của các silicat 

Hầu hết vỏ Quả Đất được tạo nên bởi silic đioxit SiO; và các silicat. Có hàng 
trăm loại silicat thiên nhiên nhưng cấu trúc của các silicat đó đều dựa trên những 
đơn vị cấu trúc tứ diện SiO{“ với các ion kim loại chiếm khoảng không gian giữa 
các tứ diện đó. 

Tính bền dặc biệt của các silicat là do liên kết cho nhận được tạo nên giữa các 
cặp electron chưa liên kết của oxi với các obitan d còn trống của silic. 


Hình 38. Trong các hình dưới đây, mỗi tứ giác đều biểu diễn một đơn vị cấu trúc SiO4~ 


207 


2. Một số silicat thiên nhiên quan trọng và cấu trúc của chúng, 

a) Canxi silicat CazSiO„, Olivin (Mg, Fe);SiO, 

Silicat đơn giản nhất là ørthosilicar (canxi silicat, olivin,...) dựa trên từng 
ion Sio{" riêng biệt. Điện tích 4— của anion được trung hòa bởi các ion kim loại : 
bặc 4 ion MỸ, hoặc 2 ion MỸ”, hoặc hỗn hợp các ion MỸ và M”,... 

Thuộc nhóm này có canxi orthosilicat CazSiO; là thành phần chủ yếu của xỉ 
Xăng và olivin là một khoáng chất quan trọng chất tạo thành vỏ Quả Đất. Trong 
tivin các ion kim loại là Mg?", Fe?" và Mn”". Chính ion Fe”" đã làm cho olivin , 
6 mầu nâu vàng. k 

b) Silicat mạch thẳng 


Hình 39. Silicat mạch đơn. Cấu trúc sợi 


* Silicat mạch đơn 

Silicat mạch đơn chứa anion metasilicat, (SiO‡—)n được tạo nên bởi các nhóm 
ứ diện SiO{ˆ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi chúng tạo thành mạch thửng. 
Mỗi nhóm tứ diện có hai nguyên tử oxi chung. Đại diện cho loại này là Mg;Si,Os 
(một loại quặng pyroxen). k 

* Silicat mạch kép 

Silicat mạch kép chứa anion (S„Oƒ; )trong đó mỗi nhóm tứ diện SiO4 có 
ba nguyên tử oxi chung. 


Đại diện cho loại mạch kép là amiäng Mgg(Si¿O¡,) (OH)gH;O. 


208 


Đối với các silicat mạch đơn và mạch kép, liên kết trong các mạh 
(SiOŸ”)ạ và (SiOẾT)ạ rất bền vững nhưng liên kết giữa các mạch với nhau ủ 
tương đối yếu nên những khoáng vật thuộc các silicat mạch thẳng dễ tách ra thO 
những hướng song song với mạch, chúng có cấu tạo sợi. 


Chẳng hạn amiäng có cấu tạo sợi. Sợi amiäng có độ dẫn nhiệt rất thấp vì vy 
người ta dùng làm chất cách nhiệt và chất chịu lửa. 


Một nguyên tử O 
bị loại để nối mạch 


Hình 40. Cấu trúc sợi silicat mạch kép (amiăng) 


©) Silicat lớp 


Silicat lớp được tạo nên nhờ các nhóm tứ diện SiO{" liên kết với nhau theo hả 


chiều tạo thành lớp. Trong một lớp, mỗi nhóm tứ diện SiO{ˆ liên kết với ba nhón 
tứ diện khác xung quanh qua ba nguyên tử oxi chung. Đại diện cho nhóm này Ì 
mỉca, KAI;SiaO¡o(OH); 


14A.TLKCHOA10.T2 20 


Hình 41. Silicat có cấu trúc lớp (mica) 


Mica là một silicat lớp cho nên đễ bóc tách thành từng mảng. Các lớp mica 
trong suốt được dùng làm cửa các lò nung, tủ sấy, làm tấm cách điện trong các 
thiết bị máy móc. 

4) Silicat mạng (lưới) 

Silicat mạng có cấu trúc tương tự thạch anh, mỗi tứ diện SiOŸ liên kết với 
bốn tứ diện xung quanh nên có thành phần là (SiO2),. 

“Thuộc silicat mạng có các aluminosilicat. 

Trong tỉnh thể cắc aluminosilicat, nguyên tử nhôm (AI) thay thế một số 
nguyên tử silic (Si) và hầu như vẫn giữ nguyên cấu trúc của các silicat. Vì hạt nhán 
của nguyên tử AI (Z = 13) kém hạt nhân của nguyên tử Si (Z. = 14) một đơn ;¡ 
điện tích dương nên để trung hòa điện tích của nhóm SiO{“ „ trong tỉnh thể có xa 
vào các ion điện tích 1+ như ion KỶ hay ion Na. - 

Phenspat, zeolit,... là những aluminosilicat KAISisOs. Phenspat là những phứi 
thạch chiếm hơn 60% khối lượng của vỏ Quả Đất. Phenspat bị phong hoá bián 
thành đất sét. 

e) Đất sét 

Đất sét là thành phần chủ yếu của đất và là nguyên liệu để chế tạo đồ gốm, gạc:. 
ngói,..., nó có vai trò hàng đầu trong việc phát triển nền văn minh của nhân loại. 


210 


Dưới tác dụng cơ học và hoá học của nước, không khí, khí CO; có trong 
không khí, trong nước, các phenspat từ những khối cứng biến đổi, phân đã dần 
thành bột, tạo thành kao lanh và cát : 


2KAISisOs + CO; + 2H;O —> Alz(OH)¿ SizOs + 4SiO; + KạCO, 


Phenspat kao lanh cát 

Muối kali cacbonat K;CO; bị hòa tan trong nước trôi đi còn lại cát và kao 
lanh. Kao lanh là đất sét nguyên chất. 

Trong kao lanh thực tế không có sắt nên không có màu và có giá trị lớn. Năm 

1974, thế giới khai thác tới 17 triệu tấn kao lanh để làm đồ sứ, dùng trong công: 

nghiệp giấy (để tráng giấy,...), v. 


đất, các núi đá phổ biến là núi đá hoa cương (graniU, đá phiến 
th phần chủ yếu của các đá này là phenspat, thạch anh, mica. Chúng. 
bị phân hủy dần tạo thành cát và đất sét do đó mà ta thấy cát và đất sét là cơ sở 
chủ yếu của mọi thứ đất. 

®) Zeolit 


Như trên đã nói, zeolit là một loại aluminosilicat. 

Đặc điểm của zeolit là chúng có cấu trúc đều đặn và xốp trong đó các nhóm tứ 
diện SiO{“ và AlOŸ- được sắp xếp theo một kiểu đặc biệt để tạo ra những lỗ trống 
tương đối rộng. 

~ Các zeolit có khả năng hấp phụ những phân tử có thể chui lọt các lỗ trống. ví 


° 
dụ nếu đường kính của lỗ trống là 3,5A. thì zcolit đó có thể hấp phụ Hạ, O, N; 


° 
nhưng thực tế không hấp thụ được Ar và CHạ. Nếu lỗ của zeolit là 3A. thì có thể 
hấp phụ được nước,... Vì vậy zeolit là một chất làm khô rất tốt, một chất hấp phụ 
chọn lọc. 

~ Zeolit được dùng rộng rãi làm chất xúc tác. Chẳng hạn hãng Mobin Oi 
(Mobil oil) đã được cấp bằng phát minh ra phương pháp biến đổi rượu metylic 
CH:OH thành xăng với xúc tác là một loại zeolit đặc biệt. 

~ Zeolit còn được dùng để làm mềm nước vì các ion natri Na` của zeolit sẽ 
được thay thế bằng các ion canxi, Ca?" trong nước cứng, do đó khử được Ca”, làm 
mềm nước. 


21 


§10. CÁC SILICON 

Silicon là những hợp chất hữu cơ — silic. 

Chúng chứa những tứ diện SiOf_ riêng biệt hoặc những mạch thẳng hay mạch 
vòng S¡ — O trong đó một số nguyên tử oxi trong tứ diện. SIO{~ được thay thế bằng. 
các nhóm hiđroxyl (OH), metyl (— CHỊ), etyl (— CạH;) hay phenyl (— CeHs). 

Các silicon vừa có những tính chất của các hiđrocacbon (hợp chất hữu cơ), vừa 


„ có tính chất của các hợp chất silic - oxi (hợp chất vô cơ). Hầu hết các silion đều 
không bị các hoá chất ăn mòn và không bị nhiệt phân hủy. 

Các polime silicon mạch thẳng rất đàn hồi. Cao su silicon không bị ozon oxi 
hoá (làm lão hoá) như cao su thường. Cao su silicon vẫn giữ được tính đàn hồi từ — 
60°C đến 200°C, thậm chí đến 300°C vẫn không bị phân hủy. 

Các silicon lỏng chịu được nhiệt độ thấp và ở nhiệt độ rất cao vẫn còn giữ 
được độ nhớt. Đó là những tính chất quý báu mà các dẩu có nguồn gốc 
hiđrocacbon, các nhựa thường không có. tha SG Do đó các silicon lỏng được dùng 
làm dầu bôi trơn thượng hạng. 

“Tính chất của các silicon phụ thuộc vào các nhóm thế và độ dài của mạch lay 
của vòng. 

Sau đây là một vài ví dụ về silicon. 


CH; CH; 
Ị | 

HạC - Sĩ ~ CHạ HạO - §ï - O ~ CHạ 
I l 
Pà vã 


1v ý 3v 


Đào 
đt, ÈH, ế `CH; đ \CH; ỚH; `ền, 


212 


§11. THỦY TINH 


Thủy tỉnh loại thường là hỗn hợp của natri silicat Na;SiOs và canxi silicat 
CaS¡O; nóng chảy rồi để nguội. 

“Thủy tỉnh được tạo nên khi nấu chảy hỗn hợp natri cacbonat NazCO; và canxi 
cacbonat CaCO; với cát ở nhiệt độ khoảng 1000°C. 

CaCO; + SiO; —Ì99—_, CaS¡O; (lỏng) + CO; (khí) 
NaạCO; + SiO; —'”f—_y Na;SiO; (lỏng) + CO; (khí) 

Các quá trình nấu chảy được thực hiện trong lò xây bằng gạch chịu lửa và đốt 
nóng bằng khí than. 

Thủy tỉnh là một chất rắn, giòn, không có thành phần cố định và không có cấu 
trúc đều đặn, nó là chất vô định hình. 

Vì không có cấu trúc đều đặn nên nó không vỡ dọc theo bề mặt tỉnh thể mà vỡ 
theo mặt hình tròn, cạnh lởm chởm. 

Vì là chất vô định hình nên không có nhiệt độ nóng chảy xác định : khi đun 
nóng nó mềm dần rồi mới chảy ra cho nên người ta mới có thể thổi, ép hoặc cán 
tạo ra các đồ vật có hình thù rất khác nhau. 

Thủy tỉnh sẽ trong suốt và không màu nếu tất cả các bọt khí cacbonic CO; 
được thoát ra hết và là các nguyên liệu có chất lượng cao. Tuy nhiên, thủy tỉnh loại 
thường có màu xanh lục gây nên bởi màu của sắt(ID) silicat. 

Thủy tỉnh loại thường có nhiệt độ hoá mềm và nhiệt độ nóng chảy thấp, dãn 
nở nhiều khi thay đổi nhiệt độ nên dễ bị nứt. 

Người ta có thể thay đổi một số thành phần của thủy tỉnh để tạo ra những tính 
chất mong muốn. 

Thay natri trong thủy tinh thường bằng kali thì sẽ được hủy tỉnh kali có nhiệt 
độ hoá mềm và nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Loại thủy tỉnh này được dùng làm 
đụng cụ phòng thí nghiệm như ống nghiệm, cốc, bình cầu,... 

Thay canxi trong thủy tỉnh kali bằng chì sẽ được thủy tỉnh chì trong suốt và dễ 
nóng chảy hơn gọi là phalê. I-öại thủy tỉnh chứa nhiều chì hơn có chỉ số khúc xạ 
lớn có thể dùng làm đồ trang sức (mặt ngọc,...), làm thấu kính, lăng kính, ... 


213 


“Thủy tỉnh loại thường không bến với nước và bị dung dịch kiểm ăn mòn. Để 
tăng tính chịu nhiệt và tính bền hoá học, người ta giảm bớt Na" và Ca”" và thay 
vào đó là bo (B) và nhôm (AI). 

Có hai loại thủy tỉnh nổi tiếng thế giới là thủy tỉnh Pyrex của Pháp và thủy 
tỉnh lêna của Đức. Các loại thủy tỉnh này có độ bền cơ học lớn ; rất bền với nước, 
bazơ, axit, có hệ số dãn nở rất nhỏ, nhờ đó mà có thể đun nóng trực tiếp trên ngọn 
lửa đèn khí. 

Muốn cho thủy tỉnh có màu sắc khác nhau, người ta cho vào nguyên liệu mót 
số oxit kim loại hay muối. Các chất này sẽ tạo nên các silicat kim loại có màu. 


“Thí dụ : Coban(IT) oxit tạo ra màu xanh da trời, mangan(IV) oxit tạo ra màu tím 


Đồng(I) oxit tạo ra màu lục 
Hợp chất urani l - màu vàng. 
Hợp chất selen _ màu đỏ 


Muốn cho thủy tỉnh đỡ giòn, khó vỡ, gần đây người ta đã tạo ra những điều 
kiện để nó có thể kết tính thành những tỉnh thể rất nhỏ. 

Đó là thủy tỉnh tỉnh thể. 

Thủy tỉnh tỉnh thể có độ bền gần bằng gang, là vật liệu rất tốt để làm ống dẫn 
và chế tạo các máy trong công nghiệp hoá học. 

Thuỷ tỉnh đổi màu : Cho một lượng nhất định AgBr (hoặc AgCl) vào thuỷ tỉnh 
nóng chảy (có thể lượng vết đồng kim loại để làm tăng độ nhạy) khi có ánh sáng 
xảy ra quá trình 

AgBr  Ag + Br 

Chính các nguyên tử Ag này tạo ra các màu sắc, sáng tối khác nhau, khi hết 
ánh sáng xảy ra quá trình ngược lại 

Sợi cắp quang (Sợi quang học) 

Sợi cáp quang được làm từ thuỷ tỉnh thạch anh (SiO; cực kì nguyên chất được 
điều chế từ O; và SiCI,, lượng tạp chất Fe, Mn, Ca chỉ cỡ một phần tỉ). Một sợi cáp 
quang bằng sợi tóc có thể dẫn 10 000 cuộc điện thoại cùng một lúc ; sợi cáp quang, 
được "bọc" bởi một lớp silicon hoặc polime có chỉ số khúc xạ cực kì bé, không cho 
các tỉa sáng thoát ra ngoài. Các máy nội soi ở bệnh viện cũng dùng sợi cáp quang. 


214 


§12. ĐỒ GỐM 

Đồ gốm bao gồm những sản phẩm làm từ nguyên liệu chủ yếu là đất sét, được 
tạo thành hình rồi sấy khô và nung. 

Công nghệ đồ gõm dựa vào khả năng đặc biệt của đất sét là trộn với nước theo. 
một tỉ lệ thích hợp thì được một khối dẻo có thể nạn, đổ khuôn tạo ra mọi hình dáng, 
và khi nung chín thì biến thành một chất rất cứng mà vẫn giữ nguyên hình dạng. 

Có nhiều loại đồ gốm : 

a) Gốm xây dựng (gạch, ngói, ống nước,... ). 

b) Vật liệu chịu lửa (gạch chịu lửa,...). 

©) Gốm kĩ thuật (sứ cách điện,...). 


d) Gốm sinh hoạt (bát, đĩa, chậu hoa,...). 


I~ NGUYÊN LIỆU 


Nguyên liệu chủ yếu để làm đổ gốm là đất sét. Thành phần chủ yếu của đất sét 
là kao lanh (đất sét nguyên chất) ngoài ra còn có thạch anh (cát), các hiđroxit sắt, 
hiđroxit nhôm, các chất hữu cơ,... Hidroxit sắt làm cho đất có màu nâu, các chất 
hữu cơ làm cho đất có màu xám xanh. 

Nước ta có mỏ kao lanh ở Bích Khôi (Hải Dương), mỏ đất sét chịu lửa ở Trúc 
Thôn (Hải Dương), Thị Cầu (Hà Bác), Tuyên Quang,... , 


III - CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT ĐỒ GỐM 


1, Chế biến đất sét hoặc hồ loãng 

Người ta đập, nghiền, luyện hỗn hợp đất sét như caolinit có thành phần 
AlzO.2SiO;.2H;O và nước thành một khối dẻo, hoặc tạo ra hồ loãng có hàm 
lượng nước từ 30% đến 40%. 


2. Tạo hình 
Có ba phương pháp tạo hình chính : ` 


a) Phương pháp dẻo. Người ta tạo hình bằng tay (bàn xoay) hoặc bằng máy. 
Phương pháp này dùng trong việc sản xuất bát, đĩa, chậu,... 


b) Phương pháp ép. Người ta ép đất trong khuôn từ sản xuất thủ công cho đến 
dùng máy ép hàng chục hoặc hàng trăm atmôtphe. 

Phương pháp này dùng để sản xuất gạch, ngói,... 

©) Phương pháp rót. Người ta đi từ một hồ hoãng có hàm lượng nước từ 30% 
đến 40%, rót vào khuôn thạch cao. Nước bị thạch cao hút và bên trong khuôn hình 
thành sản phẩm. 


Phương pháp này dùng sản xuất lọ hoa, tượng,... 


3. Sấy và nung 
Sau khi tạo hình, sản phẩm được sấy ngoài không khí hoặc trong lò sấy. 


Quá trình nung là quan trọng nhất vì phải khống chế độ ẩm trong không khí 
để nước trong sản phẩm bốc ra đều đặn, không quá nhanh, bảo đảm cho sản Hán 
co đều, không bị biến dạng, không bị nứt. 


Thời gian nung có thể từ vài giờ (sản phẩm nhỏ) cho đến mấy ngày (sản phẩm 
lớn). 


Khi nhiệt độ đạt tới 1200°C — 1300°C, xảy ra phản ứng chủ yếu của quá trình 
nung là phản ứng tạo thành khoáng chất mulit 3AIzO.2SiO¿. 


Al;Os.SiO, —2#€_, 3AI,O,.2SiO; 


Chính mulit truyền cho sản phẩm các đặc tính bền cơ học, nhiệt học và bên ˆ 
hoá học. 


III- SÀNH VÀ SỨ 


1. Sành 


Sành là vật liệu cứng, thép không vạch được, gõ kêu, có màu xám vàng hoặc 
nâu. Sành rất bền với hoá chất. 


Những đồ bằng sành được làm bằng đất sét và nung ở nhiệt độ từ 1200°C đến 
1300°C. 

Các bình, lọ, chum, vại,.... cũng như các ống dẫn đều được làm bằng sành. 

2. Sứ 


Sứ cũng là vật liệu cứng, xốp, gõ kêu, có màu tráng, rất bền với hoá chất. 


216 


Nguyên liệu để làm đồ sứ chủ yếu là kao lanh, ngoài ra còn có thạch anh và 
phenspat. 

Những đồ bằng sứ sau khi được tạo hình và sấy khô được nung làm hai lần : 
lần thứ nhất ở nhiệt độ khoảng 1000°C rồi tráng men và trang trí (vẽ hoa văn, chim 
muông, cảnh vật,...), lần thứ hai nung kĩ trong lò ở nhiệt độ 1400 - 1450°C. 


IV - MEN VÀ MÀU 


1.Men ` 


Nhiều đồ gốm như sành, sứ, .. được phủ một lớp men để cho bề mặt láng 
bóng và truyền cho sản phẩm tính không thấm nước. 

Các men bình thường là các loại silicat đễ nóng chảy được phủ lên bề mặt sản 
phẩm bằng cách nhúng hay phun. 

Khi phủ men xong phải nung lên nhiệt độ thích hợp để cho men biến thành 
một lớp thủy tỉnh che kín bể mặt sản phẩm. 

2. Màu 


Màu để trang trí sản phẩm chủ yếu là oxit và muối của kim loại như coban(II) 
cho màu xanh, crom(III) cho màu lục,... 


Làng cổ Bát Tràng, Thanh Trì (Hà Nội), nhà máy sứ Hải Dương, tỉnh Đồng, 
Nai... là những nơi sản xuất đồ sứ nổi tiếng trong và ngoài nước. 


§13. XIMĂNG 


! - THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA XIMĂNG 


Ximăng là một loại vật liệu xây dựng, ở dạng bột mịn, màu lục xám ; khi trộn 
với nước, cho một khối dẻo dễ nhào nặn, để trong không khí hoặc trong nước vài 
giờ thì rắn lại như đá. 

Ximăng được tạo thành chủ yếu từ hỗn' hợp các canxi silicat, aluminat, ngoài 
ra còn có ferat sắt. 


15A-TỈKCHOA10-T2 217 


Có nhiều loại ximäng, nhưng thông dụng nhất là ximăng Poolăng. Thành phản 
hoá học chủ yếu của ximăng Poolăng như sau : 


CaO 63% 
MẹgO 1,5% 
SiO; 21% 
AlsO; 7% 
Fe;O; 3% 
lI~ SẲN XUẤT XIMĂNG POOLĂNG 


Ximăng Poolăng được sản xuất từ một hỗn hợp nguyên liệu chủ yếu là đá vôi, 
đất sét và một ít quặng sắt. 


Quá trình sản xuất gồm ba giai đoạn : 
— Chuẩn bị nguyên liệu và phối liệu. 
—Nung phối liệu thành clinke. 

— Nghiên clinke thành ximăng. 


1. Nghiền nhỏ các nguyên liệu và trộn với nhau rất kĩ bằng phương pháp khô 
hay phương pháp ướt. 


2. Nung hỗn hợp đó trong các lò ngang như ở nhà máy ximăng Hải Phòng, 
nhà máy ximăng Bỉm Sơn (Thanh Hoá) hoặc nung trong các lò đứng như ở nhà 
máy ximäăng Bàn Thạch (Hải Dương),... 


Lò nung được đốt nóng bằng mazut hoặc bột than phùn vào lò. 
Sản phẩm thu được ở lò quay là những hạt màu xám gọi là clinke. 
„ 3. Để nguội clinke rồi đem nghiền thì được ximăng, 


Muốn cho ximăng không đông cứng quá nhanh để đủ thời gian thao tác thư 
xây, trát, đổ khuôn,... người ta thêm vào khoảng 5% thạch cao. 


218 156-TLKCH2A1I-T2 


lII - SỰ ĐÔNG CỨNG CỦA XIMĂNG 

Sau khi nhào trộn với nước vài giờ, ximäng sẽ đông cứng lại. Ximăng có nhiều 
ưu điểm hơn vôi ở chỗ : 

— Quá trình đông cứng của vôi (trộn cát) chủ yếu là do tác dụng của khí 
cacbonic CO; trong không khí tạo thành canxi cacbonat. Vôi (trộn cát) sẽ cứng 
dân sau thời gian vài ba ngày. 

~ Quá trình đông cứng của ximäng là do tác dụng với nước. Ximăng có thể 
đông cứng trong không khí hoặc trong nước. Thời gian đông cứng nhanh (sau vài 
giờ) và sản phẩm đông cứng rất bền vững. 

Các chất khoáng trong ximäng tác dụng với nước tạo nên những hiđrat tỉnh thể. 


CasSiOs + SH¿O —> Ca;SiO,.4H;O + Ca(OH); 
Ca;SiO; + 4H¿O -> Ca;SiO,.4H;O 


Ca¡(AlO;); + 6HạO —> Cas(AlO;);.6H;O 


Tất cả các sản phẩm trên đều là những tỉnh thể cứng, đan xen vào nhau tạo 
thành một khối rất cứng và bền. 


Hiện nay ở nước ta có nhiều nhà máy ximăng lớn có sản lượng trên dưới một 
triệu tấn/năm như nhà máy Biỉm Sơn (Thanh Hoá), Bàn Thạch (Hải Dương), 
ximăng Hải Phòng, ximăng Hà Tiên,... 


IV - BÊ TÔNG 


Bê tông là hỗn hợp của ximăng với cát, đá cuội hoặc đá dăm cùng. một lượng 
nước đủ để thành khối nhão rồi đổ khuôn. 


Để tăng sức chịu đựng của bê tông, trong khuôn người ta đặt khung bằng thép : 
đó là bê tông cốt thép. 


V - PHIBRÔ XIMĂNG 


Hỗn hợp của ximăng và amiäng (20%) được ép thành tấm để lợp nhà gọi là 
phibrô ximăng. 


219 


BÀI TẬP. 


§1. Các nguyên tố nhóm IVA 


12.1. Sự biến đổi tính chất vật lí của các nguyên tố nhóm IVA điễn ra như thế nào ? 
Nêu dẫn chứng. 


12.2. Sự biến đổi tính chất hoá học của các nguyên tố nhóm IVA diễn ra như thế 
nào ? So sánh với sự biến đổi tính chất hoá học của các nguyên tố nhóm VA ? 
§2. Cacbon 

12.3. Hãy nêu các nguồn cacbon thiên nhiên ? 


12.4. Vẽ cấu trúc tỉnh thể của kim cương và than chì. 


,Mô tả tính chất vật lí của mỗi đạng thù hình. Nêu mối liên hệ giữa tính chất và 
cấu trúc tỉnh thể của chúng. 


12.5. Tính chất hoá học của các dạng thù hình của cacbon. 


12.6. Viên kim cương lớn nhất hiện nay đã tìm thấy được đặt tên là kim cương. 
'Culina (Cullinan) nặng 3106 cara. Tính thể tích của viên kim cương này biết 
rằng tỉ khối của kim cương là 3,51 và một cara tương đương với 200 mg. 


12.7. Than cốc là gì ? Tầm quan trọng của than cốc trong công nghiệp ? (Viết 
phương trình phản ứng để minh họa). 
'Việc chuyển từ than cốc sang than chì được thực hiện như thế nào ? 
12.8. Vì sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị ? 
§ 3. Cacbon oxit 
§ 4. Cacbon đioxit 
§ 5. Axit cacbonic và các muối cacbonat 


12.9. Viết phương trình phản ứng của cacbon với oxi trong điều kiện thiếu oxi và 
điều kiện dư oxi. 


12.10. Vẽ sơ đồ mô tả cấu trúc electron và dạng hình học của phân tử CO;, bn 


COŸ” ; cấu trúc phân tử HạCO;. 


220 


12.11. Vẽ sơ đồ mô tả cấu trúc của các phân tử và ion Nạ, CN, CO và È2: 


12.12. Viết cấu hình electron của nguyên tử cacbon. 
Dự đoán công thức hợp chất giữa cacbon và flo. Dạng hình học của phân tử đó. 
12.13. Nêu các cách thức nguyên tử cacbon tạo thành liên kết cộng hoá trị (không 
lai hoá, các kiểu lai hoá). 
Dạng hình học của phân tử các hợp chất đó. Dự đoán góc giữa các liên kết 
xung quanh nguyên tử cacbon. 


12,14. Khi cho canxi cacbua CaC; tác dụng với nước sẽ tạo thành canxi hidroxit 
Ca(OH); và axetilen C;H¿. 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Mô tả liên kết trong phân tử axetilen. 
©) Nếu cho tác dụng 1,35 g canxi cacbua với nước, thể tích khí axetilen sẽ thu 
được là bao nhiêu ở 25°C và 1 atm ? 


12.15. Khi phản ứng với các halogen, cacbon tạo ra các hợp chất CX¿ (X = E, CI, 
Br, D. 
a) Hãy mô tả dạng hình học của các phân tử trên. 
b) Biết rằng nhiệt độ sôi của cacbon tetraflorua CE¿ là - 128,5°C. Hãy dự 
đoán xem nhiệt độ sôi của cacbon tetraclorua CCl¿ cao hơn hay thấp hơn nhiệt 
độ trên. Hãy giải thích vì sao ? 


12.16. Để tăng cường chất lượng của etxăng, người ta trộn vào mỗi lít etxăng 0,50 g 
chất chì tetrảetyl Pb(CạHs)¿. Đó là một chất rất độc. 
Người ta phát hiện thấy hợp chất chì(II) oxit rất độc có trong khí xả của các 
loại xe chạy etxăng. 
Hàng năm thế giới tiêu thụ một lượng etxăng chứa 227,250 tấn chì tetraetyl. 


Hỏi lượng etxăng pha chì tiêu thụ là bao nhiêu và lượng chì(II) oxit bị xả vào 
khí quyển hàng năm là bao nhiêu ? 


12.17. Viết phương trình phản ứng của cacbon với các chất sau đây ở nhiệt độ cao : 
a) Niken(H) oxit NiO, 
b) Silic đioxit SiO›, 
c) Hơi nước. 
12.18. Viết phương trình phản ứng minh họa quá trình : 
a) Điều chế cacbon oxit (CO) từ axit fomic (HCOOH). 
b) Điều chế natri fomat từ cacbon oxit. 
©) Phản ứng tự oxi hoá khử của cacbon oxit. 
12.19. Người ta trộn 3,45 g nước đá khô với 100 m dung dịch NaOH 5M. 
a) Viết phương trình phản ứng tạo thành natri cacbonat, 
b) Tính lượng natri cacbonat được tạo thành. 
12.20. Giải thích sự tạo thành chuông đá, măng đá trong các hang động núi đá vôi. 
12.21. 7,716 g hỗn hợp liti cacbonat và liti oxit được nung nóng cho đến khi phản 
ứng thực hiện hoàn toàn. 
Thể tích khí cacbonic khô thu được là 1,817 lít ở 747 mmHg và 32°C. 


Tính tỉ lệ của liti cacbonat và liti oxit trong hỗn hợp. 
§ 6. Silic 


12.22. So sánh cấu hình electron của cacbon và silic.. 
Hãy chứng tỏ rằng silic có tính phi kim yếu hơn cacbon. 
12.23. Các nguồn silic trong thiên nhiên. 


Làm thế nào để điều chế được silic từ các nguồn khoáng chất tự nhiên ? 


ˆ_ 12.24. Tính tổng số khối lượng của silic chứa trong vỏ Quả Đất. Biết rằng bán kính 
của Quả Đất là 6400 km, vỏ Quả Đất dày 50 km, khối lượng riêng của Quả 
Đất là 3,5 g/cmẺ và silic chứa 25,7% khối lượng vỏ Quả Đất. 


222 


12.25. Viết phương trình phản ứng giữa các chất sau (nếu có) : 
a) Silic và dung dịch natri hiđroxit. 
b) Silic và brom. 
€) Silic tetraclorua và nước. 
đ) Cacbon tetraclorua và nước. 


12.26. Viết phương trình phản ứng giữa silic với axit flohidric (HE) và axit nitric 
đặc (HNO;). 


12.27. Viết công thức các hợp chất silic — halogen. 


— Sự thay đổi nhiệt độ nóng chảy của các chất đó có tuân theo quy luật nào 
không ? Giải thích. 


— Dạng hình học của các phân tử đó. 
§7. Silic đioxit 

§8. Axit silixic 

§ 9. Các silicat 

§ 10. Các silicon 

§ 11. Thủy tỉnh 

§ 12. Đồ gốm 

§ 13. Ximang 


12.28. So sánh cấu trúc và tính chất của SiO; và CO;. 


12.29. Làm thế nào để điều chế được silic có độ tỉnh khiết dùng trong kĩ thuật 
bán dẫn. 


12.30. Đơn vị cấu trúc cơ bản của tất cả các hợp chất chứa silic trong vỏ Quả Đất 
là gì? 
Các đơn vị cấu trúc đó liên kết với nhau như thế nào khi tạo nên các silicat tự 
nhiên ? 


223 


12.31. Hãy kể một khoáng chất là orthosilicat đơn giản. 


12.32. Quặng amiang có cấu trúc sợi và các sợi đó đều dựa trên cấu trúc của cíc 
polisilicat. 

12.33. Vì sao có thể tách mica thành lớp ? 
Hãy vẽ cấu trúc và nêu ứng dụng của mica. 

12.34. Hãy kể một vài khoáng chất là aluminosilicat. 

12.35. Đất là gì ? Thành phần hoá học của đất ? Nguồn gốc của đất. 


12.36. Viết phương trình phản ứng mô tả thủy tỉnh bị axit flohiđric HF ăn mòn. 
Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tỉnh là NazSiO; và CaSiO. 
12.37. Mô tả quá trình sản xuất thủy tỉnh. 


Sự thay đổi thành phần của các ion kim loại trong thủy tỉnh có ảnh hưởng như 
thế nào đến tính chất và màu sắc của nó ? 


12.38. Tính chất chung của các silicon. 
Cấu trúc của các silicon khác với cấu trúc của thạch anh (SiO;) như thế nào ? 
12.39. Một trong những chất đâu để tạo thành silicon là điclođimetyl sian 
(CHạ);SiCl;. Chất này được điều chế bằng cách dùng bột silic tỉnh khiết 99% 
tác dụng với metyclorua CHCI ở 300°C và có đồng xúc tác. 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Giả định rằng người ta tiến hành phản ứng với 2,65 g silic. Để do chí 
CH¡CI, người ta nạp đầy một bình 5,06 / ở 24,5°C. 


Hồi áp suất của khí CH;CI trong bình phải là bao nhiêu để tác dụng đủ với 
lượng silic nói trên ? 


12.40. Zeolit là gì 2 
'Vì sao có thể dùng zeolit để làm mềm nước ? 


12.41. Sự đông cứng của vữa (vôi + cát) khác với sự đông cứng của ximăng thư 
thế nào ? 


224 


12.42. Vì sao khi nung nóng ở nhiệt đó cao, đất sét lại trở nên cứng ? 


12.43. Vì sao không có hợp chất của Si, Ge, Sn, Pb tương tự etilen C;H„ và 


axetilen CạH; ? 


THỰC HÀNH 


Bài 1. Tính hấp phụ của than gỗ 

Thí nghiệm 1. Điều chế than hoạt tính từ than gỗ 

Chọn loại than gỗ màu đen, xốp, nhẹ có kích thước bằng hạt đỗ cho vào chén 
sất hoặc chén sứ. Đậy chén và đun trong 10— 15 phút. 

l Sau khi để nguội, giữ than hoạt tính trong lọ nút kín để làm các thí nghiệm sau. 

Thí nghiệm 2. Khả năng hấp phụ chất khí của than hoạt tính 

— Nạp một ít khí NO; vào một bình cầu đủ để xuất hiện màu đỏ nâu. Đổ vào 
bình cầu vài thìa cà phê than hoạt tính. Đậy bình'cầu bằng nút và lắc mạnh. 

Quan sát sự thay đổi màu trong bình trước và sau thí nghiệm. 

— Có thể tiến hành thí nghiệm trên bằng cách cho một giọt brom và bình nón. 

Chú ý : Cả khí nitơ đioxit NO; và brom đều rất độc ! 

Thí nghiệm 3. Khả năng hấp phụ chất màu trong dung dịch của than hoạt tính 

Pha một dung dịch mực đỏ loãng. 

Rót vào ống nghiệm khoảng nửa thể tích dung dịch màu. 

Cho vào đó một ít than hoạt tính. Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng ống 
nghiệm. Lắc mạnh vài ba phút. Để yên. 

Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch trước và sau thí nghiệm. 

Bài 2. Tính khử của cacbon 

Thí nghiệm 1. Tác dụng của cacbon với đồng (II) oxit 

Trộn đều một hỗn hợp đồng oxit. CuO và than đã được nghiền nhỏ với lượng 
bảng nhau: Đổ hỗn hợp trên vào một ống nghiệm loại dầy, khô. ĐẠy kín ống nghiệm 
bảng nút có ống dẫn khí ; một đầu ống dẫn khí nhúng vào dung dịch nước vôi. 


225 


Dùng đèn cồn đun nhẹ toàn bộ ống nghiệm đựng hỗn hợp rắn. Sau đó đun 
mạnh hỗn hợp. 


Quan sát sự đổi màu của hỗn hợp rắn và các hiện tượng xảy ra trong dung dịch 
nước vôi. 


Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

Thí nghiệm 2. Tác dụng của cacbon với axit nitric đặc 

Lấy một mẩu than gỗ cho vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml axit nitric HNO; 
đặc (~ 65%). Đun nóng ống nghiệm. 

Quan sát hiện tượng. Viết phương trình phản ứng và giải thích . 

Bài 3. Điều chế và tính chất của cacbon oxit, cacbon đioxit 

Thí nghiệm 1. Điều chế và tính chất của khí CO 


“Trong ống nghiệm chứa 1 - 2 ml dung dịch axit sunfuric đặc (98%). Cho thém 
vào 1 ml axit fomic (HCOORH). Đậy kín ống nghiệm bằng nút có cắm ống dẫn khí 
vuốt nhọn. 


Lắp vào giá. Đun nhẹ ống nghiệm. 

Cẩn thận đốt cháy khí thoát ra. 

Nhận xét màu của ngọn lửa. 

Ghỉ chú : 

= Khi đun nóng với H;SO/ đặc, axit fomic mất nước : 


HCOOH —*2Š9+ #°_, HO + cO 
— Cacbon oxit cháy trong không khí cho ngọn lửa màu lam. 
— Cần thận : CO là khí độc ! 
Thí nghiệm 2. Điều chế khí CO; 


Cho từng cục đá vôi vào bình kíp (hoặc một dụng cụ nào khác để điều chế kí) 
rồi rót dung dịch axit clohiđric HCI loãng vào. Axit clohiđric sẽ tác dụng với đá 
vôi cho khí cacbon đioxit thoát ra. 


'Thu khí CO; vào hai lọ để dùng cho các thí nghiệm sau. 
Làm thế nào để biết lọ đã đầy khí CO; ? 


22 


Thí nghiệm 3. Khí CO; không duy trì sự cháy 

~ Mở nắp lọ đựng khí CO›, trút nhanh khí lên ngọn đèn cồn. Nhận xét. 

~ Mở nắp lọ đựng khí CO;, nhúng que diêm đang cháy vào lọ. Nhận xét. 

Thí nghiệm 4. Tính axit của dung dịch khí CO; 

Lấy khoảng 20 ml nước cất cho vào cốc loại 50 ml. Ðun sôi, dùng mặt kính 
đồng hồ đậy kín cốc và để nguội. 

Sau khi nguội, rót vào hai ống nghiệm đến 1/2 thể tích của ống. Cho vào mỗi 
ống một mảnh giấy quỳ tím. 

Ống một : dùng để so sánh. 

Ống hai : cho khí CO; từ từ lội qua. 

— So sánh sự thay đổi màu sắc của giấy quỳ trong hai ống. 

~ Đun sôi dung dịch ở ống nghiệm thứ hai. Có hiện tượng gì xảy ra. 

Thí nghiệm 5. Tác dụng của CO; với dung dịch kiêm 

Cho đầy khí CO; vào ống nghiệm, bịt kín miệng ống rồi ,úp nhanh ống nghiệm 
vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit đặc. 

Nhận xét hiện tượng. 

'Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

Bài 4. Axit cacbonic và muối cacbonat 

Thí nghiệm 1. Điều chế muối ít tan của axit cacbonic 

Lấy ba ống nghiệm lần lượt đựng 3 - 4 giọt dung dịch muối bari clorua, 
(BaC];) bạc nitrat (AgNO)) và cađimi sunfat (CdSO¿). 

“Thêm vào mỗi ống 3 — 4 giọt dung dịch natri cacbonat, NayCO¿. 

Nhận xét về hiện tượng. Viết phương trình phản ứng. 

Thí nghiệm 2. Sự biến đổi qua lại giữa muối cacbonat và hiảrocacbonat 

Rót 20 — 25 ml nước vôi trong vào cốc và cho khí CO; lội qua cho đến khi 
dung dịch trở nên đục. 

'Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 


227 


“Tiếp tục sục khí CO; vào cho đến khi dung dịch trở lại trong. Viết phường, 
trình phản ứng. Giải thích. 

Đun nóng cốc đựng dung dịch trên đèn cồn cho tới khi dung dịch trở nén dục. 
Viết phương trình phản ứng. Giải thích. 

Bài 5. Điều chế silic vô định hình và tính chất của silic 

Thí nghiệm 1. Điều chế silic vô định hình 

Lấy khoảng 1 g bột magie trộn kĩ với 2 g cát trắng. Cho hỗn hợp vào chén sứ 
khô hoặc chén nung bằng sắt. Làm một hõm nhỏ ở giữa hỗn hợp, đổ thém mùi ít 
bột magie và đặt bảng magie vào đó rồi đốt. 

Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

(Gợi ý : Ngoài phản ứng xảy ra giữa magie và cát còn có phản ứng phụ xảy ra 
giữa magie dư với silic mới được tạo thành cho magie silixua Mg;S). 

Sau khi để nguội, cho từng lượng nhỏ sản phẩm vừa điều chế trên vào ống. 
nghiệm đựng dung dịch axit clohiđric đặc. Có khí độc thoát ra : 

Mg;Si + 4HCI —> 2MpgCl; + SiH„ 
silan, khí độc ! 

Ở đáy cốc còn hại silic được tạo thành và cát dư. Gạn dung dịch ra khỏi kết 
tủa. Dùng nước rửa và làm khô. 

Quan sát và mô tả sản phẩm thu được. 

Thí nghiệm 2. Tính chất hoá học của silic 

~ Rắc một ít silic vô định hình lên mảnh sắt tây và nung mạnh. Silic cháy 
thành silic đioxit SiO2. 

Quan sát sự thay đổi màu của sản phẩm. 

Viết phương trình phản ứng. 

~ Cho axit clohiđric HCI đậm đặc vào ống nghiệm đựng silic. 


Quan sát xem có sự biến đổi nào xảy ra không. 


228 


Bài 6. Thủy tinh - Ximang 

Thí nghiệm 1. Sự thủy phân của thủy tỉnh 

Đốt một đầu ống thủy tỉnh cho đến khi nóng đỏ (mềm) rồi nhanh chóng nhúng 
vào cốc đựng nước. Lặp lại thí nghiệm vài ba lần. Gạn nước ra, lấy những mảnh 
thủy tỉnh nhỏ cho vào cốc sứ sạch và tán nhỏ thành bột. Cho vào 2 ~ 3 giọt dung 
dịch phenolphtalein. 

Nhận xét sự thay đổi màu của dung dịch. 

Từ thành phần này của thủy tỉnh, hãy giải thích sự biến đổi màu của thuốc thử. 

Thí nghiệm 2. Sự đông cứng của ximăng 

~ Đổ một ít ximăng lên một tờ giấy trắng, xem xét màu sắc, hình dạng bên 
ngoài, sờ để xem độ mịn. 

~ Đổ bột ximăng lên kính, cho thêm mấy giọt nước và trộn đều bằng đũa 
thủy tỉnh. 

Để hỗn hợp nhão vừa pha trộn trên mặt kính. Cuối buổi học, quan sát và nhận ˆ 
xét sự biến đổi xảy ra. Giải thích vì sao ximäng lại đông cứng. 

Thí nghiệm 3. Bêtông và bêtông cốt thép 


a) Chuẩn bị hỗn hợp gồm 25 g ximäng, 75 g cát sông và đá dăm. Đồ hỗn hợp 
vào bát sứ và rót thêm vào đó 150 ml nước. 


Sau khi trộn kĩ, đổ chất nhão đó vào khuôn (vỏ bao diêm). 

Cuối buổi học, bóc những bao diêm ra. Quan sát. Nhận xét. 

b) Đặt các đoạn dây thép vào hộp điêm rồi tiếp tục làm như ở thí nghiệm a). 
Cuối buổi học, bóc những bao điêm ra. Quan sát. Nhận xét. 


229 


MỤC LỤC 
Trang 


Chương VII - PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


§1. Hoá trị và số oxi hoá 
§2. Phản ứng oxi hoá - khử. 
§3. Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử. 

§4. Các chất oxi hoá, chất khử thông dụng : 


và các kiểu phản ứng oxi hoá - khử quan trọng. ..... 
§5. Thế oxi hoá - khử ... 


§6. Pin thương mại ... 


Chương VIII - ĐIỆN PHÂN ... 


Chương IX - NHÓM HALOGEN. 


§1. Đại cương về các nguyên tố phi kim. 
§2. Nhóm Halogen..... 
§3. Clo.... 


Chương X - NHÓM OXI - LƯU HUỲNH 


§1. Một vài đặc điểm của nhóm VIA. 
§2.Oxi... 
§3. Lưu huỳnh ... 


Chương XI - NHÓM NITƠ - PHOTPHO 
-.14 


§1. Các nguyên tố nhóm VA.... 


230 


§2. Niơ... 


§3. Hợp chất của nitơ với hiđro - Amoniac - Muối Amoni.. 


§4. Hợp chất của nitơ với oxi : Các oxit và oxiaxit..... 


§5. Chu trình của nitơ trong tự nhiên.... 
§6. Photpho..... 
§7. Axit photphoric Hạ PO;,..... 


§8. Phân bón hoá học... 


Chương XI - NHÓM CACBON -SILIC bẻ 


§1. Các nguyên tố nhóm IVA.. 
§2. Cacboi 
§3. Cacbon monoxii 
§4. Cacbon đioxit CO¿.. 
§5. Axit cacbonic HạCO¿ và các muối cacbonat..... 
§6. Silic... 

§?7. Silic đioxit, SiOs .... 
§8. Axit silixic 
§9. Các silicat.. 
§10. Các silicon. 
§11. Thuỷ tỉnh 
§12. Đồ gốm...... 
§13. Xi măng 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁT 


“Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung : 
“Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo: 
Phó Tổng biên tập NGUYỄN HIỂN TRANG 
Giám đốc Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội PHẠM THỊ HỒNG 


Biên tập lần đầu 
NGUYỄN VĂN LỄ 
Biên tập tái bản và sửa bản in : 
NGUYỄN VĂN NGUYÊN 
Trình bày bia : 
LƯU CHÍ ĐỒNG. 
Chế bản : 
LÊ ANH TÚ 


Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội - 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ quyền công bố tác phẩm 


TÀI LIỆU CHUYÊN HOÁ HỌC 10 - TẬP HAI 


` Mã số : TXH47h9 - CPD. 

In 2.000 bản (QÐ 26-STK), khổ 17x24cm, tại Công ty CP In - Phát hành Sách 
và TBTH Quảng Nam, 260 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Số ĐKXB : 797-2019/CXBIPH/68-289/GD 
Số QĐXB : 879/QĐ-GD-ĐN ngày 11 tháng 07 năm 2019 
In xong và nộp lưu chiều tháng 8 năm 2019 
Mã số ISBN tập 1: 978-604-0-16974-7 ; tập 2: 978-604-0-16975-4 


'VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
'CHẤT LƯỢNG QUỐCTẾ “ 


TÌM ĐỤC SÁCH THAM KHẢ0 MÔN H0Á HỌC 
CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


1. Phương pháp giải hài tập Huá học 10, 11, 12 'ĐẶNG XUÂN THƯ (Chủ biên) 
2. tẩm nang huá học 10 NGUYÊN VĂN LỄ - HOÀNG THỊ CHIẾN 
3. Nắm vững kiến thức rèn luyện l năng 
höá học 8, 8, 1, 11, 12 TỪ VỌNG NGHI 
1 Những bài tập hóa học có nhiều phương pháp giải VŨ ANH TUẦN (Chủ biên) 
5. tác phương pháp chọn lục giải nhanh 
Bài tập trắc nghiệm hoá học CAO CỰ GIÁC 
8. Bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 11 ĐẶNG LỘC THỌ 
T. Luyện kĩ năng giải bài tập Hoá học THPT - Tập 1,2,3 NGUYÊN XUÂN TRƯỜNG 
8. H0á học trên cánh đồng DƯƠNG VĂN ĐẢM 


Bạn đọc có thế mua sách tại các Công Iy Sách - Thiết bị trường hoc ở các địa phương 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
~ Tại TP. Hà Nội ; 46 Phố Vọng ; 187, 187C Giảng Võ : 232 Tây Sơn : 25 Hàn Thuyên: 
51 Lô Đúc ; 45 Hãng Chuối ; ngõ 385 Hoàng 0\ 
17 T2 - 17T3 Trung Hòa - Nhân Chinh : Tòa nhà HÍ 
-TạiTP. Đà Nẵng: 78Pasteur.145 Lê Lợi.223 Lê Đình Lý 
- Tại TP. Hổ Chí Minh : 2A Đình Tiên Hoàng, quận 1 :231 Nguyễn Văn Cứ, 
16 Đính Tiên Hoàng, P. 1, 0. Binh Thanh: 63 Vĩnh 
-TạiTP.ấnThơ : 162D Đường 3tháng2 phường Xuân Khánh. quận Ni 
~ Tại Wehsile bản hàng trực luyến : wuw sach/24 vn 


n Quán - Hã Đông 


P.2, quận 10. 
Kiếu 


Website : www.nxbgd.vn 


ISBN 978-604-0-|69' 


l| 


9786040 ” 169754 
Giá : 42.000 đ 


